Sâu Thắm Sự Sống 


GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 


“Chịu trách nhiệm xuất bản. 
Giám đốc - Tổng Biên tập 
ĐINH THỊ THANHTHỦY. 
Biên tập: 
NGUYÊN THỊ CẨM HỐNG - TRẤN THỊ LÝ - LÊ THỊ HỒNG LAM 
Sửa bản In: 
HỒNG ANH - SƠN CA - PHẠM DUY DANH 
Trình bày: MỘNG LÀNH. 
Bìa : NGỌCKHÔI 
'NHÀ XUẤT BẢN TỐNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225 
Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Sách online: wwwnxbhem.com.vn 
Ebook: www.sachweeb.vn. 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1 
'62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh s ĐT: 38 256 804 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2 
86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh « ĐT: 39 433 868 


Số lượng: 3.000 cuốn. Khổ 14 x 20,5 cm 
Tại: Xi nghiệp in FAHASA - 774 Trường Chỉnh, P15, Q.Tân Bình, TP.HCM 
XNĐKXB số: 42-2015/CXBIPH/16-282/THTPHCM cấp ngày 09/01/2015 
'QĐXB số: 1404/QĐ-THTPHCM-2015 ngày 26/11/2015 
ISBN: 978 - 604 - 58 - 0337 - 0 
In xong và nộp lưu chiều Quí IV năm 2015. 





"lps/flelun hoploerg 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC KHI XUẤT BẢN 
ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIÊN KHTH TP.HCM 


Nguyễn Chấn Hùng. 
Sâu thẩm sự sống / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản lần 2. - T.P. Hồ Chí Minh ; 
Nab. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2015 
448 tr.: hình vẽ ; 20 cm. 
ISBN 978-604-58-0337-0. 


1. Giải thưởng Nobel. 2. Y học ~ Giải thưởng . 3. Sinh học ~- Giải thưởng . 
LT 


1. Nobel prizes. 2. Medicine -- Awards. 3. Biolosy -- Awards 


610 -- ddc 23 
N573-H94 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 


Sâu 

Thắm 
Sự 

Sống 


(Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


"lps/Ölelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Mục lục 





Lời Tác giả 





Lời Tác giả cho lần tái bản có bổ sung... 


PHẨN I 
NHẠC TRƯỞNG KỲ TÀI 





1. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên... 





Đường đi của mầm sống... 





§âu thẳm yêu thương... 
Cầu thủ đến từ thiên hà khác 
Ảo diệu bóng đêm. 
Màu da ánh nắng 








Nợ tang bồng trang trắng. 


z1 8 mm bọ BỘ 





Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại... 


PHẨN II 
QUÀ QUÝ CỦA MẸ 


1. Lia thia quen chậu... 








2. Sai lệch đường tơ, đất trời ngăn cách... 





3. Chữ tai liển với chữ tài.... 


"lps/Nlelun hoploerg 


mm m 


„M Ø mm h1. 8B 


# 1Ø mm Bọ 


Thương quá bộ não. 







Mềm dẻo bộ óc.. 
Khi bộ óc bị tấn côn; 


Chắt chiu bộ nã: 





PHẨN II 
KỲ DIỆU CÁC TẾ BÀO 


Con trùn nhỏ, cống hiến lớn. 





Mũ bảo hiểm cho thể nhiễm sắc. 





Nhà máy chế tạo sự sống... 





Các tế bào trò chuyện 





Cuộc gá nghĩa thần tình. 
Kỳ diệu từ một tế bào . 











Lòng mẹ bao dung 


PHẨN IV 
'VÀO NƠI SÂU THẲM CỦA SỰ SỐNG 





Cô lái đò chở vốn di truyền... 


Kỳ thú quyển sách của sự sống. 





Người phụ nữ hiểu lời của bắp 
Chuột nốc ao, phép lạ đời nay.... 
Đò không tới bến 
Như chuyện thần tiên.. 











Chuyện kể từ các chú gà 








Cô lái đò và nàng Synthia 


"lps/flelun hoploerg 


 ..  .. 


1 


p pm n8 k8 Pp 


. Kỳ diệu trong ta... 
. Dồn đập tin vui. 


PHẦN V 
TRONG CÕI VI DIỆU 


Virút, bên bờ sự sống 








Virút và con người... 
Cuộc rượt đuổi sinh học..... 
Hành tung vô định 









Tặng vật của thiên nhiên, hàng hiệu mới toanh 





Người giăng câu nhẫn nại.. 





Mấy thứ lăng nhăng, chúng quấy ta. 
Vương quốc cổ xưa, thế giới vi điệu 





Thầy thuốc nuốt vi trùng... 








PHẨN VI 
KHƠI DÒNG CHẢY 


Sự sống, một thân muôn cành. 








Thầy tu trồng đậu, gieo hạt di truyền... 





Những tao phùng lịch sử... 
Người khơi đòng chảy.... 





Kết tụ tỉnh hoa của bốn phương. 
Những chùm tia thần kỳ. 








'Trăm năm nào có gì đâu 





Những người muôn năm cũ... 


"lps/Nlelun hoploerg 


10, 


„¡mm kh. 1é 6B 


@ mn 8 0 p8 


. Các bậc thầy ánh sáng.... 
11. 





Sương mù tan biến.. 





Hơn trăm mùa Nobel.. 





PHẦN VII 
SỐNG LÀNH 


Rừng cây, sự sống. 








Hãy bỏ quyền năng phù thủy 





Bà mẹ thiên nhiên thương yêu muôn loài... 





Béo phì làm đời sống thun lại 





Ngủ không mộng mị, hít thở thâm sâu.... 





Dễ thương mộng mị 





'Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cưi 
PHẨN VII 

'THÊM CHUYỆN NOBEL 

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 201 


Một vì sao sáng. 








Bầu trời đầy sao. 
Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất. 
Giải Nobel Hóa học 2014... 








Fukushima bốn năm sau.... 





Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần k‹ 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015... 








'Vào nơi sâu thẳm của sự sống... 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Stephen Hawking luôn trên xe đẩy vì mắc chứng teo 
cơ, bộ óc vật lý sáng chói thấy được các lỗ đen trong vũ trụ, 
hẳng ôm ấp ý tưởng về cuộc du hành thời gian. Chế tạo 
được một tàu không gian tốc độ xấp xỉ ánh sáng để gặp lại 
các vĩ nhân Galileo, Copernic và siêu minh tỉnh Marilyn 
Monroe. Hãy để yên Hawking với suy tưởng thật cao siêu, 
đầu óc đầy mộng mơ. Còn phải chờ tương lai. 

Chúng ta thì đã sẵn sảng cho cuộc du hành sinh học, 
nắm tay nhau vào nơi sâu thẳm của sự sống, ngao du trong, 
cõi tiến hóa vô cùng. 

Thật ảo điệu. Chờ màn đêm buông xuống, tuyến tùng 
quả ẩn sâu trong não mới tiết ra hormon mêlatônin đưa 
ta vào giấc ngủ quý báu. Vú mẹ con bú, thương yêu sâu 
thẳm. Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh truyền đến 
não. Tuyến yên bắt nhịp giai điệu yêu thương, ứa ra hai 


hormon lo sữa cho bé, prôlactin từ yên trước, ôxytôcin 


"hlps/Nlelun hoploerg 


từ yên sau. Prôlactin làm tế bào vú tiết sữa. Ôxytôcin lùa 
sữa theo ống dẫn đến núm vú. Mêlanin hòa nhịp với ánh 
nắng sơn phết màu da con người thành sắm đen hay sáng 
trắng. Chính hormon MSH của tuyến yên kích thích các 
tế bào da tổng hợp sắc tố đen mêlanin. Nhỏ xíu cỡ hột đậu 
phông, nằm vừa vặn trong hố xương ở đáy sọ, tuyến yên 
là nhạc trưởng cầm trịch một dàn hòa tấu nội tiết vĩ đại: 
tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, tụy tạng... 
Các tuyến nội tiết ứa các hormon đi thẳng vào máu, điều 
hòa buồn vui, tăng trưởng và phát triển, kiểm soát sự biến 
dưỡng, làm tròn chức năng sinh dục. Mẹ thiên nhiên thật 
chu toàn. 


Bộ não mới là quà quý nhất của Mẹ. Trong 500 triệu 
năm, sự tiến hóa dẫn đến bộ não người nằm gọn trong hộp 
sọ. Vỏ não có khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa 
loài người. Khoảng 10.000 năm nay, não cho con người bao 
nhiêu là quyền năng. Não giúp loài người hiểu sự sống của 
mình và muôn loài. Hơn trăm năm qua, thẩy tu Gregor 
Mendel trồng đậu gieo mầm hiểu biết di truyền. Giữa thế 
kỷ trước, Watson và Crick tìm ra cấu trúc phân tử DNA. 
Nay toàn bộ vốn gen người đã được lập trình. Đã biết rõ 
hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, hoạt động của các tế bào 
trong cơ thể. Có chìa khóa để hiểu được muôn loài tiến hóa 
trên trái đất. Con người đang vào chốn sâu thẳm của sự sống. 
Charles Darwin sống lại chắc sững sờ và ngất ngây với dòng 
chảy sinh học xa, xa nữa và sâu, sâu hút. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Khác nào chuyện thần tiên. Thăm đền Angkor, ngất 
ngây với các công trình nghệ thuật siêu nhiên, tôi ngẩn 
ngơ trước không biết cơ man nào các tượng lớn, tượng nhỏ 
khắp nơi. Có thấm vào đâu với tạo hóa: gọi trọn các thể 
nhiễm sắc trong cái nhân tí tỉ của tế bào. Nén thật chặt, 
gói thật gọn, xếp thật đẹp, phân tử DNA và các gen vẫn 
hoạt động thật thảnh thơi. Angkor rồi sẽ lụi tàn. DNA luôn 
trường tồn là cô lái đò chở vốn di truyền của muôn loài đến 
bến đời đời. 

Đâu chỉ có con người và muông thú trên hành tỉnh. Thuở 
hỗn mang, khoảng 3,5 tỉ năm trước, vi khuẩn đã có mặt 
đem hơi thở cho muôn loài. Con người quen thấy vi khuẩn, 
virút chỉ gây phiển nhiễu. Như ở trong cõi vi diệu thật ra 
chúng ảnh hưởng đến thế gian biết bao. Còn nữa cây xanh, 
bí ẩn của sự sống. Cây cỏ hút khí CO, mà con người, loài vật 
và các nhà máy thải ra, làm ra ôxy và thức ăn cho muôn loài. 
Cây cối giúp hành tỉnh sinh tồn. 

Ký ức tuổi thơ của ai cũng có câu chuyện phiêu lưu của 
Aladdin và cây đèn thần. Những ước mơ trở thành hiện 
thực nhờ quyển năng của thấn đèn. Ôi! Như có hằng hà 
sa số thần đèn. Với chuyến hải hành trên tàu HMS Beagle 
và Nguổn gốc muôn loài, Charles Darwin khơi màu khám 
phá sự sống. Rời quê Thụy Sĩ, miệt mài học hỏi tinh hoa y 
học nước Pháp đến chọn Việt Nam làm quê hương, bác sĩ 
Alexandre Yersin khơi dòng chảy lớn. Trên đỉnh Langbiang, 
tôi ngóng mong tứ phía như thấy dấu chân Yersin khắp nơi. 


"lps/llelun hoploerg 


Đời bác sĩ Rita Levi-Montalcini là nguồn cảm hứng tuyệt 
vời. Nhận giải Nobel nhờ thấy các tế bào trò chuyện bằng 
các yếu tố tăng trưởng. Ngày 22.4.2009, cô Rita kỷ niệm sinh 
nhật thứ 100, vẫn hãng say lo cho mọi người như ở tuổi đôi 
mươi. Luôn chói lòa gương sáng Marie Curie, người phụ nữ 
trọn đời cống hiển, cao danh vọng dày gian nan. Nhà buôn 
tử thần Alfred Nobel, một thoáng giật mình để lại di sản 
thật đẹp: các giải Nobel xâu chuỗi quyển năng của các thần 
đèn. Muôn vàn kính ngưỡng các vị thần. 

Là bác sĩ, là thẩy giáo trường y mấy mươi năm, say sưa 
đõi theo các thành tựu khoa học, tôi ước ao chia sẻ đôi điểu 
hiểu biết. Báo Sài Gòn Tiếp Thị dành đất, hàng tuần tôi 
trồng bonsai. Chọn cây vào chậu, chăm chút tỉa cắt. Tối đa 
1.500 chữ, một hình bìa, hai ba hình minh họa. Tôi làm bếp, 
xào nấu nêm nếm sao cho món ăn vừa miệng nhiều người 
*Nghe nói món này khó nuốt. Đâu ngờ thấy dễ ăn, thơm 
ngon, ghiển rồi” Tỏi nghe góp ý thấy vui. 


Thành phố Hồ Chí Minh 
Ngày 5 tháng 11 năm 2010 
GS. BS. NGUYÊN CHẤN HÙNG 


"Hlps/Ölelun hoploerg 


Lời Tác giả 
cho lần tái bản có bổ sung 


TTiua bạn đọc thân mến, 


Ra mắt lần đầu cuối năm 2010, sách Sâu thẳm sự sống 
được tái bản lần đầu năm 2012. Nhân địp sách tái bản lần 
thứ hai, tác giả bổ sung thêm vài điểu cho thấy sự sống 
thêm sâu thẳm. 

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 vinh danh John B. 
Gurdon 79 tuổi và Shinya Yamanaka 50 tuổi. Trước kia cứ 
ngỡ các tế bào trưởng thành luôn bị trói buộc mãi mãi ở 
trạng thái phù hợp với nhiệm vụ riêng được giao (sự biệt 
hóa tế bào). Giáo điểu sụp đổ. Gurdon và Yamanaka đã 
chứng minh “các tế bảo trưởng thành có thể tái lập trình 
thành tế bào gốc đa năng”. Rồi đây mở ra bao cơ hội nghiên 
cứu chẩn đoán và trị được nhiều bệnh tật. 


Một vì sao sáng. Frederick Sanger làm cuộc cách mạng 
trong sinh học phân tử, nhận hai giải Nobel Hóa học. Ông 


sống thật đẹp, chăm chỉ làm việc nghiên cứu, chăm sóc 


"hlps/flelun hoploerg 


bông hồng trong mảnh vườn nhà. Fred rời bỏ cuộc sống 
năm 2013. 


Bầu trời đẩy sao. Năm 2013 sang trang, nhiều vị đoạt 
giải Nobel từ giã chúng ta. Có thể bạn chưa nghe về những 
con người bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời sống chúng ta 
theo cách bạn không ngờ. 

Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất. Các tia X có 
thể định được sự sắp xếp nguyên tử và cấu trúc ba chiểu 
của các tỉnh thể, hình thái nổi bật của vật chất. Không kể 
xiết sự đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà khoa học. Có 
28 giải Nobel gồm cả Vật lý, Hóa học và Sinh lý hoặc Y học 
(trong đó có hai giải Hóa học và Vật lý 2013) liên quan đến 
Ghi hình tỉnh thể bằng tia X. 

Giải Nobel Hóa học 2014 được trao cho Eric Betzig, 
§Stefan W. Hell và William E. Moerner. Họ đã chế ra kính 
nanô (mắt thần nanô). Nhờ đó con người thấy được virút 
sống và nhìn ngắm các phân tử ngao du trong tế bảo. 


Fukushima bốn năm sau. Tránh bầu khí quyển nóng lên 
thì con người tìm đến năng lượng sạch với các nhà máy 
hạt nhân. Thảm họa Eukushima còn đó. Loài người vẫn 
trong vòng vây của chính mình. 

Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần kể. Mối đe dọa có tính 
toàn cẩu, cực kỳ quan trọng và đang gia tăng. Sức mạnh của 
hàng ngàn tỉ vi sinh vật, kết hợp với lực tiến hóa chắc chắn 
là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra. 


"hlps/leulun hoploerg 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015. Vậy là Õmura 
cùng Campbell tìm ra thần được ivermectin, được dùng ở 
khắp thể giới tại những nơi có bệnh hoành hành, cải thiện 
sức khỏe và đời sống của hàng triệu người, nhất là những 
người nghèo nhất. Cảm ơn bà Youyou Tu về đóng góp lớn 
lao. Artemisinin là thuốc mới, điểu trị hiệu quả sốt rét ác 
tính, cứu mạng sống biết bao người. Mừng bà kịp nhận 
giải 
và tuổi cao có làm vuột giải cao quý này không. 


lúc đã 85 tuổi. Chậm hơn thì sự lờn thuốc artemisinin 





Vào nơi sâu thẳm của sự sống: ba nhà nghiên cứu đoạt 
giải Nobel Hóa học năm 2015 đã đưa chúng ta vào nơi sâu 
thảm của sự sống. Các tế bào sửa chữa phân tử DNA và 
canh chừng mã di truyền. 


“Tác giả mong được sự góp ý của quý bạn đọc xa gần. 
Thành phố Hồ Chí Minh 


Ngày 15 tháng 11 năm 2015 
GS. BS. NGUYÊN CHẤN HÙNG 


"Hlps/lelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Phần I 
Nhạc trưởng kỳ tài 


Các tuyến nội tiết ứa các hormon đi thẳng vào dòng máu. 
Hệ nội tiết điều hòa buồn vui, tăng trưởng và phát triển, 

kiểm soát sự biến dưỡng cũng như chức năng sinh dục. 

Các tuyến chủ chốt gồm vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến tùng, 
tuyến giáp, các tuyến cận giáp, các tuyến thượng thận, 

tụy tạng và các tuyến sinh dục: đàn nhạc hòa tấu vĩ đại. 

Phải có một nhạc trưởng, bản giao hưởng mới đi vào lòng người. 
Dàn hòa tấu nội tiết có nhạc trưởng kỳ tài: tuyến yên. 


1. Dày đày sẵn đúc một tòa thiên nhiên 
3. Đường đi của mắm sống 

3. Sâu thằm yêu thương 

4. Cầu thủ đến từ thiên hà khác 

5. Ảo diệu bóng đêm 

6. Màu da ánh nắng 

7. Nợ tang bồng trang trắng... 

8. Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Dày dày sẵn đúc 
một tòa thiên nhiên 


Vụ tháng 4 năm 2010, các cơ quan truyển thông Mỹ rộ 
lên chuyện ngôi sao Elizabeth Taylor 78 tuổi có thể đi bước nữa, 
lần thứ chín! Estrôgen của bà chắc là rất tuyệt. Bà còn dùng liệu 
pháp hormon bổ sung chăng? Vài ngày trước (10.4), Martina 
Navratilova cho biết là bị ung thư vú. Tay quần vợt nữ tài danh 
53 tuổi thấy rất bất ngờ vì luôn vận động, có nếp sống lành và 
ăn lành, đâu biết hormon estrôgen trong cô là nguy cơ tiểm ẩn. 


Kỳ diệu sinh học... từ hàng ngàn lít nước tiểu 


Bao nhà văn, nhà thơ... dệt biết bao lời hay ý đẹp về người 
phụ nữ. Các nhà khoa học thì giải thích bằng điểu kỳ điệu 
sinh học: các hormon sinh dục dẫn dắt sự phát triển các đặc 
trưng nam, nữ. 

'Từ hàng ngàn lít nước tiểu, Adolf Butenandt trích được vài 
milligram tỉnh thểhormonsinh dục nữ, một dạng của estrôgen 
gọi là estron. Được trớn, ông phân lập tỉnh thể hormon sinh 
dục nam từ nước tiểu của đàn ông, gọi là andrôstêron, lại 
trích được chất prôgestêron từ buồng trứng của heo, cũng rất 


"lps/flelun hoploerg 


20 - Nguyễn Chấn Hùng 


quan trọng cho sinh dục nữ. Khoảng thời gian này, Leopold 
Ruziška tìm ra cấu trúc của chất andrôstêron. Butenandt và 
Ruziếka, cùng cho thấy là chất testôstêron (hormon sinh dục 
nam) được tổng hợp từ chất cholesterol. Từ các thành tựu 
nền tảng này, các nhà khoa học càng thấy được vai trò của các 
hormon sinh dục của con người. A. Butenandt và L. Ruziška 
chia nhau giải Nobel Hóa học năm 1939. 


cơung thư. 


Từ cung 
Tăng nguy 
cơung thứ 





Các tác dụng của estrôgen 
Hormon estrôgen, nghệ sĩ tạo hình siêu việt 


Estrôgen là một hormon gồm một nhóm chất estron, 
estradiol và estriol. Với phụ nữ đang trong thời kỳ sinh dục, 
từ lúc thấy kinh đấu cho đến lúc mãn kinh, estrôgen chính 
là estradiol. Điều ngộ nghĩnh là các enzym đã biến andrôgen 
(hormon nam) thành estrôgen. Testôstêron được chuyển thành 
estradiol, còn androstenedion thành estron. Tên gọi estrôgen 


"lps/flelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống -21 


bắt nguồn từ estrus cơn động dục của loài vật và genos phổ 
quát. Estrôgen được sản xuất chủ yếu từ các buống trứng. Gan, 
vú và thượng thận cũng sản xuất estrôgen, lượng ít. 

Hormon này fqo đáng yêu kiểu cho phái nữ, gọi là các đặc 
trưng giới tính phụ, không lệ thuộc hệ thống sinh dục. Vú 
phống căng lên, xương chậu nở ra, mỡ tụ nhiều ở mông, đùi 
và háng, không râu, da mịn màng. Thật là (rong ngọc trắng 
ngà. Vai trò chính là giúp phụ nữ làm nhiệm vụ thiêng liêng: 
sinh sản. Điểu hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm lớp lót trong 
(nội mạc) của tử cung sẵn sàng cho thai kỳ. Hai hormon 
từ tuyến yên trong não gọi là LH và FSH điều hòa lượng 
estrôgen lúc trứng rụng. 

Mỗi phụ nữ đều cẩn estrôgen cho sự phát triển tình dục và 
sinh sản. Các hormon này giúp tuyến vú và buồng trứng phát 
triển, âm đạo sẵn sàng với chất dịch bồi trơn, tạo cảm hứng ái 
ân. Nếu không có estrôgen, chẳng những bầu vú không hoàn 
hảo mà còn không tạo được các tuyến để chế tạo sữa. Nhờ 
estrôgen, mẹ mang thai và cứu mang được con. Estrôgen 
rất quan trọng với sức khỏe phụ nữ, cũng hoạt động ở não, 
xương, gan, tim, âm đạo... Sau mãn kinh, lượng estrôgen giảm 
nhiều. Bao nhiêu là phiển toái: âm đạo khô, trí nhớ giảm, cơn 
nóng ran, mệt mỏi, nhất là chứng loãng xương. 

'Viếng thành phố Tây An - Trung Quốc, đến Thanh Hoa 
Trì nơi Đường Minh Hoàng cùng người yêu dấu thường 
đến tắm suối, tôi sững sờ: tượng Dương Quý Phi phô bày 
gÒ ngực căng tròn, mông to, đùi nở. Tượng nữ thần Venus 
trong bảo tảng Louvre cũng rành rạnh những đường cong 
tuyệt điệu. Từ đời thuở nào, estrôgen đã khắc nét mỹ miều 





"Hlps/flelun hoploerg 


22 - Nguyễn Chấn Hùng 


cho phụ nữ. Nguyễn Du tả Kiểu: Dày dày sẵn đúc một tòa 
thiên nhiên. Hai buồng trứng nằm hai bên tử cung, lớn bằng 
đầu ngón tay mà làm ra nhóm chất kỳ diệu này. 


Chúc Martina Navratilova vui khỏe 


Ngày 10.4.2010, báo chí Mỹ rộ 
lên tin Martina Navratilova bị ung 
thư vú. Người phụ nữ đoạt nhiều 
danh hiệu quẩn vợt hơn bất cứ 
ai, đã công bố về bệnh của mình, 
trận đấu khó nhất đời. Cô mới 
53 tuổi, suốt đời chơi thể thao, 
có nếp sống tích cực, ăn uống rất 
lành và không bao giờ hút thuốc. Dàn Đi 
“Tôi chưa sẵn sàng tiếp nhận. Vậy 
là ung thư có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào” May 
là ung thư vú của cô được phát hiện rất sớm, nhiều cơ may 
khỏi bệnh. Cô là người bình luận truyền hình cho nhiều 
giải quẩn vợt. Chúc cô thật khỏe, thật vui. 





Navratilova đâu biết nguy cơ trong cô: estrôgen. Estrôgen cũng 
có những độc chiêu. Hormon thiết thân này kích hoạt sự sinh 
sôi tăng trưởng các tế bào trong vú và tử cung. Vốn là nhiệm vụ 
thông thường mà lại có thể gây ra ung thư vú và tử cung. 

Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, estrôgen thúc đẩy tăng 
trưởng các tế bào lót mặt trong các tuyển sửa. Cứ thế, mỗi 
chu kỳ có các tế bào tăng trưởng, suy thoái rồi chết. Đối với 
phụ nữ có hàng trăm chu kỳ tế bào tuyến vú lớn lên rồi biển 
di trong khoảng 40 năm, từ đây thì cho đến mãn kinh. Sự 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -23. 


đột biến gen có thể xảy ra do lỗi lẩm của DNA khi tế bào. 
sinh sôi. Rối nhiều đột biến của các tế bào mang lầm lỗi dẫn 
đến sự sinh sản vô tổ chức để thành ung thư. Có đối sách với 
hormon này: tamoxifen là thuốc kháng estrôgen dùng trong 
điểu trị ung thư vú. Lúc nào dùng, cho ai, chuyện phức tạp 
đành cho bác sĩ chuyên khoa. Tamoxifen cũng được dùng 
phòng ngừa cho những phụ nữ có nguy cơ cao. 


Cẩn thận với liệu pháp hormon thay thế (HRT) 


'Vào năm 1975, Premarin phối hợp estrôgen và prôgestêron 
do công ty Wyeth sản xuất trở thành thuốc dẫn đầu được 
dùng tại Mỹ. Lượng thuốc bán tăng vùn vụt. Phương châm 
khuyến mãi của Wyeth là điệp khúc: “Hãy giữ cho trẻ, 
khỏe - hãy giữ tình dục nồng ấm - hãy tránh bớt đau cho 
chồng” Vào những năm 1980, estrôgen /prôgestin được dùng 
rộng rãi để tránh phiển toái mãn kinh. Vào những năm 1990, 
chính quyển liên bang Mỹ bảo trợ hai công trình nghiên 
cứu liệu pháp hormon thay thế (Hormone Replacement 
Therapy - HRT). Nghiên cứu nghiêm túc có 16.000 phụ nữ 
tham gia (năm 2002) cho thấy các thuốc kết hợp estrôgen 
và prôgestin làm tăng nguy cơ ung thư vú, cơn đột quy và 
máu đóng cục. Thuốc làm giảm chứng loãng xương và giảm 
ung thư ruột. Lợi bất cập hại. Trong khoảng 2002 - 2004, 
xuất độ ung thư vú ở Mỹ giảm 12%, phải chăng chỉ là trùng 
hợp hay do phụ nữ Mỹ ngưng dùng hormon thay thế. 

Dựa vào các kết quả này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyên phụ nữ dùng HRT ở 
liều thấp nhất trong thời gian ngẵn nhất. HRT có giúp phụ 


"hlps/Nlelun hoploerg 


24 - Nguyễn Chấn Hùng 


nữ giảm loãng xương, ngừa gãy xương, ngừa các phiền toái 
khác như cơn nóng bừng, khô âm đạo, ngủ ngon hơn, thoải 
mái hơn, bớt bứt rứt, da mềm mại hơn. Nhưng phải cẩn 
thận, hỏi kỹ bác sĩ nên dùng hay không. 





Liz Taylor, 78 tuổi 
và J.Winters 47 tuổi. 
Ảnh nhỏ: Cuộc hôn nhân 
cùng R. Burton 


Elizabeth Taylor tình dục 
vượt ngưỡng? Thật ngất 
ngây khi xem “Cleopatra” 
Elizabeth Taylor và Richard 
Burton đóng. Xong phim họ 
lấy nhau. Tình nồng cháy và 
bão tổ kéo dài 12 năm. Liz lấy 
chồng lần thứtám năm 1991, 
ly dị nãm 1996. Có tin người 
phụ nữ 78 tuổi này có thể đi 
bước nữa với người đàn ông 
nhỏ hơn 30 tuổi. Thật ly kỳ. 
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Liz 
Cleopatra. Sức mạnh tình 
dục vượt ngưỡng, chắc là 
lượng estrôgen đầy đủ. 


Linga - Yoni. Đến chiêm 


ngưỡng thánh địa Mỹ Sơn, thăm viện bảo tàng Chăm 
Đà Nẵng, lòng tôi đầy kính ngưỡng. Rất thấm thía Ấn Độ 
giáo thờ ngẫu tượng Linga - Yoni. Suy cho cùng chính 
các hormon sinh dục ủy thác Linga - Yoni thể hiện quyền 
năng tạo hóa: truyền di nòi giống loài người. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Đường đi của mầm sống 


Mụ¡ có được thằng cháu đích tôn, ông bà nội thỉnh 
thoảng vuốt "con sùng” của bé. Có lấn nận nận hai hòn. 
*Ủa sao còn có một”. Thật ra một hòn còn vướng lại trong. 
bụng. Phải gấp rút đem hòn bị kẹt xuống bìu. Ngọc quý nằm 
không đúng chỗ có nhiều phiển toải, nguy cơ ung thư rất 
lớn. Còn một hòn khó lo xuể chức năng sinh dục: chế tạo 
mẩm sống và sản xuất hormon nam, 


Màng tế bào. 
Nhân 








"hlps/flelun hoploerg 


26 - Nguyễn Chấn Hùng 


Từ giữa tháng thứ 3 đến hết thai kỳ, hai tỉnh hoàn của 
thai phôi được chuyển từ từ ở vùng hông xuống đến bao bìu 
tương lai. Có sự kết hợp quá trình tăng trưởng và ảnh hưởng 
hormon. Một đường thông gọi là ống bẹn hình thành, theo 
đó hai hòn tuột từ từ vào túi đựng. Nhiệm vụ thần kỳ: sản 
xuất hormon nam và chế tạo tỉnh trùng. Nhiệt độ bên trong 
cơ thể không phù hợp, hai hòn phải ra ngoài mát hơn để 
cưu mang mầm sống. 


Mầu nhiệm Testôstêron 


Z 


Testôstêron là hormon 
nam chủ yếu, được chế tạo 
trong tỉnh hoàn và có nhiều 
chức năng: định hướng giới 
tính, phát triển hệ sinh dục 
nam và điểu động sản xuất 
tỉnh trùng. Từ tuổi đậy thì, 
testôstêron tạo nét đàn ông: 
râu rỉa, giọng trầm, vai rộng 

Anh chàng Tiger Woods như Nguyễn Du tả Từ Hải 

ất phải có mức testôstêron cực cao _ râu liỳm hàm én mày ngài, 

vai năm tắc rộng... Nó cũng 

tác động lên sự tăng trưởng cơ bắp, xương, tuyến tiển liệt và 
hệ thần kinh trung ương. 






Mức độ testôstêron cao tạo sức khỏe cho đàn ông, chẳng 
hạn giảm nguy cơ bệnh cao huyết áp và cơn đau tim. Tuy 
nhiên có khi tạo ra bất ổn, như thái độ hành xử quá trớn. New 
York Daily News, ngày 29.4.2010 đưa tin Tiger Woods có quan 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -27 


hệ tình dục với 121 phụ nữ. Tay golf người Mỹ số một thế giới 
đã thú nhận trong dịp điều trị cai nghiện... phụ nữ. Woods đã 
ngưng thi đấu từ cuối năm ngoái để cứu vớt cuộc hôn nhân 
với người vợ Thụy Điển có hai con. Elin đang làm thủ tục ly dị, 
nếu xong ẫm gọn khoảng 600 triệu USD, phân nửa gia tài của 
'Woods. Anh chàng bảnh trai, nổi tiếng, giàu sụ phải có mức 
testôstêron cực cao cực mạnh và bửu bối cực tốt. 








Cơn tạo trêu người: xế chiếu. Mãn kinh nam tiếng 
Anh là male menopause (hoặc andropause) chỉ sự sút 
giảm từ từ sự sản xuất hormon testôstêron và DHEA 
(Dehydroepiandrosterone) ở đàn ông khoảng tuổi 40 đến 
60, làm tỉnh dịch ít đi, tỉnh trùng bớt sởn sơ, ảnh hưởng đáng 
hình, sức lực và tâm thần. Lượng estrôgen có thể tăng lên. 
Sự mất quân bình hormon dẫn đến các phiển toái như mệt 
mỏi, tăng trọng, rụng lông, sói đầu, da nhãn, mất sức, ngủ 
vặt, trầm cảm, dễ quên, bớt ham muốn... Tỉnh lực xuống 
còn khoảng 60 - 30%. Mãn kinh nam là từ chưa chính xác. 


Đường đi của mầm sống 


Mầm sống. Tình trùng tiếng Anh là sperm, gốc Hy Lạp 
sperma là hạt mầm (seed). Tinh trùng hay tế bào mẩm sống 
được chế tạo trong tỉnh hoàn thông qua sự sinh tỉnh. Mỗi 
tỉnh trùng có ba phần. Cái đầu mang acrôsôm và nhân: 
acrôsôm có nhiệm vụ làm tan vỏ ngoài của trứng để tỉnh 
trùng chun vào; một nhân chứa vốn di truyền. Thân chứa 
nhiều tỉ thể có vai trò hút chất đường trong tinh dịch để dự 
trữ năng lượng cho đuôi hoạt động. Cái đuôi ve vầy để tỉnh 
trùng bơi về phía trước. 


"lps/llelun hoploarg 


28 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Chặng đường đầu. Các tình hoàn được cấu tạo như một 
màng lưới các vỉ ống tạo tỉnh. Các tỉnh trùng non hình 
thành từ các vi ống, rồi được dẫn đến một khúc cuộn giống 
như mồng gà nằm trên đỉnh của mỗi hòn gọi là mảo tỉnh, có 
thêm cái đuôi. Mào này nối với một ống gọi là ống dẫn tính. 
Đi lên đến ngang bọng đái, thông vào mỗi bên một túi tỉnh. 
Thừng tỉnh và túi tỉnh lại thông với các ống xuất tỉnh nằm 
trong tuyến tiển liệt. Tuyến này nhả thêm chất dịch nâng đỡ 
các tỉnh trùng. Cả hai ống xuất tỉnh đổ tỉnh dịch chứa tỉnh 
trùng vào ống thoát. 





Tinh trùng bơi vào lòng tử cung tìm trứng để gắn bó 


Cuộc chạy đua vĩ đại. Có lẽ cuộc thi chạy của các tỉnh 
trùng là gian khổ, vĩ đại nhất. Khoảng 250 triệu tinh trùng 
người được bắn vào âm đạo thì chỉ còn vài ngàn con tới 
được vòi trứng. Bao nhiêu khó khăn. Âm đạo là một hành 
lang rộng mở, dễ bị nhiễm trùng từ bên ngoài, nên tự phòng 
vệ bằng môi trường acid có pH từ 5 trở xuống. Độ pH kiểm 
của tỉnh dịch ở khoảng 7, có khả năng hóa giải độ acid âm 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -29 


đạo. Thật tuyệt: pH âm đạo tăng từ 4,3 lên 7,2 trong 8 giây 
khi tỉnh dịch tới. Cổ tử cung ứa ra chất nhầy làm rào cản các 
tỉnh trùng loại xoàng di chuyển bết bát. Lòng tử cung dài độ 
vài centimét, cẩn khoảng mười phút để tỉnh trùng bơi qua 
với tốc độ 5mm/phút. Các tế bào bạch cầu của hệ miễn dịch 
nhận ra các tỉnh trùng là kẻ lạ xâm nhập. Còn nhiều trở ngại 
nữa... Chỉ có một tỉnh trùng vào được trong trúng. Kè chiến 
thắng tới đúng chỗ, vào đúng lúc. 

Mọi chuyện như được sắp xếp. Đúng thời cơ, mầm sống 
bắt đầu con đường thiên lý tìm duyên. Hành trang thật đẩy 
đủ cho đường dài. Tuyến tiền liệt nhả ra chất dịch có pH 
kiểm. Làm như là đã đoán trước được môi trường acid ở âm 
đạo. Hai túi tỉnh lại ứa dịch loại khác chứa đầy đường fruc- 
tose và nhiều chất dinh dưỡng đủ dùng trong chặng đường, 
từ âm đạo đến lúc thụ tinh. Có sự phối hợp nhịp nhàng. Khi 
tới lớp bọc ngoài của trứng, tỉnh trùng gỡ bỏ acrôsôm ra, 
còn trứng thì tiết ra /ertilizin để thu hút tỉnh trùng. Tiếp cận 
được màng trứng, tỉnh trùng tiết ra kháng ƒertilizin. Tình 
trùng đầu tiên mới tới mức đến thì qua cẩu rút ván, không 
để các tỉnh trùng khác đến gần trứng. Chỉ có tráng sĩ gặp 
giai nhân. 


Không Phật, không tiên, không vướng tục 

Ái ân và sức khỏe. Nhiều người nghĩ ái ân lành mạnh 
chỉ là lạc thú. Nay người ta biết nhiều hơn: tình dục đúng 
mức cho một sức khỏe lành, giúp sống lâu sống vui. 

Giảm nhức đầu: hormon ôxytôcin tiết ra, thúc đẩy cơ 
thể sản xuất endorphin làm thể thơ thới. Bớt stress, ngủ 








"hlps/Nlelun hoploerg 


30 - Nguyễn Chấn Hùng 


ngon hơn: sau tột đỉnh ái ân, tràn ngập yên bình buông 
thả, ngủ ngon lại sức, hôm sau hiệu quả hơn. Tim đập 
nhanh, máu tới não nhiều, khí ôxy rửa sạch toàn thân. 
Nguồn sống tràn đầy: lượng DHEA vọt lên, tăng miễn dịch, 
sửa mô tế bào, bớt trắm cảm. Xuất tinh thường xuyên có 
cải thiện chất lượng tỉnh trùng đàn ông, kho dự trữ được 
tống đi giúp cơ thể tạo ra hạt mầm mới tốt tươi hơn. Ái ân 
có vai trò sâu thẳm cho hạnh phúc của loài người. 

Hạnh phúc trong tay ta. Các đổi thay phiền toái tuổi xế 
chiều không làm tàn lụi hạnh phúc ái ân. Các chuyên gia 
thấy sự giảm cương, bớt thèm, chậm xuất tinh giảm vừa 
phải hoan lạc lứa đôi. Miễn là làm sao hai bên thỏa lòng. 
chăn gối. 

Mỗi người có thể tích cực chăm lo cho mình. Thuốc 
lá, rượu, xì ke, ma túy, béo phì làm giảm tỉnh lực. Ăn lành, 
ngủ đủ, tập đều, sống vui giữ vững và bảo đảm sức khỏe. 
tình dục. 


Càng già, càng đèo, càng đai. Tôi mới được viếng nhà 
thờ và lăng mộ Nguyễn Công Trứ tại huyện Nghi Xuân, 
Hà Tỉnh. Mê ông vô cùng, không Phật, không tiên, không 
vướng tục, một vợ chính và 12 bà thiếp, 26 người con. Thật 
bái phục ông lão 73 tuổi lấy cô vợ trẻ, tả lại đêm tân hôn: 
Kìa những người mái tuyết đã phau phau. Run rẩy kẻ đào tơ. 
còn mảnh khảnh... Bà thiếp trẻ này là một đào nương ở 
phường ả đào Như Sơn, sinh cho ông ba con trai. Uy Viễn 
tướng công tinh lực tốt thật, testôstêron không vơi, mầm. 
sống sởn sơ. 








"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm yêu thương 


Ha Montag làm nổi đình đám. Ngày 13.01.2010, 
ngôi sao MTV 23 tuổi trải qua cuộc làm đẹp maratông, 
sửa sang mười món một ngày. Trán, cằm, hông... và đôi gò 
thành cặp bưởi da xanh. Còn muốn làm to hết cỡ. Nhũ hoa 
dành cho bé mà! 


`“ 






/⁄*ZŒ 


„ — Ôwytôcnlàmcác 
)2ng Bộ tế bào cơ co thắt, 









"lps/lelun hoploerg 


32 - Nguyễn Chấn Hùng 


Đôi gò dành cho bé 


Sau tuổi đậy thì, ngực của phụ nữ giữ luôn đáng vẻ đôi 
gò. Các loài vật có vú khác kể cả bà con gần gũi của người 
như khi, vượn không có đôi gò khi không có thai, không 
cho bú. Chỉ con người có đôi vú nhô ra lồ lộ. 

Không để vú lấp mãi em. Gillian Bentley - nhà sinh học 
tiến hóa Đại học Luân Đôn có nghiên cứu sâu sắc. Khi có 
cái hàm vêu ra thoải mái mút vú lép của mẹ không bị nghẹt 
thở. Mặt người lại phẳng hơn, bầu sửa phải nhô ra thành gò 
để trẻ bú. Nếu vú người xep thì bé sẽ ngộp thở khi ngậm vú 
mẹ. (New Scientist, tháng 11.2009). Trời sinh đôi gò là cho 
các bé. Người có bộ mặt phẳng hơn là do sự tiến hóa tới 
bộ óc to hơn, kiểu đáng hộp sọ phải thay đổi. Cấu tạo của 
miệng cũng biến theo: xương hàm thụt vào, lưỡi, cơ bắp 
nâng đỡ và cuống họng đi theo sự phát triển của tiếng nói. 
Tiến hóa hòa nhịp: mặt phẳng dần, hàm thụt vào và đôi vú 
nhô ra. 


Nhưng rất nhiều nhà sinh học tiến hóa cho là chính sự 
ban sơ bị thu hút nhiều với giống cái có đôi vú to, mắn đẻ. 
'Từ đó chủng cái này được chọn lựa và truyền giống. Marilyn 
Yalom, nhà văn nữ có hai tác phẩm nổi tiếng Lịch sử tuyến 
vú và Lịch sử người vợ, không chia sẻ động cơ lựa chọn tình 
dục. Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, đôi gỏ không có 
sức hút tình dục. Phương Tây đã quá tôn sùng nhũ hoa. Với 
văn hóa châu Phi, nhũ hoa dành cho các bé, cái mông mới 
quyến rũ đàn ông. Xưa kia người Trung Hoa thích đôi gót 
sen, đàn ông Nhật cho cái ót phụ nữ hấp dẫn. Bentley chia 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -33. 


sẻ quan điểm của Yalom: “Phần lớn các người có chủ trương 
này đều là nam giới ở phương Tây, với khuynh hướng sùng 
bái nhũ hoa”. 

Hồ Xuân Hương, họa sĩ tài tình. Nữ sĩ vẽ thật đẹp: đôi gò 
bồng đảo sương còn ngậm. Nhà khoa học nữ Bentley dung 
hòa: thiên nhiên đã nắn hình đôi gò để cho bé bú, rồi sau đó 
cánh đàn ông dần dần “ngộ” ra điểm thu hút của phái đẹp. 
Theo Daily Teleeraph, 7.9.2009: đàn ông nhìn bộ ngực phụ 
nữ trước, rồi mới lưu ý gương mặt. 47% tia mắt đầu tiên của 
giới mày râu đán mắt vào đôi gò bồng đảo và dừng lâu nhất. 
Một thống kê ở Niu Di-lân, tỷ lệ lên đến 82%. Ôi! Hồ Xuân 
Hương gỗm thâu cả hai khuynh hướng tiến hóa: đôi gò và 
bồng đảo. 


Vùng dưới đối 
/— Bếmút 





"hlps/Nlelun hoploerg 


3⁄4 - Nguyễn Chấn Hùng 


Bé mút vú, sữa mẹ tràn đầy 


Hai hormon lo sữa cho bé bú, prôlactin và ôxytôcin. 
Tuyến yên tiết ra cả hai, prôlactin từ phấn yên trước, 
ôxytôcin yên sau. Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh 
truyển đến não, vùng dưới đổi lèo lái tuyến yên nhạc trưởng 
bắt nhịp cho giai điệu yêu thương. 

Prôlactin bắt đầu làm việc từ tuần lễ thứ tám của thai kỳ 
rồi tăng từ từ, tới đỉnh vào lúc sinh nở. Bé chào đời, lá nhau 
tróc ra khỏi tử cung, hormon estrôgen và prôgestêron tụt 
nhanh, mức prôlactin nhót xuống một chút báo hiệu tuyến 
vú bắt đầu tạo sữa. Đúng là hormon làm mẹ (mothering 
hormone). Phải cần ba đến năm ngày để có sữa. Khoảng này 
tuyến vú làm ra sữa non. Mẹ cho bé nhâm nhỉ sữa non trước 
đã. Đủ cả các kháng thể từ mẹ yêu, là nước cam lồ của Phật 
bà Quan âm làm trẻ lớn lên bớt nguy cơ bệnh hoạn. Rồi bé sẽ 
phát triển sức tự để kháng. 

Ôxytôcin lùa sữa tới miệng bé. Mút vú mẹ, một công đôi 
việc, sữa vào miệng và báo tới tuyến yên của mẹ. Yên sau 
đáp ứng, nhả hormon vào máu. Ôxytôcin làm co rút các sợi 
cơ lí tỉ bao quanh các thùy nhỏ, sữa được lùa theo ống dẫn 
đến núm vú vào miệng bé. 

'Vú lớn nhỏ không ảnh hưởng tới lượng sữa hay chất sữa. 
Sữa mẹ cho con đủ cả, sức để kháng, an toàn, sạch, ấm, có 
sẵn và bổ dưỡng nhất. Con bú, tử cung mẹ mau co thắt trở 
lại bình thường, làm chậm có kinh, có nhiều thời gian để 
gần bé. 


"hlps/Ölelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 35 


Sâu thẳm yêu thương 


Cảm thông cùng mẹ. Hormon prôlactin và ôxytôcin tới 
tột đỉnh là quà quý, mẹ quên ngay mang nặng đẻ đau, vuốt 
ve con mê đắm. Vừa ra đời bé đã biết ngậm và mút bầu 
sữa của mình. Mẹ và con cả hai cùng học, cho và nhận. Rồi 
nhanh chóng lành nghể. Bé vừa chào đời. Vú mẹ con bú, 
thương yêu sâu thẳm. 

§tress và xúc động cản trở ôxytôcin, giảm lượng prôlactin 
sữa khó chảy, bé được ít sữa hơn. Ôxytôcin tăng lên trong, 
giấc ngủ. Mất ngủ, mệt mỏi giảm lượng ôxytôcin. Các bà 
mẹ thiếu ôxytôcin thì bớt nhạy cảm với con mình. Ôxytôcin 
làm co thắt tử cung cho bé chào đời rồi đem sữa từ vú mẹ tới 
bé, tăng sự gắn bó giữa mẹ và bé mới chào đời. 

Quà tặng từ Mẹ thiên nhiên. Mươi năm nay, mới thấy vai 
trò của ôxytôcin trong quan hệ của con người, nối kết thân 
hữu, sự tin cậy, tình yêu và sự cảm hứng trong ân ái. Một cái 
rờ nhẹ hoặc ve vuốt, tuyến yên người nhận nhả ra một đợt 
sóng ôxytôcin vào trong máu. Ôxytôcin tăng tình nồng cho. 
cả nam và nữ, vọt lên chót vót khi ái ân tới tột đỉnh. Phải rồi, 
đây là hormon yêu thương (love hormone). 

Ôxytôcin dạng xịt mũi làm phong phú thêm việc nghiên 
cứu. Hormon này làm các chiến sĩ đoàn kết, sẵn sàng hy 
sinh để bảo vệ đồng đội. "Ôxytôcin giúp các bệnh nhân tự 
kỷ đáp ứng tích cực với người chung quanh” (CNRS, labô 
ron, Pháp). Ở nước Úc, người ta thử dùng hormon này để 
mong hàn gắn các cuộc hôn nhân đọa vỡ. 


"lps/flelun hoploerg 


36 - Nguyễn Chấn Hùng 


Cũng tại đàn ông? 

Dễ vỡ lắm. Heidi mang đôi gò cỡ 
hai trái bưởi năm roi. “Giới hạn được 
quy định là 800cc, tôi đã có 700cc 

‹ rồi? Bác sĩ Frank Ryan từ chối không 
mổ thêm. Rất sung sưởng với thản 
`: hình mới của mình nhưng cô không. 
#Ỷ chạy bộ được nữa. “Rất e ngại khi 
ôm ai, người tôi mỏng manh lắm. 

; Heidi cho con bú? Nhiều người 
h nghĩ độn ngực rồi thì không thể cho 
Ngôi sao MTV Heidi Montag _ COn bú. Không hoàn toàn đúng vậy, 
sau maratông làm đẹp. nhưng túi độn có gây phiến toái, Đặt 
túi có thể làm tăng hay giảm cảm 
xúc ở núm và quắng vú. Kiểu gì cũng gây rối. Túi độn gây 
khó cho dòng sữa, căng sữa gây đau ngứa và sốt. Đường. 
mồ ở nếp dưới vú ít gây xáo trộn hơn. Đường rạch nụ cười 
quanh quắng vú, sẹo tốt nhưng gây khó hơn. Phạm vào dây. 
thần kinh, rối rắm cho prôlactin và ôxytôcin. Chắc là Heidi 

không muốn cho bú, mà cũng khó. 
Nhắc nhở.FDA Hoa Kỳ từng cấm dùng túi độn silicon vì 
e nguy cơ ung thư vú. Năm 2006, có xem xét lại cho dùng. 
túi độn nước muối hoặc silicon. Ghi nhận ở Mỹ khoảng, 
20% túi silicon bị xì, 30% túi nước muối phải lấy ra. Túi độn 
không cho cảm giác bình thường vì kém tự nhiên, thậm. 

chí như trái banh tennis. 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


Cầu thủ đến từ thiên hà khác 


Jo« Mourinho tán dương Lionel Messi là “cầu thủ đến 
từ thiên hà khác” Ngôi sao sáng chói của Barcelona, cầu thủ 
số một hành tỉnh, 22 tuổi, cao 1,69m, có một huyền thoại: 
lúc nhỏ ở Argentina, Leo mắc chứng suy giảm hormon tăng 
trưởng. Đến Barcelona, Messi được các bác sĩ bù đắp nội 
tiết tăng trưởng, nếu không chỉ cao 1,4m. Có kỳ vọng ở 
Messi tại World Cụp 2010 ở Nam Phi. 


Hormon tăng trưởng 


Sản phẩm của tuyến yên. Đáy sọ có một chỗ xương lõm 
dáng như yên ngựa tên là hố yên. Một tuyến nội tiết bậc thầy, 
vai trò thật lớn mà chỉ nhỏ bằng hột đậu nằm vừa vặn trong 
hố yên: tuyến yên. Nhả ra nhiều hormon để điều hòa dàn nhạc 
nội tiết gồm thượng thận, sinh dục, tụy tạng..., tuyến yên có 
một sản phẩm riêng kỳ diệu: hormon tăng trưởng (HTT). 

Con người lớn và cao tới một mức nảo thì ngừng là nhờ 
HTT (tiếng Anh là Growth Hormone). Người cao quá khổ 
hoặc thiếu thước tấc là do có quá nhiều hoặc quá ít HTT. 
HTT kiểm soát sự tăng trưởng của cơ thể con người. Đặc 


"lps/Nlelun hoploerg 


38 - Nguyễn Chấn Hùng 





Não người 


Cơ bắp \ Mômỡ 
Hormon tầng trưởng (HTT) 


biệt quan trọng cho trẻ con nhưng vẫn hiện diện suốt đời ở 
mức thấp hơn để bảo tồn sức khỏe chúng ta. Được nhả ra 
theo nhiều đợt trong ngày. Trung bình, trẻ con có tám đỉnh 
cao trong ngày, người lớn chỉ có khoảng năm đỉnh. Số đỉnh 
cao giảm dấn theo tuổi tác. 
Tăng chiều cao ở tuổi trẻ con 
là một quá trình thật phức tạp. 
Vào trong gan, HTT làm một 
số tế bào sản xuất ra hormon 
IGF-1, để kích thích các tế bào. 
sụn ở các đấu mút xương trẻ 
con (cánh tay, chân, bàn tay 
và bàn chân). IGF-1 cũng làm 





R đi SN Hayley với bạn trước và sau điều trị 
tăng khối lượng cơ bắp và giảm Ảnh: BBC 


khối lượng mỡ của cơ thể. 


Suy giảm HTT làm trẻ con có thể nhỏ hơn bình thường 
từ mới sinh hoặc lớn bình thường, rồi chậm lại từ hai - ba 
tuổi. Chiều đài của bộ xương đừng lại vào tuổi dậy thì. 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 39 


Nếu không điểu trị kịp thời, trẻ con không cao được bình 
thường. 

Quá nhiễu HTT có thể làm trẻ con cao quá khổ, như 
người lớn, tay chân lếu khếu. Có thể là do một loại bướu 
lành của tuyến yên. Người lớn mà bị kiểu này thì xương 
đầu, tay chân đều to hơn bình thường. 

Đã có thần dược. "Tôi thù ghét đến trường vì ai cũng 
bàn tán về chiểu cao của tôi” Bây giờ Hayley đã lên 18 tuổi, 
trước đây được chẩn đoán là suy giảm HTT. Các bác sĩ đã 
chích HTT trong bốn năm, Hayley Cowan cao thêm 10cm. 
“Thật hạnh phúc. Nay tôi có thể mượn quần áo các bạn vì 
cùng cỡ” Không phải mọi trẻ thiếu thước tấc đều may mắn 
như Hayley. Jane Elliott đã kể về Hayley ở mục tin tức BBC, 
ngày 8.5.2010. 

Ngày nay, HTT được tổng hợp (tiếng Anh là Human 
Growth Hormone - HGH) và sản xuất theo phương pháp 
tái tổ hợp: Humatrope của Eli Lilly, Nutropin (Genentech), 
Genotropin (Pñzer)... Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) có quy định chặt chẽ về chế tạo và sử 
dụng điểu trị bằng HTT. 

HTT có giúp cho trẻ em bị suy giảm HTT cũng như 
trẻ có nội tiết bình thường nhưng về mặt di truyền có thể 
bị làn thấp. HTT có thể làm chiểu cao của trẻ tăng thêm 
2,5cm đến 10cm. Bổ sung HTT giúp các trẻ này bớt được 
các chứng xương yếu, cholesterol cao và bệnh tim. Nhưng 
hiện không biết rõ tác hại lâu dài của liệu pháp HTT nhất là 
với trẻ lùn thấp mà mức hormon bình thường. Chỉ phí cao 
thường không được bảo hiểm y tế chỉ trả. Bác sĩ nhi khoa 


"hlps/Nlelun hoploerg 


40 - Nguyễn Chấn Hùng 





\h hoàn. 
luyến 


Tuyến yên và dàn nhạc nội tiết 


Hoa Kỳ, Philippa Gordon băn khoăn: "Cha mẹ bé sẽ suy sụp 
tỉnh thần dường nào khi đã tiêu tốn 30.000 USD/năm mà 
cháu vẫn không lớn thêm!” 


Cải lão hoàn đồng 


Muốn trăng khuyết lại tròn. Sau tuổi hai mươi, lượng 
HTT giảm 14% mỗi thập niên, vào tuổi 60 giảm còn phân 
nửa. HTT giảm dần kéo theo sự lão hóa cùng bệnh tim 
mạch, tăng lượng mỡ cơ thể, loãng xương, da nhăn, tóc bạc, 
yếu sức, yếu tình dục... Có khuynh hướng dùng HTT để 
quay ngược kim đồng hồ sinh học. Được không? 

Hướng dẫn của bệnh viện Mayo, Hoa Kỷ: HTT dạng chích 
được dùng cho người lớn thật sự bị suy giảm HTT - chớ 
không phải suy giảm theo tuổi già. Tác dụng: xương chắc 
hơn, cơ bắp tăng, lượng mỡ giảm, khả năng vận động tăng. 
Đối với người lớn tuổi khỏe mạnh, HTT có tăng cơ bắp và 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 41 


giảm lượng mỡ, nhưng không 
chuyển thành sức mạnh. Có. 
phiển toái: phù tay chân, đau 
khớp, đau cơ bắp, phì đại 
vú đàn ông, có thể gây tiểu 
đường và bệnh tim. Rất tốn 
kém: khoảng 10.000 - 30.000 
USD mỗi năm. Trên một số 
trang web, viên uống HTT được quảng cáo thần kỳ. Hiện 
không có cơ sở khoa học, tiền mất tật mang. 

Tìm thuốc trường sinh. Tần Thủy Hoàng ra lệnh 500 đồng 
nam, 500 đồng nữ đi thuyển về Biển Đông tìm thuốc cải lão 
hoàn đồng. Không ai về. Làm gì có thuốc. Nếu sống bây giờ 
vị vua quyến uy sẽ mừng vui với HTT, giá cả nhằm nhò gì, 
FDA cấm sao nổi. Mô hình thử nghiệm lý tưởng đây. 





Lionel Messi 


Thông thường mà cực quý. Lão ngoan đồng Châu Bá Thông 
là nhân vật rất thú vị trong chuyện chưởng Kim Dung: nội 
lực và võ công cực cao, hồn nhiên như trẻ con, đến tuổi già... 
tóc đen lại. Rõ ràng biết cách điều hòa HTT. Tập đều, ngủ 
đủ, sống vui. Vận động cơ thể đúng sức, đều đặn kích thích 
tuyến yên nhả HTT, Giấc ngủ ngon là bạn quý, HTT được 
tiết ra sau một hai giờ ngủ sâu. Cắt giấc ngủ sớm, chỉ 4 - 5 giờ 
thay vì 7 - 8 giờ sẽ làm rối HTT. Thật uồng. 


Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn 


Phương châm Olympic phát xuất từ truyền thống thi đấu. 
cổ xưa của người Hy Lạp. Rất hay. Con người ngày nay đã 
đưa kỷ lục lên tới trần rồi. Phải doping thôi. Trang Tử, bậc 
thầy đạo học phương Đồng xưa có nhắc nhở: sức người có 


"hlps/flelun hoploerg 


42 - Nguyễn Chấn Hùng 


hạn, lòng ham muốn thì vô hạn, sao lại dùng cái có hạn để 
theo cái vô hạn. Một trong những éo le trong thi đấu thể 
'thao hai thập niên vừa qua là chuyện doping. Các vận động. 
viên tăng thể lực bằng các loại thuốc và steroid. Các xét 
nghiệm hiện nay có thể biết được hầu hết các thuốc bị 
cấm, nhưng HTT vẫn còn là loại khó phát hiện nhất. 

Doping hay ăn thịt heo. Theo Tân Hoa Xã (Trung Quốc), 
ngày 10.5.2010, vô địch nhu đạo Olympic Bắc Kinh 2008. 
p hội Nhu đạo Quốc tế 
cấm thi đấu hai năm, vì xét nghiệm dương tính với chất 
clenbuterol trong giải vô địch thế giới năm trước tại Hà 
Lan. Danh hiệu thế giới bị tước. Cô gái cỏ thể đã ăn thịt 
heo có chất clenbuterol mà người Trung Quốc dùng cho. 
heo khỏe và nhiều nạc. 


Tin buồn cho các lực sĩ chích choác. Chích HTT có thể 
cải thiện tốc độ chạy nước rút đến mức “biến người chạy 
chót trong cuộc thi nước rút 100m thành vận động viên 
đoạt huy chương vàng” kết quả nghiên cứu công bố 
tháng 5.2010. 

Dĩ nhiên hiệu quả chỉ ngắn hạn. 

Trong một cuộc bỏ phiếu thăm dò, 24% vận động viên 
của PGA Tour cho là tay golf số một thế giới Tiger Woods 
có dùng HTT để tăng thể lực. Dĩ nhiên chàng trai đang 
vướng xì căng đan tình dục phủ nhận kịch liệt. 

Hiện nay chỉ có thể phát hiện lực sĩ chích HTT trong 
vòng 24 giờ, nên còn nhiều lực sĩ lọt lưới. Tháng 4.2010, 
nhiều báo công bố xét nghiệm mới có khả năng chộp 
được người doping HTT trong vòng hai tuần từ khi 
chích choác. 





"Hlps/lelun hoploerg 


Ảo điệu bóng đêm 


Áp iPad không tốt cho giấc ngủ. Muốn có giấc ngà 
ngon, cẩn phải tắt laptop hoặc iPad hai giờ trước khi đi ngủ. 
Các thiết bị này phóng tia sáng rực vào đôi mắt có thể làm 
rối loạn não và đồng hồ nhịp điệu sinh học của chúng ta: đầu 
óc vẫn nghĩ là còn ban ngày nên chậm ngủ lại. Nguy cơ mất 
ngủ tăng lên. 

Đồng hồ sinh học tự nhiên trong cơ thể bắt đầu dìu 
chúng ta vô giấc ngủ khoảng 9 - 10 giờ tối. Dùng laptop. 
hoặc Apple iPad có màn hình sáng để đọc sách báo điện tử 
vào ban đêm có rối rắm. Phyllis Zee, nghiên cứu giấc ngủ 
Đại học Chicago cảnh giác: "Nếu bạn dùng các thiết bị này 
gần bên mình trước khi đi ngủ, ánh sáng đủ để bộ óc giữ 
cho thức lâu hơn và làm chậm khả năng ngủ” Con người 
thức giấc khi mặt trời mọc. Qua đêm, ánh sáng ban ngày 
báo cho bộ não dừng sản xuất chất mêlatônin (melatonin). 
Chính hormon này đưa chúng ta vào giấc ngủ. 








Ẩn sĩ và bóng đêm 

Tuyến tùng quả (pineal gland) có tên vì giống trái thông 
(tùng quả - pine cone), gọi gọn là tuyến tùng. Ẩn nơi sâu kín 
của bộ óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hột 


"Hlps/flelun hoploerg 


44 - Nguyễn Chấn Hùng 


đậu, nặng chừng 100mg, tuyến tùng mang đẩy những sợi 
thần kinh giao cảm, có mạng lưới máu lưu thông dày đặc, 
tiết ra mêlatônin, hormon thần kinh. 


Mẽbtônin Tuyến tùng 
vào máu. ly, 





Mllatônin 
vào dịch não tủy 


'Từ võng mạc đến tuyển tùng. 


Hàng ngàn năm trước, trái thông nhỏ xíu này được 
coi là cái van đóng mở dòng ký ức chảy vào ý thức. René 
Descartes - nhà toán học, triết gia Pháp thế kỷ 17 xem tuyến 
tùng là nơi ẩn trú của linh hồn. Cuối thế kỷ 18, bà Blavatsky 
người sáng lập Thông thiên học cho đó là con mắt của Shiva 
trong huyền thoại Ấn Độ giáo. Khoa học làm tan dần bao 
điều thần bí. 

Hành tung ảo diệu. Chiều xuống tuyến tùng bắt đầu nhả 
hormon. Mêlatônin cũng được gọi là hormon của Dracula 
vì chỉ xuất hiện vào đêm. Ánh sáng ức chế sự tiết mêlatônin. 
Tuyển tùng hoạt động như một cái đồng hồ trong cơ thể con 
người để nhận biết mọi thay đổi lượng ánh sáng mặt trời từ 
ngày đến đêm hoặc giữa các mùa khác nhau. Khi sức nắng 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -45 


giảm xuống, đồng hồ báo cho cơ thể là đêm đến báo cho. 
mêlatônin tiết ra. 

Tuyến tùng khỏe, năng động, chúng ta nhạy với các tần 
suất của ánh sáng, và trở nên tỉnh tế trong cuộc sống. Tuyến 
tùng bị rối, sự sáng suốt của trí não sẽ tuột đốc. Xáo trộn 
tuyến tùng có thể dẫn tới rối loạn giấc ngủ, xáo trộn cảm 
xúc, thay đổi thân nhiệt, có vấn để với hệ sinh dục, già sớm, 
trầm cảm và nguy cơ ung thư. 


Mêlatônin, hormon của giấc ngủ 


Mới được khám phá năm 1958, hormon này là một chất 
dẫn xuất của acid amin tryptophan và sêrôtônin. Mêlatônin 
được sản xuất ở người, các loài có vú khác, ở chim, bò sát 
và ếch nhái. 

Điều hòa giấc ngủ. Lượng hormon này bắt đầu vọt lên 
vào khoảng xế chiều, lên tới đỉnh suốt trong đêm rồi tụt 
xuống vào lúc gần sáng. Vào mùa hè và mùa đông, ngày 
dài hơn hoặc ngắn hơn thì việc chế tạo mêlatônin cũng bắt 
đầu muộn hơn hoặc sớm hơn. Lượng mềÌatônin suy giảm 
lấn sau tuổi ba mươi; rất ít hoặc không có ở một số người 
lớn tuổi. 

Kháng ôxít hóa mạnh. Mêlatônin xuyên dễ dàng qua 
màng tế bào và rào cản máu / não, kích thích các chất kháng 
ôxít hóa khác. Dễ tan cả trong nước và mỡ, được xem là 
kháng ôxít hóa mạnh (hơn các vitamin C, E và A) nên 
mêlatônin có vai trò bảo vệ các phân tử DNA của nhân và tỉ 
thể, giúp bảo dưỡng sức khỏe chúng ta. 


"lps/flelun hoploerg 


46 - Nguyễn Chấn Hùng 







Mẻlatônin Đồng hồ sinh học 
ngủ - thức 


Tuyến tùng. Chu kỷ ngủ - thức 





Bổ sung mêlatônin. Mêlatônin tổng hợp được dùng rộng 
rãi hơn 15 năm qua, để điếu trị chứng mất ngủ, chứng lệch 
giờ khi đi máy bay, nhức đầu mạn tính, điều chỉnh giấc ngủ 
người làm ca đêm. Người khiếm thị khó có thể dùng tín 
hiệu từ ánh sáng để điểu hòa đồng hồ sinh học. Bổ sung 
mềlatônin mỗi 24 giờ (1 - 10mg/ngày) giúp gỡ rối ngủ thức 
cho họ. Mêlatônin tổng hợp có những phản ứng phụ. Ở Mỹ 
được dùng mêlatônin không cần toa bác sĩ. Nhiều nước 
cấm bán mêlatônin nếu không có toa thuốc. Liểu lượng, 
hàng ngày mêlatônin tổng hợp thay đổi theo tuổi và theo sự 
xáo trộn sức khỏe mỗi người, có thể từ 0,25 - 10mg, uống 
30 - 120 phút trước khi ngủ. Tác hại hiếm gặp ở người khỏe 
mạnh dùng trong thời gian ngắn hoặc không quá ba tháng, 
uống không nhiều hơn 3mg /ngày. 


"Mlpe/flelun hoploorg 


Sâu thẳm sự sống -47 


Ngủ được là tiên trên đời 


Thiểu ngủ đời người ngắn lại. Tin tức, tháng 5.2010: 
nghiên cứu của Anh (Đại học Warwick) và Ý (Đại học 
Naples Federico II) cho biết những người ngủ ít hơn 6 giờ/ 
ngày thì có nguy cơ 12% chết sớm trước 65 tuổi so với ngủ 
6 - 8 giờ/ngày. David Summers thuộc nhóm nghiên cứu 
nhận định: “văn hóa phương Tây đã sai lầm khi kéo dài 
ngày ra, coi nhẹ giấc ngủ ngon và biểu dương những ai lo 
làm việc chỉ ngủ năm hoặc sáu giờ mỗi ngày như là các anh 
hùng” Những người này sẽ đối diện nếu không là cái chết 
sớm thì cũng là một đời bệnh tật và lão sớm. Hay nhất là 
người lớn nên giữ giấc ngủ trung bình từ 7 - 8 giờ, ít nhất 
là 6 giờ mỗi ngày. Ngủ hơn 9 giờ /ngày thì có 30% nguy cơ 
chết sớm. = 






Khỏe người đẹp đa. Trong. Não: 
iấc ngủ say và đủ, cơ thể 

Ên  hhiềi tt HỮÿ8HÙ MÀU \ 
hormon mêlatônin điểu `» ` j 
tiết ngủ thức và hormon vỏ , 
thượng thận kiểm soát stress. 
Hlormon tăng trưởng rất tuyệt, sau giai đoạn tăng chiểu cao 
ở tuổi trẻ, hormon này lo các chuyện khác, như là giúp tái tạo 
các tế bào và giảm stress... Acid hyaluronic, yếu tố làm ẩm 
tự nhiên trong hormon nảy giúp da hút các phân tử nước. 
Giấc ngủ ngon làm da mịn màng và tươi sáng. Muốn làn da 
trắng, các chuyên gia thẩm mỹ dùng kem trắng da. Không 
có giấc ngủ ngon thì khó được kết quả mong đợi: mêlatônin 
làm trắng da vì chức năng ức chế tế bào tạo sắc tố đen da. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


48 - Nguyễn Chấn Hùng 


Cẩn ngủ ngon và ngủ đủ. Mêlatônin không được cơ thể tạo 
ra đều đặn. Khi người ta ngủ, mêlatônin được tuyến tùng 
nhả ra tới đỉnh cao khoảng 2 giờ sáng, lúc ngủ say. Lượng 
mêlatônin giảm dần từ 5 giờ đến 10 giờ sáng. Vậy nên ngủ từ 
9 giờ tối đến 3 giờ sáng, trung bình 7 - 8 giờ /ngày. 


Con người trong vòng vây của chính mình 


Từ võng mạc đến tuyến tùng, con đường vòng vo. Vào 
ban ngày, ánh sáng vào mắt rồi được biến thành luồng. 
thấn kinh chu du qua thần kinh thị hai mắt và qua 
một nơi thuộc vùng dưới đồi gọi các hột trên giao thoa 
thần kinh thị (tiếng Anh viết tắt là SCN). SCN tiếp nhận 
và bàn giao tín hiệu thần kinh tới tuyến tùng. Các luồng 
thần kinh này ức chế tuyến tùng sản xuất mêlatônin cho. 
đến khi trời tối mêlatônin lại được nhả ra. Tuyến tùng 
chuyển dự trữ sêrôtônin của mình thành mêlatônin. 


Dậy thì sớm. Có mối quan hệ giữa mêlatônin và kinh 
nguyệt. Những phụ nữ có xáo trộn kinh nguyệt, lượng 
mẻlatônin thay đổi đáng kể. Một nghiên cứu ở Anh cho. 
thấy các bé gái xem tivi nhiều có khuynh hướng dậy thì 
sớm hơn vì tiếp cận nhiều ánh sáng làm giảm mêlatônin. 

Ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng là sự chói sáng 
bầu trời về đêm do ánh đèn của xa lộ, đường phổ, trung 
tâm mua sắm, sẵn vận động, nhà hàng quán rượu... đó là 
sự rực sáng bầu trời đô thị. Các hậu quả của ô nhiễm ánh 
sáng vào tuyến tùng, kéo theo tác hại trên sự chuyển hóa, 
chức năng miễn dịch, quân bình nội tiết và sự phát triển 
ung thư. Các tế bào của võng mạc mắt rất nhạy với ánh 
sáng xanh / tím. Tạp chí Nghiên cứu tuyến tùng cho biết 
con người phơi trước ánh sáng độ thấp chỉ trong 39 phút 
đã làm giảm 50% lượng mêlatônin. Con người trong vòng. 
vây của mình. 





"lps/llelun hoploarg 


Màu da ánh nắng 


Vu nhạc pop Michael Jackson từng nói với nữ hoàng 
Talk show Oprah Winfrey: "Tôi là người Mỹ đen. Tôi tự hào 
về chủng tộc và tự hào tôi là ai” Ca sĩ lừng danh phủ nhận 
đã làm thay đổi màu da mình và lặp đi lặp lại là anh mắc 
chứng bệnh bạch biến. Đó là hệ miễn dịch tấn công các tế 
bào sản xuất mêlanin, sắc tố tạo màu da. 





Đàn ông, đàn bà và các bí ẩn của màu da. Ở mọi chùng 
tộc, phụ nữ da sáng hơn được đàn ông cho là lý tưởng vì 
gắn với sự thanh khiết, ôn nhu, mỏng manh và lành ý. Đàn 
bà lại bị thu hút bởi người nam da sậm hơn vì gắn với dục 
tình, đàn ông tính và bí ẩn (báo Anh The Independent, ngày 
16.3.2008 đưa tin nghiên cứu của Đại học Toronto). 


Ánh nắng cho chúng ta màu da 


Đều từ màu da đen sẫm. Từ một - hai triệu năm trước, tổ 
tiên của con người đều có màu da sậm đen như người châu 
Phi bây giờ. Hậu duệ của bất kỳ người tiền sử nào đã di cư 
từ xích đạo lên phía Bắc đều bị đột biến để có màu da sáng, 
lên (chọn lọc da sáng để sản xuất đủ vitamin D với ánh sáng 
xuyên thấu da). 


"hlps/llelun hoploerg 


50 - Nguyễn Chấn Hùng 


Các đột biến gen dẫn tới màu da sáng ở Bắc Á thì không 
giống quá trình ở châu Âu: sau khi di cư khỏi châu Phi, hai 
nhóm này trở thành các quần thể khác biệt do áp lực chọn 
lọc của nơi ở và ánh nắng. 





Mặt trời cho chúng ta màu da. Năm 1978, Cơ quan Không 
gian Hoa Kỳ (NASA) đã vẽ bản đồ ôzôn quanh trái đất. Hai 
nhà nghiên cứu Jablonski và Chaplin cũng đo bức xạ cực 
tím (UV) và đối chiếu với màu da của dân bản địa của hơn 








Ñ Sự phân bố màu da của loài người. 
Ảnh: John Dennehy, 2008. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 51 


50 nước. Trùng hợp kỳ lạ: UV càng yếu, màu đa càng sáng. 
Các tế bào da tạo ra sắc tố mêlanin. Chính mêlanin làm da 
con người có màu. Những người da sậm có nhiều mêlanin 
thì ít bị tia nắng gây khó như những người da sáng hơn, 
nhưng lại khó cho da tạo ra vitamin D nơi nắng yếu. 

Sự phân bố màu da trên hành tỉnh chúng ta. Trước khi có 
cuộc di dân quần thể toàn cầu trong 500 năm qua, màu da 
sắm tụ tập phần lớn ở gần xích đạo và màu da sáng dần tăng 
lên ở vùng xa hơn. Phần lớn người có da sắm sống trong 
vùng vĩ độ 20° trên dưới xích đạo. Phần lớn người có da 
sáng hơn cư trú ở Bắc bán cầu trên vĩ độ 20° bắc. 

Màu da con người thay đổi nhiều trên thế giới, từ đen 
sẫm ở một số người châu Phi, châu Úc, và Melanesia cho. 
đến gần trắng hồng của các người Bắc Âu. 

Hải lực đẩy đưa nhau. Bức xạ UV tạo ra sự đột biến ở các 
tế bào da dẫn đến ung thư da và cũng phá hủy một vitamin 
B quan trọng là folat hay là acid folic, làm rối sự tổng hợp 
DNA. Càng nhiều mêlanin, sự bảo vệ chống bức xạ UV 
cảng tốt và da càng sâm đen. Thật trái khoáy: tia UV có vai 
trò tuyệt vời khác là kích hoạt chất 7 - Dehydrocholesterol 
thành vitamin D3. Nhiều mêlanin cản trở sản xuất D3: 
chẳng nhằm nhò với người ở vùng nhiệt đới, ánh dương 
rạng rỡ, nhưng có phiền toái đối với phần thế giới ít nắng. 
Sự cần thiết bảo vệ da và nhu cầu vitamin D3 gắn dấu ấn lên 


màu đa con người. 


"hlps/flelun hoploerg 


52 - Nguyễn Chấn Hùng 





tếbào  tếbào tếhào — 
Tế bào mêlanô '⁄%⁄" (2u mãlanỏ mớlanôsôm 


Sắc tố mêlanin từ đâu đến? 


Tấm màn bao che thân thiết. Da là cơ quan rộng nhất của 
cơ thể con người, bảo vệ cơ thể với nhiều chức năng. Da trên 
cùng là biểu bì có các tế bào đáy sản sinh các tế bào kêratinô 
và loại thật đặc biệt là các tế bào mêlanô nằm dưới cùng 
chiếm 5% các tế bào biểu bì, ít mà vô cùng quan trọng. 


Tế bào mêlanô (melanocyte) có ở nhiều nơi trong cơ thể 
(da, lông, râu, tóc và đôi mắt) sản xuất sắc tố mêlanin. Sự tạo 
mêlanin là một chuỗi phức tạp do các gen, các hormon và 
tia cực tím (UV) kiểm soát. Da rám nắng là kết quả của việc 
bức xạ cực tím (UVA và UVB) kích hoạt các tế bào mêlanô. 


AMẽlanin, tiếng Anh melanin, gốc Hy Lạp melanos là tối 
đen, gồm hai loại chính: eumêlanin là loại thông thường 
nhất, nhuộm thành màu đen, thấy ở lông tóc và da dưới 
hai dạng đen và nâu. Dạng đen nhiều nhuộm ra màu đen. 
Dạng nâu làm ra da, lông, tóc nâu. Dạng đen của eumêlanin 
thường gặp ở người có tổ tiên không châu Âu. Phêômêlanin 


"lps/llelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 53. 


(pheomalenin) nhuộm màu hồng có ở phụ nữ nhiều hơn 
đàn ông, cho màu da hồng hơn. 

Hormon MSH từ đâu tới? Tuyến yên tiết ra MSH 
(Melanocyte Stimulating Hormone). Hormon MSH kích 
thích các tế bào mêÏanô tiết ra mêlanin. Còn một bí ẩn đến 
nay vẫn chưa rõ là chỗ nào của tuyến yên sản xuất MSH: thùy 
trước hay là thùy trung gian, màng mỏng ngăn cách hai thùy 
trước sau? 

Màu lông, tóc và đôi mắt. Cũng hai loại eumêlanin và 
phêômêlanin nhuộm màu lông, tóc, râu. Nhiều mêlanin thì 
lông, tóc đậm màu hơn. Eumêlanin nhuộm màu đen hoặc 
nâu - phêômêlanin cho tóc màu đỏ. Đôi mắt màu đen láy 
nhờ có nhiều mêlanin. Ít mêlanin mắt hiện màu xanh, hạt 
đẻ chẳng hạn. 

Công dụng kiểu tóc. Người châu Phi có bộ tóc xoăn tít 
dày đặc có thể là để ngừa ánh nắng vào cơ thể trong quá 
trình hình thành làn da sẩm theo dòng tiến hóa. Bộ tóc gồm 
những sợi thẳng cùng với màu da sáng của người Bắc Âu lại 
giúp cho bức xạ cực tím để vào cơ thể, hợp với nhu cầu tạo 
đủ vitamin D. 


Tấm che sinh học 


Mêlanin là tấm che sinh học. Bức xạ UV đe dọa màu da 
sáng, có thể gây tổn hại cho phân tử DNA, hậu quả trầm 
trọng là mêlanôm (melanoma, loại ung thư nguy hiểm 
của da). Ở Hoa Kỳ mỗi năm khoảng 54.000 người mắc 
mêlanôm và có 8.000 người tử vong. Người Mỹ gốc Âu có 
nguy cơ cao nhất, gấp mười lần người Mỹ gốc Phi. Người 


"hlps/Nlelun hoploerg 


54 - Nguyễn Chấn Hùng 


Úc và Niu Di-lân ở châu Đại Dương có tỷ lệ mêlanôm cao. 
nhất thể giới. Dễ hiểu thôi: họ mang màu da sáng đến vùng 
nhiệt đới rực nắng. 

Phơi nắng rất cấn cho cơ thể tạo ra vitamin D. Phải lưu 
tâm giữ cân bằng tránh nguy cơ ung thư da, mà không gây sự 
thiếu hụt vitamin D. Ở Hoa Kỳ và các nước công nghiệp phát 
triển, sữa uống được bổ sung vitamin A và D. Nhưng khuynh 
hướng dùng nước nhiều ngọt, các loại thay thế sữa và bớt thời 
gian sinh hoạt ngoài trời lại làm tăng bệnh còi xương. Vào 
năm 2007, có ghi nhận là chỉ 23% tuổi teen và người lớn đủ 
vitamin D, bằng phân nửa tỷ lệ của mười năm trước. Ở người 
Mỹ đen thì còn tệ hơn, từ 12% giảm xuống 3% đủ chuẩn. 
Thiếu vitamin D, trẻ con còi xương, người lớn loãng xương - 
các thiếu nữ bị biển dạng xương chậu, khó sinh con. 


Nguy cơ của giường tạo rám da. CNN, ngày 27.5.2010 
đưa tin giường rám da (đang thịnh hành ở Mỹ) làm tăng 
nguy cơ mêlanôm. Làm rám da trong nhà bảng tia UV 
nhân tạo có 75% nguy cơ mêlanôm hơn người thường. 
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 
vừa cấm trẻ em dưới 18 tuổi dùng giường rám da. Tổ chức 
Y tế Thế giới coi các thiết bị này là gây ung thư. 

Hormon và da. Thai kỳ và các viên thuốc ngừa thai 
làm xáo trộn màu da. Sự gia tăng lượng estrôgen và các 
hormon khác kích thích tế bào mêlanô, tạo ra những chỗ 
da nám. Phụ nữ mang bầu có thể thấy da nám ở trán, hai 
má, cằm và quắng vú. Tránh phơi nắng, thoa kem chống 
nắng loại mạnh thường xuyên. Chất kháng ôxít hóa như 
vitamin A, B, E cũng giúp đỡ. Các vết nám thường lặn mất 
trong vòng một năm sau sinh nở. Cấn kiên nhẫn chờ đợi. 


"Hlps/lelun hoploerg 


Nợ tang bồng trang trắng... 


M:¿¡ cụ: aị võ golf trái nào, nhưng giao bóng điệu 
nghệ cho đồng đội làm bàn. Maradona râu tóc khác xưa, 
thương yêu học trò. Mê quá, World cụp 2010 đẩy kịch tính. 
Có cuộc chiến khác tại nơi đây. Tuyến ức và các tế bào T học 
trò mình đang vất vả chống đỡ HIV. 

Tuyến ức, nguồn của miễn dịch. Ít người biết tuyến ức. 
Bác sĩ mổ vào lồng ngực không để ý thì khó thấy. Hài nhi 
sắp ra đời, tuyến ức to cỡ trái chanh, ổn định đến tuổi dậy 
thì rồi teo dần, khoảng tuổi sáu mươi còn cỡ hột đậu. Trong 
trung thất (giữa hai lá phổi) tuyến này nằm sau xương ức 
trước trái tim - tiếng Anh thymus có gốc Hy Lạp thymos 
mang suy nghĩ cổ xưa: nơi mà linh hồn cùng ý chí, tình cảm 
gắn vào. Năm 1961, Miller khám phá được vai trò tuyến 
ức: trường đào tạo miễn dịch. Tuyến ức (phối hợp với tủy 
xương) được gọi là cơ quan nguồn của miễn dịch. 


Trường đào tạo cao cấp 


Các tế bào gốc từ tủy xương di chuyển đến tuyến ức rồi 
sinh sôi mạnh mẽ tạo ra một quần thể dày đặc các tế bào 


"lps/flelun hoploerg 


56 ~ Nguyễn Chấn Hùng 





thymô °vị thành niên”. 
Ban sơ, các tế bào 
này trụi lủi. Trưởng 
thành thêm thì có gắn 
cả CD4+ lẫn CD8+. 
Đến độ chín thành tế 
bào T loại CD4+ hoặc 
tế bào T loại CD8+. 
Các tế bào T trưởng 
thành rời khỏi trường  or-a 3% 

tuyến ức, gọi là tế bảo j}- `, 

T thơ ngây vì chưa gặp = 

" p- : Chỉ tt ` maäihóa 

c lế bào thymô + § s) tuyếnucgảm 

đủ trình độ để ra É 3 kia 
trường. 98% kia chết 

trong “quá trình học tập” Chọn lọc khe khắt. Các tế bào 
thymô phải vào trong tuyến ức để tôi luyện, trưởng thành 
ra khỏi được mang tên lymphô bào T gọi tắt tế bào T với 
khả năng chiến đấu thật chuẩn. Giống truyện Tàu, học 
võ chùa Thiếu Lâm phải qua nổi cửa mộc nhân mới được 
xuống núi hành hiệp. 





“Tuyến ức cung cấp nhiều tế bào T thơ ngây lúc đầu đời. 
'Thoái hóa khoảng 3% mỗi năm vào thời kỳ trung niên, phù 
hợp với sự giảm sút các tế bào T thơ ngây. Thật hay, tuyến. 
ức lọc ra các tế bào nhận diện được các kháng nguyên bổ 
nhà trong cơ thể mình, đó là chọn lọc dương. Bỏ đi các tế 
bào T có hại mình là chọn lọc âm. Lọc dương và lọc âm 
hài hòa xảy ra cùng lúc để có sự đưng nạp cái gì của mình. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 57 


Hơn hai mươi peptid của tuyến ức đã được phân lập từ 
tỉnh chất của ức, có năm thứ được nghiên cứu sâu: Thymosin 
alpha 1, Thymosin bêta 4. Prothymosin, yếu tố THE và 
'Thymopolein. Mỗi yếu tố ức lo một công đoạn trong chuỗi 
trưởng thành tế bào T. 


Nợ tang bồng trang trắng... 


Bé mới chào đời thì hệ miễn dịch ngoại vi còn trống 
trơn, Tuyến ức phát triển tới cỡ lúc bé chuẩn bị rời lòng mẹ, 
quan hệ sinh tử ở những ngày tháng đầu đời. Trường miễn 
địch tích cực đào tạo. Khi các học trò tế bào T đã đủ lông 
đủ cánh, tung ra khắp nơi, tuyến ức như đã lo tròn nhiệm 
vụ. Đúng là Nợ tang bổng trang trắng, vỗ tay reo (Nguyễn 
Công Trứ). Tuyến ức ngừng lớn lúc dậy thì, thậm chí bắt 
đầu teo sớm hơn. Nhót lại theo nhịp 3% mỗi năm cho đến 
tuổi trung niên (35 - 40 tuổi), rồi xuống nhịp 1%. 

Tuyến ức teo có vẻ là một điểu bất lợi cho cơ thể, mà 
sao thấy ở hầu hết giống loài có xương sống, có sức ép tiến 
hóa chăng. Lúc tuổi trẻ, bộ máy miễn dịch còn non, cơ thể 
phải đổ sức vào cho sự để kháng. Nhưng năng lượng cơ thể 
có hạn, rồi tới lúc hệ miễn dịch phải nhường chỗ cho các 
bộ phận khác của cơ thể, nhất là hệ sinh dục vì mục tiêu 
truyền giống. 

Tuyến ức teo đi mất dần khả năng tạo các tế bào. Người 
lớn nhiễm HIV khó mà tạo ra các tế bào T mới. Gần đây các 
nghiên cứu cho thấy có thể hồi sức tuyến ức để sản xuất tế 
bào T mới. Phải xây lại ngôi trường. 


"hlps/flelun hoploerg 


58 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Tế bào gốc Tuyến ức 


~2 @„ 2, HIV 
{ } Tủy = ệ 2 ” 
bàn tu vã j 


@  @ 
Hạch lymphô 
Tuyến ức TU 
\ ĐÀ. TrbioTcpa¿ 


THẢ —~ He ——~ '05'08) tếbàoTsitthủ 
'hoàn: há: 

— -. Tế bào T CD4+ 

tế bào T giúp đỡ. 


Binh chủng mạnh nhất 


Các tế bào Iymphô. Các tế bào bạch cầu trong máu có 
nhiệm vụ bảo vệ cơ thể. Các tế bào lymphô là một trong 
năm loại bạch cầu. Tế bào lymphô B gọi tắt là tế bào B vì 
xuất phát từ tủy xương - bone marrow. Tế bào lymphô T gọi 
tắt là tế bào T, vì trưởng thành từ tuyến ức - thymus. 

Hai loại tế bào T. Tế bào T loại CD8+ mang prôtêin 
CD8+ ngoài mặt, còn gọi là tế bào T sát thủ vì khả năng hủy 
diệt tế bào nhiễm virút, tế bào ung thư và cũng dự phần thải 
bỏ mô ghép. Tế bào 'T CD8+ quản lý tất cả các tế bào của cơ 
thể, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kháng nguyên lạ nào. Tế bào T 
loại CD4+ mang prôtê¡n CD4+, biệt danh là tế bào T giúp 
đỡ vì hỗ trợ các loại bạch cầu khác trong nhiệm vụ chiến 


"hlps/lelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 59 


đấu bảo vệ cơ thể: giúp tế bào B tiết kháng thể và thúc đẩy 
tế bào sát thủ làm việc. Các tế bào T có CD4+ hoặc CD8+ 
cũng giống Dương Tiễển trong truyện Phong Thần có con 
chó ngao Hạo Thiên Khuyển cắn kẻ địch, và Na Tra có Càn 
khôn quyện liệng vào làm đối thủ trí mạng. 

HIV tấn công bình chủng tỉnh nhuệ nhất. Virút HIV 
lại cứ nhằm tế bào T loại CD4+ mà chui vào gây nhiễm. 
Bệnh nặng lên, số lượng tế bào CD4+ giảm xuống dưới 
mức thường do các tế bào CD8+ nỗ lực không ngừng 
loại bỏ các tế bào CD4+ bị nhiễm, hơn nữa tế bào CD4+ 
không nhiễm mà vẫn chết hàng loạt, không biết tại sao. 
Khi CD4+ tụt xuống dưới 400/micrôlít, để kháng tuột 
đốc. Giậu đổ bìm leo, các loại virút và các loại nấm tạm 
trú trong cơ thể vốn chẳng làm phiển toái gì, lại lừng lên 
gây bệnh: nhiễm trùng, ung thư. Các bệnh cơ hội này làm 
cơ thể sụm luôn. 

Mẹ thiên nhiên giao cho tuyến ức nhiệm vụ quan trọng, 
xong việc cho được Thánh thơi thơ túi... Mới đây thôi thiên 
nhiên lại tặng cho con người virút HIV hàng hiệu mới 
toanh. Tuyến ức nghỉ hưu quá sớm! 


Hai cuộc thi đấu gay go 

Băn khoăn. Tổng thống Nam Phi hồ hởi: “Cúp Thế giới 
là cơ hội để kết hợp thể thao với thông điệp phòng ngừa 
HIV và nếp sống lành mạnh đến hàng triệu người dân. 
Đúng là bí kịch nếu quên điều này” Có băn khoăn. Nam. 
Phi đang chiến đấu với dịch AIDS và phân nửa số dân 
đang đói nghèo thì có nên chí hàng tỉ đôla cho sự kiện thể 
thao này không. Trong tháng thi đấu, ước định có khoảng 


"lps/Nlelun hoploerg 


60 - Nguyễn Chấn Hùng 


23.000 người dân sẽ chết 
vì AIDS. Có 5,7 triệu người 
sống với HIV, tỷ lệ cao 





. nhất hành tỉnh. 
Phụ từng cần thiết nhấn! 
“* » Ào ạt chị em ta. Giới 
truyến thông ước khoảng. 


40.000 kiều nữ đổ xô tới, 

5 cả từ xa như Nga, Congo. 

Punabone dàvieADS và  Nigeria, Có 400.000 

khách, phần lớn là nam 

giới. “Chúng tôi không quên vấn đề an toàn tình dục” 

chinh phủ Nam Phi cho biết là đã sẵn 71 triệu bao cao su 
và sẽ có thêm 65 triệu nữa. Phân phát mọi lúc mọi nơi. 

Phụ tùng quan trọng nhất. Các tổ chức phòng chống 

AIDS phê phán FIFA kiểm soát chặt chẽ các điểm thi đấu, 

không cho phân phối bao cao su. FIFA có nhiệm vụ đạo. 

đức, bảo vệ người dân và khách dự tránh nhiễm HIV, lao 

và virút H1N1. 


Cứ nhằm vào Messi. Các đối thủ đội Argentina luôn 
theo sát kèm cặp Messi, cần thì đốn ngã. Tế bào T là đích 
nhắm chính của HIV. Virút HIV trang bị kháng nguyên 
gp120 để gắn vào các tế bào T trong máu. RNA của virút 
khác DNA tế bào ở chỏ chỉ có một nhánh di truyền, khác 
biệt thiết yếu để HIV gây nhiễm. Tế bào T có một bửu bối 
là thụ thể CD4+, giúp hoạt động miễn dịch. Tương phùng 
oan nghiệt, gp120 của virút lại là ảnh phản dễ bắt cặp của 
CD4+. HIV nhảy xô vào dùng gp120 gắn khớp vào CD4+, 
rồi chui vào trong tế bào. 





"lps/Ölelun hoploarg 


Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại 


N¡ hoàng Talk show Oprah Winfrey công khai về 
tuyến giáp của mình bị xáo trộn vào tháng 7.2007. Oprah 
đã hướng sức mạnh đế quốc truyền thông của bà để nhắc 
nhở người Mỹ và thế Người phụ nữ được tạp chí Time 
xếp trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, 
mới chỉ đánh động một góc nhỏ của bộ máy nội tiết huyển 
điệu trong cơ thể chúng ta. 





Oprah, chuyện gì vậy? 


Tuyển giáp là một tuyến nội tiết, sản xuất các hormon. 
Các hormon giáp kiểm soát nhịp chuyển hóa trong cơ thể, 
ảnh hưởng nhiều chức năng 
thiết yếu: nhịp tim, nhịp 
thở, nhịp độ xài calorie, sự 
tăng trưởng, tạo sức nóng, 
sự tiêu hóa, bảo vệ làn da... 





Nữ hoàng Talk show 
Đó là một tuyến nhỏ 2 - Oprah Winfrey 
3 em, vất ngang dưới trái 


cổ, dạng giống áo giáp nên Tuyến giáp 





"hlps/flelun hoploerg 


62 - Nguyễn Chấn Hùng 


có tên tuyến giáp. Hai thùy nối nhau bằng cái eo, tượng 
hình con bướm nhỏ. Bình thường không thấy gì, chỉ là con 
bướm nhỏ. Khi bướm chập chờn thì rối rắm. Oprah tâm sự: 
*Từ đầu tháng 02.2007 tôi cảm thấy mệt mỏi, khám hết 
bác sĩ này đến bác sĩ nọ, rốt lại là cái tuyến giáp bị lộn xôn. 
Trước hết là cường giáp, chuyển hóa tăng lên, không ngủ 
được rồi tới suy giáp, tăng cân, giảm chuyển hóa, lúc nào 
cũng muốn ngủ” 








ZÝ 
2) 


Tủy sống Tuyến ghi 


Thyroxin 


Mừng cho Oprah, bệnh ổn định. “Bây giờ tôi tập thể dục 
mỗi ngày ít nhất một giờ, năm hoặc sảu ngày mỗi tuần, ăn 
lành, có thời gian nghỉ ngơi nạp đủ năng lượng...” 


Thật kỳ diệu 

Dễ thương và ảo điệu. Em bé say sưa bú mẹ. Khi bé mút, 
tế bào thần kinh trong vú mẹ gởi tín hiệu đến vùng dưới đồi 
trong não, vùng này tiết ra hormon prồlactin làm vú chế tạo 
sữa. Hormon ôxyfôcin được vùng dưới đồi chế tạo, chuyển 
đến cất giữ trong kho tuyến yên sau. Vào đúng lúc, lệnh cho 


"lps/Ölelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 63. 


tuyến yên nhả ôxytôcin ra, làm co thắt ống dẫn trong vú để 
lùa sữa vào miệng bé. 

Tuyến nội tiết nhí nhất là bốn hột cận giáp, mỗi hột bằng 
đầu tắm xỉa răng, nằm sau hai cánh bướm của tuyến giáp. 
Vai trò lớn: điểu hòa lượng canxi trong máu với sự phối hợp 
của calcitônin từ tuyến giáp. Tuyến tùng nằm ở giữa não, 
như một ẩn sĩ, chế tạo mêlatônin lo việc thức ngủ. 





Hệ thống nộ 





iết: dàn nhạc hòa tấu vĩ đại 

Các tuyến ngoại tiết, như tuyến mổ hôi đổ chất tiết ra 
ngoài da, tuyển nước miếng ứa dịch vào miệng. Các tuyến 
nội tiết thì ứa các hormon đi thẳng vào dòng máu, rồi đến 


Tinhhoàn 
(đàn ông) 





"hlps/Nlelun hoploerg 


64 - Nguyễn Chấn Hùng 


các nơi khác. Mỗi thứ hormon chỉ tác động lên các tế bào 
đặc hiệu được phân công trước để nhận và trả lời các tin 
nhắn. Hệ nội tiết điểu hòa buồn vui, tăng trưởng và phát 
triển, kiểm soát sự biến dưỡng cũng như chức năng sinh 
dục. Hệ nội tiết ảnh hưởng các quá trình xảy ra chẩm chậm 
như là tăng trưởng tế bào. Các quá trình nhanh hơn như 
hít thở, vận động thì do hệ thần kinh điểu hòa. Tuy hai mà 
một, tay trong tay hai hệ giúp cơ thể hoạt động đúng điệu. 
Các tuyến chủ chốt của hệ nội tiết của người là vàng dưới 
đồi, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, các tuyến cận giáp, các 
tuyến thượng thận, tụy tạng và các tuyến sinh dục. 


Nhạc trưởng siêu tuyệt 


Dàn hòa tấu gồm nhiều nhạc công với đàn, kèn... các loại. 
Phải có một nhạc trưởng, một bản giao hưởng mới đi vào 
lòng người. Dàn hòa tấu nội tiết cũng có tuyến cẩm trịch: 
tuyến yên. Nằm trong hốc nhỏ (hố yên) của đáy xương sọ, 
tuyến chỉ nhỏ bằng hột đậu 1 - 3cm mà chức năng sinh tồn 
cực kỳ quan trọng. Bắc nhịp cầu giữa hệ thần kinh và hệ nội 
tiết, tuyến yên ứa ra nhiều hormon bảo đảm sự tăng trưởng, 
phát triển tình dục, sự chuyển hóa và hệ thống sinh sản. Là 
tuyến bậc thầy làm ra các hormon để cẩm trịch nhiều tuyến 
nội tiết khác. Mỗi thứ chỉ đạo một phần đặc hiệu của cơ 
thể (cơ quan hay mô đích), khác nào nhạc trưởng chỉ đạo 
nhiểu bè nhạc công chơi nhạc cụ khác nhau: vĩ cầm, kèn, 
đại hỗ cầm... ACTH đặc trách tuyến thượng thận, ADH... 
thận, MSH da, endorphin... não và hệ miễn dịch, FSH và LH 
nhắm buồng trứng hoặc tinh hoàn... Hormon tăng trưởng 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 65 


(GH) kích thích tăng trưởng của xương cơ. Thyrotropin đòi 
hỏi tuyến giáp sản xuất các hormon giáp. Thùy sau tuyến yên 
có hai hormon: ADH kiểm soát quân bình chất nước trong 
cơ thể, ôxytôcin làm co thắt cổ tử cung giúp hài nh chào đời. 
Không phải tất cả hormon yên đều sản xuất đều đặn. Vài loại 
như là hormon tăng trưởng, prôlactin theo một nhịp sinh 
học: lên xuống trong ngày, tới đỉnh lúc sắp thức giấc, xuống 
thấp nhất trước khi an giấc. Ở phụ nữ, LH và FSH thay đổi 
theo kỳ kinh. 

Sự điểu hòa nội tiết thật thần kỳ. Tuyến giáp nhả ra lượng 
hormon vào máu, tuyến yên rất nhạy cảm, thấy được lượng 
hormon giáp vừa đủ liền gò lại TSH của mình. Khi giáp suy 
yếu, hormon thiếu thì TSH tăng vọt lên. 

Người lèo lái ẩn mặt 

Vùng dưới đổi là tập hợp các tế bào chuyên biệt nằm ở 
phẩn dưới của não, là cầu nối giữa hệ nội tiết và hệ thần 
kinh, điểu hành tuyệt diệu cả hai hệ thống này. Các tế bào 
thần kinh dưới đổi dùng các hormon của mình (TRH, 
CRH...) để lẻo lái tuyến yên. 

Vùng dưới đối và tuyến yên giao lưu tại vùng eo như 
hai người rất tâm đầu ý hợp, như bầu sô với nhạc trưởng. 
Chẳng hạn như vùng dưới đồi của một em bé ra lệnh “cần 
hormon tăng trưởng” tuyến yên sẽ tiết ra hormon này theo 
yêu cầu. Khi các tế bào trong cơ thể cần hoạt động nhanh 
hơn thì cần đến hai đợt chỉ đạo. Vùng dưới đồi chỉ đạo cho 
tuyến yên, nhạc trưởng nhịp tay cho tuyến giáp tiết ra lượng 
hormon đủ để các tế bào linh hoạt hơn. 


"Hlps/llelun hoploerg 


66 - Nguyễn Chấn Hùng 


Thật tuyệt. Hệ thống nội tiết đa dạng chăm lo mọi ngõ 
ngách của cơ thể, dàn nhạc giao hưởng vĩ đại nhất, dưới sự 
cầm trịch của tuyến yên, nhạc trưởng siêu tuyệt nhất, lại được 
vùng dưới đổi bọc lót. Mẹ thiên nhiên chăm lo mọi việc. 


Chệch choạc nội tiết. Hormon nào nhiều quá hay ít quá 
đều gây rối. Thí dụ, nếu tuyến yên sản xuất nhiều hormon. 
tăng trưởng, một em bé sẽ cao quá khổ, ngược lại một em 
bé thành lùn. Rất mừng là y học có thể điều trị nhiều xáo. 
trộn hormon bằng cách kiểm chế sự sản xuất hoặc thay 
thế các hormon đặc hiệu. 


Dõi theo nhịp tay của nhạc trưởng. Các tiến bộ kỹ thuật 
mới đây cho phép thám sát hạt đậu tí ti ẩn kín trong hố 
yên nhỏ xíu. Máy CT hoặc MRI cho thấy tuyến yên phì to 
ra hay xộp nhỏ lại, cơ thể chộp được quả tang một khối 
bướu. Người ta lại còn có thể đo mức các hormon trong. 
máu bằng một xét nghiệm đơn giản. Tùy theo triệu chứng, 
bác sĩ lựa chọn cần đo hormon nào. Đối với các hormon 
trồi sụt trong ngày thì có cách khác. Chẳng hạn đo yếu tố 
gọi là |GF-1 sẽ biết lượng hormon tăng trưởng sản xuất 
mỗi ngày. 

Cuộc du hành sinh học. Stephen Hawking, nhà vật lý 
lừng danh Đại học Cambridge Anh Quốc luôn nằm trên 
xe đầy, vừa lặp lại ý tưởng về chuyến du hành thời gian 
vào ngày 02.5.2010. Ông ước mơ gặp lại cô đào Marilyn 
Monroe, nhà thiên văn Galileo. Cần phải thiết kế con tàu. 
du hành tốc độ gần bằng ánh sáng. Có thể thăm bao. 
nhiêu thiên hà trong vũ trụ. Rất ngưỡng mộ ông. Nhưng 
chúng ta đang làm cuộc du hành khác. Hệ nội tiết có một 
sự vận hành kỳ diệu. Sự vận hành này hiện hữu từ lâu lắm 
rồi, con người tiếp tục mang kỳ diệu của sự sống về tương 
lai trong chuyến du hành sinh học. 


"lps/llelun hoploerg 


Phần II 
Quà quý của mẹ 


Trong 500 triệu năm, ba tắng lần lượt chồng lên nhau 

thành bộ não nằm gọn trong sọ người. Não sau xưa nhất. 
Ởngười, tầng này tương tự não thằn lằn, cá sấu. 

Não giữa là tầng xuất hiện ở các loài có vú sơ khai. 

Não trước (vỏ não mới) ở loài thượng đằng. Bộ não người lớn 
nhất tính theo tỷ lệ bộ não / cơ thể. Hai bán cầu có vai trò nổi 
trội, tạo ra ngôn ngữ, óc suy nghĩ trừu tượng và ý thức. Vỏ não có 
khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa loài người. Ba tầng 
gắn bó nhịp nhàng. Đúng là quà quý nhất của mẹ thiên nhiên. 
Khoảng 10.000 năm nay, bộ não cho con người 

bao nhiêu là quyển năng. 


1. Lia thia quen chậu... 

2. Sai lệch đường tơ, đất trời ngắn cách 
3. Chữ tai liền với chữ tài 

4. Thương quá bộ não. 

5. Mềm dẻo bộ óc 

6. Khi bộ óc bị tấn công 

7. Chắt chỉu bộ não 


"lps/flelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Lia thia quen chậu... 


Đà đi trong vườn miệt quê, bất ngờ nghe mùi thơm 
địu thoang thoảng, hóa ra là bông cau nở. Nhớ hoài. Xoài 
trổ bông thì hương nghe ngọt ngào, hơi nặng mũi. Khứu 
giác hay khả năng ngửi mùi là một trong những điều kỳ 
diệu nhất của ngũ quan chúng ta. Làm sao mà nhận ra và 
nhớ được khoảng 10.000 mùi khác nhau, ai mà biết được. 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2004 trao cho hai nhà nghiên 
cứu. Họ đã soi rọi được điểu bí ẩn. 


Rượu vang thung lũng Napa 


Napa Valley, bang California, nổi tiếng rượu vang Mỹ. 
Tôi nhớ mãi lần viếng thăm miền đất xinh đẹp này năm. 
2006. Những vườn nho ngút mắt. Nhớ nhất học nếm rượu. 
vang. Ngửi và nếm nhiều loại, thật đã đời. Thưởng thức màu 
sắc, độ sánh, mùi thơm, vị chát và trọn hương vị của rượu 
nho. Trước hết, nhìn màu rượu và độ trong. Vang đỏ có 
màu marông, tím, đỏ gạch... Vang trắng có sắc vàng lợt, hổ 
phách... Xoay và lắc nhẹ, rượu đỏ lâu năm trong hơn rượu 
mới. Kế tiếp, hãy hít mùi rượu. Lắc nhẹ làm bốc hơi vài mùi 


"Hlps/flelun hoploerg 


70 - Nguyễn Chấn Hùng 


cồn, vài hương thơm tự nhiên. Hít nhẹ một hơi lấy cảm giác 
ban đấu. Hủi tiếp, thò mũi vào ly rượu, hít sâu. Mùi gỗ sồi, 
mùi hoa, mùi vani hay mùi chanh. Hương thơm của vang 
rất chuẩn. Lắc và xoay ly lấn nữa để các mùi trộn nhau, hít 
sâu nữa. Cuối cùng thì nếm rượu. Một ngụm nhỏ để rượu 
trôi quanh lưỡi. Thưởng thức vị rượu, độ tannin, độ acid và 
lượng đường sót lại. Rồi nếm bằng vòm miệng. Nếm vang 
đỏ thì ghỉ nhận vị trái cây, đào, táo, thậm chí vị tiêu cay hoặc 
vị gỗ sổi hay mùi khói. Nếm vang trắng có mùi táo, chanh, 
bưởi hay mật, bơ, cỏ. Cuối cùng, xem coi hương vị giữ được 
bao lâu sau khi nuốt. Có lâng lâng với chút vang còn dính 
phía sau miệng và cổ họng chăng. 

Chợt nhớ giải Nobel về khứu giác được trao năm 2004. 
Cái mũi thật kỳ diệu. Hứng các hột mùi, đưa lên tận não, 
ngất ngây, nhớ hoài. Không phải khi hít hơi mũi mới nhận 
mùi thơm của rượu vang. Khi ngậm trong miệng, hơi nóng 
giúp vang bốc lên, luồn vào các thụ thể bắt mùi trong mũi. 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, 
Zinfandel, mỗi loại một khác. 

“rong truyện chưởng Kim Dung, tay Tổ Thiên Thu sành 
điệu đã cho Lệnh Hồ Xung uống rượu để trị bệnh, nhắc 
câu thơ của Vương Hàn. Bổ đào mỹ tửu dạ quang bôi nghĩa 
là rượu bổ đào phải uống trong ly dạ quang. Rượu bồ đào 
phải chăng là rượu vang. Rượu gì thì ly gì mới tuyệt. Rượu 
vang phải thưởng thức trong ly phù hợp. Ly uống rượu vang 
thường có dạng bầu, rộng phía dưới, miệng hơi nhỏ lại, như 
là cái trứng. Miệng túm lại để giữ mùi, ly đủ rộng để tỏa mùi 
và để đưa mũi vào thưởng thức. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -71 


Mũi bắt mùi, não thưởng thức và ghi nhớ 


Cả ngàn gen điều động. Richard Axel ở New York và Linda 
Buck ở Seattle (Hoa Kỳ) công bố chung kết quả nghiên cứu 
năm 1991 mô tả một nhóm lớn gốm khoảng ngàn gen nắm 
mã của các thụ thể bắt mùi. Rồi sau đó hai người nghiên cứu 
độc lập hoàn chỉnh hiểu biết về hệ thống ngửi mùi. Ba phần 
trăm vốn gen của con người điểu động cả ngàn điểm tiếp 
nhận loại mùi (gọi là các thụ thể bắt mùi). Các thụ thể này 
nằm tại màng ngoài các tế bào nhận mùi, "đồn trú” tại một 
khoảng nhỏ ở phần trên lớp lót mặt trong mũi. 

Các tế bào chuyển các luồng thần kinh thẳng đến những 
vùng lỉ tỉ nằm riêng biệt trong vùng gọi là củ khứu giác, căn 
cứ chủ lực tại bộ não. Từ đây, thông tin lại được chuyển đến 
nhiều chỗ khác trong não, thông tin từ vài thụ thể được trộn 
lẫn nhau thành kiểu loại mùi. 

Mãi không biết mùi, sống mất vui. Chúng ta biết cái ngon 
của thức ăn là nhờ ngửi mùi vị. Riêng một mùi thôi cũng 
gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ hoặc tạo cảm giác háo 
hức thưởng thức một món ăn, thèm chảy nước miếng. Mũi 
không biết mùi là một khuyết tật nghiêm trọng, tệ hơn nữa 
là không biết các tình huống báo động như mùi khói, mùi 
khét lúc ban đấu của vụ cháy. 

Ngũi mùi thiết thân với bao giống loài. Các sinh vật có 
thể phát hiện và nhận rõ các chất ở môi trường chung 
quanh. Muốn sống còn thì cần biết rõ được các thức ăn tốt 
và tránh các thức ăn độc hại hoặc hôi thối. Loài cá tương 


"hlps/lelun hoploerg 


72 - Nguyễn Chấn Hùng 


đối có ít thụ thể bất mùi, chỉ độ một trăm. Loài chuột lắt 
(Axel và Buck dùng nghiên cứu) có đến khoảng một ngàn. 
Con người có ít hơn, khoảng vài trăm, người ta thấy là một 
số gen đã mất đi theo sự tiến hóa. Chó thì có nhiểu gen 
ngửi mùi hơn mèo. Chúng ta chẳng còn ngạc nhiên về việc 
chó thính mũi hơn người. 

Tồi thích xem bẩy chó con mới đẻ tìm vú mẹ. Không 
phải chúng tìm vú bằng mắt, chúng sục sạo đánh hơi rồi 
ngậm núm vú mẹ. Mùi vú, mùi sữa dẫn lũ nhỏ tìm bầu sữa. 
Không ngửi được, thú mới 
được giúp đỡ. Bản năng đánh hơi lại quan trọng sinh tử với 
những con vật trưởng thành, chúng quan sát và hiểu rõ môi 
trường chung quanh nhờ nhận mùi. Vùng khứu giác ở lớp 
lót bên trong mũi chó lớn gấp bốn mươi lần của con người. 





inh sẽ không sống nếu không 





Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Câu ca dao thật 
hay. Quen hơi không chỉ là quen mùi, hơi gồm đủ thứ, 
Nhưng mùi riêng 
thì không thể thiếu. Chồng ngủ ngáy to, nách vợ đậm mùi, 
riết rồi ghiển. Khi đó, thơm hay hôi đều đã đậm dấu ấn 
trên não rồi. Tỏi đến tham quan Thanh Hoa trì ở Tây An, 
nơi Dương Quý Phi thường tắm suối. Vào đông và xuân, ái 
phi của vua Đường Minh Hoàng thường đến ngâm mình 
trong nước suối nóng. Nghe nói mỹ nhân này dùng nhiều 





tiếng cười, giọng nói, vuốt ve, cãi vã... 


hoa thơm tắm gội. Chắc chắn ông vua tài hoa sỉ tình đã 
quen hơi. Khi quý phi đột tử, Đường Minh Hoàng ngẩn 
ngơ, thương tiếc. 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 73 


Mũi chó thính hơn mũi người 

Vòng bắt mùi ở loài chó thì rộng gấp 40 lần của người. 
Chuột - đối tượng nghiên cứu của Axel và Buck có khoảng 
1.000 loại thụ thể bắt mùi khác nhau. Người có số gen thụ 
thể bắt mùi ít hơn chuột. Một số gen đã mất trong quá 
trình tiến hóa. 


Í. đó „iốz~ Chuột Người 









Củ khứu giác 
sec. 4 Các tín hiệu 
TS đặc chuyển 
Xương đến vỏ não 
3. Các tín hiệu tu. 
Mảng lót bên à 
toà ni “2 ÌỒ( vào các tiểu cáu 





(OChM., nhận mùi 
nhận mùi -- chuyển tín hiệu 
1.Các phân tử 
mùi gắn vào các 
thụ thể bắt mùi 
Các thụ thể bắt mùi và sự cấu tạo. 
của hệ thống khứu giác 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sai lệch đường tơ, 
đất trời ngăn cách 


Nùn 2t tui, Stephen Hawking mắc bệnh teo cơ. 
Tưởng chỉ còn sống được ba năm theo lời các bác sĩ, 
chàng trai trẻ phấn đấu không ngừng cho việc nghiên cứu 
vật lý. Hơn chuyện thần tiên. Gần nửa thế kỷ mang bệnh, 
luôn trên xe lăn có gắn laptop và giao tiếp nhờ một máy 
nói mà ông thấy các lỗ đen trong vũ trụ. Sự cống hiến lớn 
lao vô cùng. 

Hoàng hôn cuộc đời. Tháng 8.1994, vào tuổi 83, Ronald 
Reagan được chẩn đoán bệnh Alzheimer. Ông tâm sự với 
dân chúng Mỹ: "Bây giờ tôi bắt đầu hoàng hôn của cuộc đời”: 
Bác sĩ của Nhà Trắng nói là không thấy gì khi ông làm Tổng 
thống. Có vài xộn. Tiếp Thủ tướng Nhật Nakasone, ông 
nhiều lần giới thiệu Phó Tổng thống Bush là “Thủ tướng 
Bush”: Năm tháng trôi qua, ông chỉ còn nhận ra vài người 
quen, kể cả bà vợ ông. Từ năm 2001, bà chỉ để vài khách 
thăm chồng vì “Ronnie muốn mọi người nhớ đến ông với 
hình ảnh về trước” Năm 2004, mười năm sau khi bị bệnh 
Alzheimer, Ronald Reagan mất, 93 tuổi. Quá thọ. 








"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 75 


Bộ máy truyền thông siêu tuyệt 


Các nơron. Mô thần kinh có hai loại tế bào chính: các tế 
bào thần kinh (nơron) và các tế bào đệm. Các tế bào đệm bao. 
quanh các nơron. Não người chứa khoảng 100 tỉ nơron. Các 
nhánh tua của nơron tiếp nhận tin tức từ nơron khác rồi đưa 
về thân tế bào. Thân nơron chứa nhân và các thành phần của 
tế bào, Các nhánh trục (axon) chuyển tin tức từ thân đi. Nơron 
cảm giác nhận tin tức từ các thụ thể, chuyển về hệ thần kính 
trung ương (não và tủy sống). Nơron vận động đem thông tin 
từ trung ương đến các cơ bắp. Nơron liên thông chỉ có ở hệ 
thần kinh trung ương, nối kết nơron - nơron. 


Bệnh của nơron vận động 







Nơron vận 
động cao 





Tủy sống 






bình thường  Nơronbệnh 





\ 
Sợi thần 
kinh bệnh 


"¬" - 
Si Phen Hau®ing 


Cøbáp — Cơbäpteo 
bình thường 


Sợi thần kinh) 
bình thường 





"lps/leulun hoploerg 


76 - Nguyễn Chấn Hùng 


Các luồng thần kinh chạy 
trong nơron như một luồng 
điện. CÌ 
khe synáp. Các chất dẫn truyền 
thần kinh (DTTK) có vai trò 
đưa rước luồng điện thần kinh 
qua khe synáp đến bờ bên kia, 
ấn vào các thụ thể của nơron 
kế tiếp, luồng thần kinh chuyển 
đi theo màng tế bào này. 





ỗ hở giữa hai nơron là 





Các chất DTTK là các hóa  MR&GãXếu 
chất có vai trò chuyển các tín _ Tấm lòng người vợ 
hiệu từ một nơron vượt qua _ rẻ zói. Từ khi bệnh của chồng 





được chẩn đoán cho đến lúc ông 
=A mất, bà Reagan luôn thúc giục 
50 loại DTTK chẳng hạn như:  quốchộivàTổngthốngGeorgelW 
acetylcholin, norepinephrin, 8wshtả/mợchonghincứutểbdo 

À sỗc, vụ việc mà Tổng thống Bush 
serotônin,dopamin vàendorphin. _ %oø: chống lợi Năm 2009 Tổng 


Dopamin liên hệ với cảm giác _ thống Obama thay đổi đường lỗi 
của Bụsh 


synáp đến nơron tiếp. Có hơn 


vui sướng, thỏa thuê.. Các 
endorphin (morphin sẵn trong người) là các chất giống 
thuốc phiện tạo sự thoải mái và giảm đau như là morphin 





herôin nhân tạo. Mất cân bằng của các chất dẫn truyền 
gây ra các rối loạn thần kinh nghiêm trọng. 

Đất trời ngăn cách 

Thương quá các tế bào thần kinh. Trùng trùng điệp 


điệp khăng khít hòa điệu. Ở đẳng đầu có các tua để nhận 
luồng thần kinh, thân nơron tiếp lấy rồi chuyển theo đến 


hlps /Metlun hoplo org 


Sâu thẳm sự sống - 77 


đuôi axon. Các chất dẫn dopamin, glutamat lội qua khe suối 
synáp để đem luồng thần kinh tới bên kia bờ. Vậy mà xui 
xẻo... các nơron bị hư hại bị chết, rủi mà các chất dẫn truyền 
không đủ để lội qua khe suối thì ôi thôi: nào Parkinson, nào 
Alzheimer... Thật là sai lệch đường tơ, ngăn cách đất trời (hào 
li hữu sai, thiên địa huyền cách - Tăng Xán, Tín Tâm Minh). 

Tê liệt nơron vận động. Ở nước Anh có một hoặc hai người 
trên 100.000 dân mắc bệnh teo cơ. Hiếm khi mắc bệnh dưới 
40 tuổi. Chỉ có một trong mười người sống trên mười năm. 
Bệnh teo cơ (ALS-Amyotrophic Lateral Sclerosis) làm tan 
các mô của hệ thần kinh. Luồng thần kinh dẫn từ não và tủy 
sống đến các bắp cơ bị tổn thương. 

Glutamat là chất DTTK có nhiều nhất ở não, giúp trí nhớ 
và việc học hỏi. Trong bệnh teo cơ, glutamat lại tích tụ quá 
trớn gây độc hại khe synáp, gây chết các nơron vận động. 
Các bắp cơ không thể cử động như ý muốn và bắt đầu teo 


Chất DTTK 
Các ngon. 


Khẻ synáp 





Mũ Dopamin và bệnh Parkinson. 


Ngron 
: lim. Ệ : Các cử động 
%dg: hy 7 bình thường 


Cáchcuthể 


Ngon — Dopamin 
PNheon | Các cử động 
Kướ rối loạn. 














"hlps/flelun hoploerg 


78 - Nguyễn Chấn Hùng 


đi. Khả năng vận động mau chóng bị tiêu tan. Bệnh được 
tìm ra từ năm 1869 nhưng đến nay không thể trị hết. Chỉ 
có một thứ thuốc được công nhận: riluzole (Rilutek) có tác 
dụng cản chất glutamat, giúp sống thêm vài tháng. 

Bệnh Alzheimer. Ở Mỹ có khoảng 4 triệu người bệnh và 
là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ tư (sau bệnh tim, 
ung thư và đột quy). Khoảng 5 - 10% dân số Mỹ trên 65 tuổi 
mắc bệnh này. Mất dần trí nhớ, giảm khả năng hoạt động 
thông thường, khó học, khó nói, rối loạn phán đoán, thay 
đổi tính tình... diễn tiến chậm, nặng dần. Các triệu chứng 
này là hậu quả của việc thoái hóa nhiều loại nơron trong 
não. Một trong các triệu chứng sớm là do sự phá hủy các 
nơron tiết ra chất acetylchôlin. Hiện chưa rõ nguyên nhân. 
Các nhà nghiên cứu thấy có sự giảm chất acetylcholin. Các 
vùng trong não liên hệ đến việc học hỏi, suy luận và trí nhớ 
bị tổn thương. 





Những cơn run rẩy. Khoảng 1 triệu người Mỹ đang mắc 
bệnh Parkinson hàng năm. Có 50.000 - 60.000 người bệnh 
mới, thường tuổi trên 50. Parkinson là tên thầy thuốc người 
Anh làm rõ căn bệnh từ năm 1917. Tình trạng xáo trộn 
thần kinh xảy ra từ từ ngày một nặng thêm do sự thoái hóa 
của nơron ở một vùng của não có vai trò kiểm soát các cử 
động. Chất dopamin sụt giảm gây ra sự xáo trộn cử động rất 
điển hình: cơ thể chịu những cơn run rẩy không kềm được. 
L.dopa là tiền chất của dopamin được dùng để giảm nhẹ 
phần nào các triệu chứng bằng cách giúp các nơron sống 
sót tăng sản xuất dopamin. Arvid Carlsson để xuất dùng 
L.dopa chăm sóc người bệnh từ năm 1967, nhận giải Nobel 
năm 2000. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 79 


Hy vọng. Đầu năm 2010 tại Mỹ, bệnh nhân teo cơ ALS 
đầu tiên được tiêm các tế bào gốc vào tủy sống. Các tế bào 
gốc thần kinh này có tiểm năng trở thành nhiều loại tế bào 
thần kinh khác nhau. Các bác sĩ cho biết đây không nhằm 
trị khỏi bệnh, không thay thế các tế bào vận động bắp cơ mà 
chỉ bảo vệ các nơron còn hoạt động. Hãy chờ xem. 

Stephen Hawking nói 
bệnh tật là phước đức giúp 
ông tập trung nghiên cứu 
vũ trụ. Quả thật, ông có 
đầy nghị lực để vượt qua sự 
khuyết tật. Phải chăng sức 
mạnh tỉnh thấn và phẩn 
thể chất còn lại đã giúp ông 





Cuộc gặp gỡ thân tình. 
thành người bệnh teo cơ thọ giữa Tổng thống Obama. 
nhất với vô vàn cống hiến. XI NGG +:0220 68-2 

Ảnh:CTV 


Vẫn chưa rõ nguyên 
nhân, vẫn còn đang tìm tòi trị bệnh Parkinson, Alzheimer... 
Bây giờ làm sao đây? Luôn chăm lo thân thể. Phải nâng niu 
các tế bào thần kinh. Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Yêu 
thương thiên nhiên, cùng chăm sóc môi trường sống. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Chữ tai liền với chữ tài 


Nu văn Nga Fyodor 
Dostoevsky đã để lại cho. 
chúng ta những tác phẩm 
thật lớn. Không có bệnh 
động kinh thùy thái đương 
của ông, văn học thế kỷ 19 





chắc không thể phong phú 
đến vậy. 
Các nơron và xung đột thấn kinh 
Những khoảnh khắc Các thùy của vỏ não người 


ngất ngây. Dostoevsky thấy 

đã đời với hơn một trắm cơn co giật suốt hai mươi năm cuối 
đời. Văn hào đã đẻ ra những đứa con động kinh trong nhiều 
tác phẩm để đời: Smirdyakov trong Anh em nhà Karamazoy, 
Hoàng tử Myshkin trong Kẻ ng đốt... "Tôi trải qua niềm hoan 
lạc không thể có lúc bình thường. Sự hài hòa trong tôi và toàn 
thể cõi đời, ngọt ngào và mạnh mẽ, vài giây có thể đánh đổi 








mười năm sống hay cả cuộc đời” Sau cơn co giật có sự xáo trộn 
đầu óc và cơ thể. Cẩn cả tuần để hồi phục, cái đầu lần quần 
nặng như búa bổ... Bệnh động kinh thùy thái dương. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 81 


Từ xửa từ xưa người ta /# ~ 





nghĩ bệnh động kinh (trong Ộ 
dân gian gọi là kinh phong, 

phong sùi) là quỷ thần tà 

ma nhập vào thân thể. Các >Ÿ 

thấy tu, thấy cúng xua đuổi s“ 
tà ma bằng pháp thuật và 

khấn vái. Các thầy thuốc thời Madame 
cổ như Atreya ở Ấn Độ và \ Bowry 
Hippocrates ở Hy Lạp phản % 

bác lại và chỉ ra bệnh động Gudaveibei 

kinh là sự xáo trộn chức năng và “Madame Bovary”' 


của não. Vậy mà "bệnh tà” 
kéo dài bao thế kỷ. Coi bệnh là nỗi ô nhục với cách đổi xử 
gây thương đau vẫn tồn tại đến ngày nay. 

Vào thế kỷ 19, khi thần kinh học tách ra khỏi tâm thần 
học, nguyên nhân động kinh được làm rõ dần. Năm 1860, 
lần đầu tiên John Jackson nhận ra bệnh động kinh là do có 
chỗ hư hại hoặc có sẹo ở não, gọi là 'ổ co giật”. Mươi năm 
sau, David Ferrier chứng minh các chức năng thần kinh 
được phân lô đặc hiệu trong bộ óc. Vỏ não gồm hai bán cầu 
não. Mỗi bán cẩu não được thiên nhiên phân lô thành các 
thùy trán, thái đương, chẩm, đỉnh. ?hùy thái đương nằm 
ở vùng trên tai, kéo dài ra sau đấu, trách nhiệm về trí nhớ 
và cảm xúc, khả năng nói và tiếp nhận. Những năm 1920, 
Hans Berger sáng chế điện não đố người để đo các luồng 
xung điện trong não, tạo bước đột phá nghiên cứu bộ não, 
chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh. Đến năm 1985, bệnh 
có tên chính thức là động kinh thùy thái đương (Temporal 


"hlps/lelun hoploerg 


82 - Nguyễn Chấn Hùng 


Lobe Epilepsy - TLE) do các co giật bắt nguồn từ thùy thái 
dương. Vài chục năm qua lại có cú đẩy ngoạn mục, máy 
€T (cắt lớp điện toán), rồi MRI (cộng hưởng từ) và máy 
PET cho phép thấy bộ não lồ lô, hoạt động ra sao. Não hư 
kiểu nào, chỗ nào, gây xáo trộn thần kinh gì. Ngày một rõ 
hơn. Sigmund Freud cho là cơn cuồng loạn gây ra chứng 
động kinh của Dostoevsky. J. Paul Sartre cũng nói vậy với 
G. Flaubert. Các chuyên gia động kinh ngày nay phê phán 
sai lắm của Ereud và Sartre. Hai văn hào Nga và Pháp bị 
bệnh TLE, không có cuồng loạn. Nguồn gốc hữu cơ có thể 
ảnh hưởng tâm thần, ngược lại thì không. 

Tật bệnh và thiên tài 

Các cơn co giật động kinh có một uy lực làm liên tưởng 
đến một mối liên hệ với óc sáng tạo hoặc khả năng thần 
kỳ. Các học giả thấy sững sờ về những bậc kỳ tài mắc bệnh 
động kinh. Triết gia Aristotle là người đầu tiên đặt mối liên 
hệ động kinh và óc sáng tạo, Socrates đứng đầu danh sách 
nhiều danh nhân. 

Các nhân vật lẫy lừng. Socrates, ngọn đuốc tư tưởng 
phương Tây được định bệnh hồi cứu 2.400 năm sau là mang 
chứng động kinh nhẹ. Đại đế Alexander mắc chứng bệnh 
thiêng. Danh tướng La Mã Julius Caesar có lần bị phong 
giật té xuống sông Tiger xứ ngàn lẻ một đêm. Năm 2003, 
John Hughes kết luận Đại đế Nã Phá Luân bị động kinh. 
Phải chăng bệnh này làm ông thua trận Waterloo. Soren 
Kierkegaard cha đẻ thuyết hiện sinh, các nhà soạn nhạc kỳ 
tài Handel, Paganini và Tchaikovsky đều bị TLE. Giáo sư 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 83. 


thấn kinh học Jerome 
Engel, coi đó chỉ là sự 
trùng hợp. Các chuyên 
gia khác không đồng ý, 
cho biết có tìm ra mối 
liên hệ giữa bệnh động 
kinh và thiên tài ở một 
số người. Eve LaPlante 
cho rằng sự hoạt động 
bất thường của não ở bệnh TLE có vai trò trong sự suy nghĩ 
sáng tạo. Paul Spiers có lập luận tương tự: co giật làm bùng 
lên xung điện ở các vị trí khác nhau của bộ óc chứa các chức 
năng và các cảm xúc cũng như trí nhớ. Nhà phân tâm học 
David Bear nhận thấy sự hoạt động bất thường trong bệnh 
'TLE có thể kết nối nhiều hoạt động thần kinh. 

Nhiều nhà văn nhà thở. Dante tác giả Hài kịch linh thiêng, 
'Walter Scott viết Iranhoe, Swift với Du ký của Gulliver, Edgar 
Poe và ba thí hào Anh Byron, Shelley và Tennyson đều bị động, 
kinh. Charles Dickens mô tả vài nhân vật động kinh, bệnh 
chứng thật chính xác, các thấy thuốc ngày nay rất ngưỡng 
mộ. Lewis Carroll trong Nàng Alice ở chốn bồng lai hình như 
đã kể các cơn co giật của chính mình. Flaubert tả phu nhân 
Bovary bị kinh phong giật té khi băng ngang cánh đồng. 





Vincent van Gogh __ FyodorDostoevsky 


Ngoài việc đễ bị ảo tưởng, bệnh động kinh còn kéo theo 
chứng ham thích viết lách. Khao khát viết và viết liên tục 
thường xuất phát từ thùy thái dương. Vẽ không ngừng và 
viết cho anh nhiều bức thư mỗi ngày, họa sĩ huyền thoại 
Vincent van Gogh được biết mang cả bệnh động kinh và rối 
loạn lưỡng cực. 


"Hlps/llelun hoploerg 


84 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Bệnh TLE. Triệu chứng chính là 
mất ý thức trong thời gian ngắn, 
mất phán đoán, không kiểm soát 
được thái độ hành vi. Có thể gặp 
ở bất cứ tuổi nào. Triệu chứng thay 
đổi tùy người bệnh. Thường có sự 
báo hiệu gọi là tiến chứng: các ảo 
giác về giọng nói, âm nhạc, mùi vị lạ. Co giật sẽ gây ra các 
xáo trộn vận động, cảm giác và ý thức. 








Co giật có thể khiến người câm nín hoặc trả lời lộn xộn, 
bước đi lung tung, bậm môi, giựt xé quần áo, giảng co với 
ai kểm giữ. Động kinh có thể chỉ vài giây hoặc đến vài phút. 
Thường người bệnh không nhớ ra sự co giật. Có khi cơn co. 
giật nhẹ đến nỗi người bệnh khó nhận ra. Đôi khi các co 
giật một phần lại nặng lên, tạo ra các co giật lan rộng. 

Trong nửa đầu thế kỷ 20, thuốc trị động kinh chính là 
phenobarbital (từ năm 1912) và phenytoin (từ năm 1938). 
Từ những năm 1960, có thêm nhiều thuốc mới nhờ hiểu 
được luồng thần kinh và các chất dẫn truyền. Ngày nay 
khoảng 80 - 90% động kinh được kiểm soát. Có khoảng. 
50 triệu người trên thế giới mắc bệnh, hơn phân nửa 
không với tới được việc trị liệu đúng mức. 

Ngày nay có thể mổ bứng lấy ổ động kinh. Bệnh nhân có 
các co giật gây hậu quả trầm trọng hoặc trị thuốc không 
xuể, hoặc thuốc gây phản ứng phụ quá đáng thì được 
thấy thuốc cân nhắc mổ. Phải đánh giá thật kỹ. May quá, 
có những phương tiệ liện não đồ, cộng hưởng. 
từ (MRI), cắt lớp PET giúp thấy rõ ổ co giật, thường nằm ở 
phần trước hoặc phần giữa sâu của thùy thái dương. Cắt 
để bứng ổ co giật giúp loại bỏ co giật hoặc làm giảm đáng 
kể khoảng 70 - 90% người bệnh. 





"lp/Nlelun hoploarg 


Thương quá bộ não 


Xông rồi World Cup 2010. Đẩy kịch tính. Còn lại gì 
trong tôi? Robben đội đầu vô lưới Braxin, vui mừng chỉ 
chỉ xoa xoa cái trán. Tôi lo. Trái banh đập vào đầu, sọ cứng 
nhưng bộ óc chịu hoài sao nổi. 

Bóng đá đội đầu gây chấn thương não. Theo một nghiên 
cứu ở Na Uy từ 1992, một phần ba cầu thủ mắc chứng teo 
não (óc tóp lại hoặc thoái hóa), 81% bị suy giảm độ tập trung 
nhận thức và trí nhớ. Đánh đầu nhiều nguy cơ càng cao. 

Nghiên cứu ở Hà Lan năm 1998 trên các cẩu thủ nhà 
nghề cho thấy khả năng nhớ và nhìn suy giảm theo số lần 
đội đấu, tổn hại do chấn thương não bộ. 


Não trước ——<S 


in : Tiền hóa của 
Ẫ BS bộ óc ở các loài 





"hlps./leulun hoploerg 


86 - Nguyễn Chấn Hùng 


Kỳ diệu giữa hai tai người 

Khoảng 500 triệu năm trước, cấu trúc não xuất hiện ở 
loài bò sát. Đó là não sau (não bò sát), với chức năng cơ 
bản gồm việc hô hấp, điểu hòa nhịp tim, giữ cân bằng... 
và khả năng đào lỗ. 250 triệu năm sau đó, não giữa (hệ 
thống rìa) xuất hiện gồm vùng hải mã và tiểu não với các 
chức năng phức tạp hơn (cảm xúc, tình dục và chiến đấu). 
Vùng mới nhất là não trước (chủ yếu là vỏ não) hình thành 
khoảng 200 triệu năm trước. Não người với các cuộn uốn 
lượn của vỏ não là thành tựu kỳ diệu nhất trong sự tiến hóa 
của muôn loài. 

Sự thông minh ở loài có vú tùy thuộc vào tỷ lệ não / cơ thể. 
Cá voi nặng 60 tấn, não 6kg, tỷ lệ so với cả cơ thể là 0,01%, sư 
tử 0,01%, chuột 1,5% và người 1,9%. Não của hominid tiến 
hóa từ 400g đến khoảng 1.400g trong 3 - 4 triệu năm. Nhờ 
tiến hóa, con người ngày nay có sự thông minh với bộ não 
phức tạp. Vì sao não người phức tạp đến thế? Vì sao chúng ta 
nói được? Vì sao thông minh vậy?... Các nhà khoa học còn bối 
rối. Rồi ra con người sẽ trả lời được. 





Não của Einstein, thuyết tương đối và nỗi đam mê 


Ngày 18.4.1955, Albert Einstein qua đời ở tuổi 76. Bác sĩ 
S, Harvey thuộc bệnh viện Princeton khám nghiệm tử thi 
đã lấy và cất giữ bộ não. Cắt não thành nhiều mảnh, thỉnh 
thoảng Harvey gởi mẫu não cho các nhà nghiên cứu, đi đâu 
luôn mang theo hai cái lọ đựng não. Năm 1998, Harvey giao 
tài sản quý báu này cho Đại học Y khoa Princeton. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -87 


Einstein xây dựng thuyết tương đối và mê nhạc nhờ bộ não 
khác thường. Não vĩ nhân chỉ cân nặng 1.230g so với nặng, 
trung bình 1.300 - 1.400g. Các thùy đỉnh (chịu trách nhiệm về 
toán học, thị giác và nhận biết không gian) thì nở rộng 15% so 
với não thường. Có nhiều tế bào đệm hơn là các nơron, chứng 
tỏ các tế bào thần kinh cần nhiều năng lượng và não suy tư tốt. 
Có cấu trúc lồi lên ở vỏ não vận động và ở vùng chơi nhạc. 

Cấu trúc khác thường các khúc cuộn và các rãnh ở vùng 
đỉnh hai bên ứng với khả năng vượt trội: Einstein suy nghĩ 
theo các hình ảnh và cảm xúc hơn là bằng ngôn từ. Thiên 
bẩm suy tư tổng hợp có thể phát xuất từ cấu trúc khác 
thường của vỏ não thùy đỉnh. Vùng số 9 của thùy trán mỏng 
hơn ở não bình thường, nhưng độ đậm đặc nơron thì nhiều 
hơn: não ông chất chứa nhiều nơron. 


Hiểu não hơn, rõ bệnh hơn 


Cái nhìn khác xưa. Hơn một thế kỷ qua, người ta đoan 
quyết là não không thể tự sửa chữa từ khi sinh ra, số tế bào 
não không tăng thêm nữa. Chỉ mới 20 năm trở lại đây, người 
ta thấy có sự sinh thần kinh: sự tạo ra nơron mới, mạnh nhất 
vùng hải mã sâu trong não. Thúc đẩy được sự sinh thần kinh 
thì có thể cải thiện điểu trị nhiều bệnh: Alzheimer, động 
kinh, đột quy và tổn hại não do chấn thương... 

Hiểu thêm. Tự kỷ là một bệnh lý nặng của sự phát triển 
ở trẻ em thể hiện qua các khó khăn trong giao tiếp xã hội. 
Máy rà MRI giúp định vị chức năng nhận biết tiếng nói nằm 
ở vỏ não (vùng của tiếng nói) dọc theo rãnh thái dương 
trên. Trẻ bệnh thiếu sự kích hoạt vùng này. Máy MRI chức 





"hlps/llelun hoploerg 


88 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


năng cũng phát hiện có sự bất hoạt của vùng vỏ não đặc 
hiệu nhận ra khuôn mặt. Biết được các khiếm khuyết này 
hứa hẹn xây dựng chiến lược ứập lại khả năng nhận biết 
giọng nói và gương mặt. 

Theo WHO, khoảng 50 triệu người ở châu Âu mắc một 
hoặc nhiều bệnh thần kinh. Tỷ lệ đang gia tăng, phỏng định 
có thêm 20% trong những năm tới. Gần 4,8 triệu người bị 
mất trí, 2,6 triệu bị động kinh, 1,2 triệu mắc Parkinson và 1 
triệu người đột quy. 


Âm nhạc và bộ óc 


Tuyên ngôn độc lập và thuyết tương đối. Khi Thomas 
Jefferson soạn bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, lúc nào 
không tìm ra từ phù hợp ông ta tìm đến vĩ cầm. Âm nhạc moi 
chữ từ não đưa lên trang giấy. Thầy giáo cho cậu bé Einstein 
thôi học vì quá ngu. Ba mẹ không nghĩ vậy. Ông bà mua cho 
Albert một cây vĩ cầm, từ đó cậu say mê chơi đàn, yêu Mozart 
và Bach nhất. Einstein nói ông khôn ra nhờ âm nhạc. 

Giúp làm lành bộ óc bị 
l4G làáit 0Á chấn thương. Âm nhạc trị 
vận động xe. bệnh đi một bước xa trong 
1 15 năm qua. Nằm cùng 
luồng hoạt động của não 
kiểm soát vận động, âm 
nhạc có thể cải thiện các 
cử động của bệnh nhân đột 
„øư¿ quy hay Parkinson và hứa 
thiết hẹn giúp phục hồi nhiều 








"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 89 


xáo trộn thần kinh. Có các phương tiện rà não đặc biệt như 
máy cộng hưởng từ chức năng fMRI, chẳng những cho hình 
mà còn thấy bộ óc đang làm việc. 

Nhạc là thức ăn của tư duy. Cơ thể đáp ứng tốt với âm. 
nhạc vì các chức năng trong cơ thể đều theo nhịp điệu. Tim 
có nhịp, thở theo nhịp. Nhạc cổ điển làm nhịp tim và mạch. 
nhảy thong thả lại. Nhạc barốc làm giảm huyết áp, làm tăng, 
khả năng học hỏi, cơ thể thảnh thơi, đấu óc dễ tập trung 
hơn. Một số loại nhạc khác có tác động ngược lại. Một chút 
nhạc cùng với thể dục làm tốt não. Âm nhạc phối hợp với 
thể dục có thể tăng cường sự nhận thức của não. 


Con người ngu hơn hay khôn hơn? 


Thủy đỉnh. Nicholas Carr cho 
là internet làm rối con 
người, “Trên mạng, não 
chúng ta không có khả 
năng kết nối các nơron 
mạnh mẽ và rộng khắp 
cho sự suy nghĩ sâu thẩm 
và độc đáo. Chúng ta trở 
nên nông cạn hơn” Clay Shirky lại thấy mạng làm khôn 
ngoan hơn, cẩn đấu tư lớn lao để đào tạo trẻ con, cẩn một 
loại ngôn ngữ mới cho thời đại. 

Tạp chí Science News, ngày 19.10.2009 đưa tin, các nhà khoa 
học Đại học San Erancisco, California thấy dùng internet có 
thể gia tăng chức năng của não cùng sự nhận thức ở người trung 
niên và lớn tuổi. Đây là công trình đầu tiên về loại này. Lướt 


Thùy trần 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


90 - Nguyễn Chấn Hùng 


Google làm hoạt động não mạnh lên ở vỏ não trán trước, vùng 
trách nhiệm khả năng chú ý chọn lọc và phân tích. Bộ não vốn 
phức tạp, kỹ thuật càng phúc tạp. Kỹ thuật là một phần của đời 
sống. Cần hiểu và dùng sao cho cuộc sống phong phú. 

Phải biết thương não. Ăn lành bổ não, ngủ đủ khỏe não, 
thể dục nuôi não, âm nhạc dưỡng não. 


Dáng thời gian. Bằng hình tượng Dáng thời gian, Salvador 
Dali minh họa thuyết tương đối của Einstein: thời gian tương. 
đối chớ không cứng nhắc. 

Bức điêu khắc Dáng thời gian (Profile of time) gồm 
chiếc đồng hồ chảy mềm vắt qua hai nhánh của một thân 
cây, biến thành một dáng người, nhấn mạnh mối liên hệ 
thường hằng của con người và thời gian. Sự mềm nhão của 
đồng hồ tượng trưng cho tính chất tâm lý của thời gian, có 
thể đổi thay qua cảm nhận của con người, tốc độ tùy thuộc 
mỗi cá nhân. Bộ não của bậc thấy siêu thực Salvador Dali 
bắt nhịp được bộ não của cha đẻ thuyết tương đối. 





“Dáng thời gian” với chiếc đồng hồ mềm nhão. 
Bảo tàng Espace Dalí, Paris. 
Ảnh: Trần Kim Liên 


"Hlps/flelun hoploerg 


Mềm dẻo bộ óc 


Stephen Hawking luôn tiến lên phía trước bất chấp bệnh 
tật. Cơ thể càng suy yếu bộ óc càng chói sáng. Hình như bộ 
óc che chở thân thể ông. Phải rồi bộ óc rất mềm dẻo. 


Thật kỳ diệu! 


“Tháng 5.2010, Stephen Hawking, 68 tuổi được tôn vinh ở 
Festival Khoa học Thế giới tại New York về sự nghiệp đóng 
góp cho khoa học. Quần chúng mê say đẩu óc sáng chói 
khám phá vũ trụ bị gài trong cơ thể tàn tạ. 

Bị bệnh nơron vận động ALS (Amyotrophic Lateral 
§clerosis), Giáo sư Hawking mất gần hết khả năng kiểm 
soát cơ bắp, rồi lấn khai khí đạo cướp luôn tiếng nói. Nếu 
ông sinh ra sớm hơn vài chục năm, loài người sẽ không có 
cách nào bắt nhịp được bộ óc trời cho này. May mắn, máy 
nói điện tử đã giúp ông và chúng ta. Woltosz thiết kế phần 
mềm Equalizer giúp ông đánh vần bằng cách nhấp một cái 
nút, viết bốn chữ một phút. Đó là cánh cửa mở ra thế giới 
bên ngoài. 


"Hlps/flelun hoploerg 


92 - Nguyễn Chấn Hùng 






Các nơron 
và các synáp. 


Mason thiết kế máy vi tính giúp Equalizer hoạt động trên 
xe lăn và chuyển bài viết thành bài nói. Nhờ vậy mà ông viết 
bao nhiêu là sách và bài nói. Đến khi ông không còn kiểm 
soát được tay mình thì chuyên gia Luckily Blackburn chế tạo 
máy nhạy cảm IR ghi nhận các co giật các cơ dưới mắt. Chính 
các sản phẩm của bộ óc con người (phần mềm Equalizer, máy 
vi tính của David Mason, máy IR) giúp bộ óc thiên tài tạo ra 
các sản phẩm thần kỳ. Bệnh ALS là án tử, bác sĩ cho biết ông 
chỉ còn sống được vài năm. Bất chấp căn bệnh, ông luôn luôn 
tiến lên phía trước. Gần nửa thế kỷ sau, cơ thể càng suy, bộ 
óc càng sáng. Hình như là bộ óc trở nên kỳ tuyệt mới che chở 
được cho thân thể ông. Chỉ có thể giải thích kỳ tích Hawking 
bằng tính mềm đẻo của não bộ. 


"Hlps/lelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 93. 


Bộ óc mềm dẻo 

Não phình ra. Giữa thập 
niên 1990, các tài xế taxi ở 
thành phố Luân Đôn mất 
gần hai năm để thuộc 320 
lộ trình, bao gồm khoảng 
25.000 con đường trong chu 
vi 10km. Vùng hải mã sau 





của não họ (có trách nhiệm 
về trí nhớ không gian) phình lớn ra so với nhóm chứng. Vậy 
là bộ óc có đổi dạng do tập trung hoạt động trí não. 

Lướt web khôn ra. Kết quả nghiên cứu của Đại học UCLA 
(2008): người trung niên và người nhiều tuổi chịu lướt web. 
thì não mạnh thêm và giúp ngừa xáo trộn nhận thức (như 
bệnh Alzheimer) về sau. Máy MRI chức năng rà hoạt động 
bộ não thấy có gia tăng hoạt động của vùng não hải mã. 

Mềm dẻo bộ óc. Trước kia người ta cho rằng bộ não chỉ 
mềm dẻo ở tuổi thơ, sau đó mọi việc được an bài. Mỗi người 
có một số nơron nhất định, mất đi thì không có bù đắp. Giả, 
óc cứng rồi. Quan điểm lạc hậu rí 
khả năng thay đổi suốt đời và sản sinh các nơron mới. Vài 
tuổi đầu đời bộ não lớn nhanh. Mỗi nơron trưởng thành, 
đâm chổi nảy nhánh thật nhiều làm tăng số lượng synáp 
(chỗ gặp gỡ của hai nơron). Lúc mới sinh, mỗi nơron trong 
vỏ não có khoảng 2.500 synáp. Não em bé 2 - 3 tuổi có số 
synáp lên đến khoảng 15.000/nơron. Ở người lớn theo năm 
tháng một số synáp cần cỗi rồi lụi tàn. Người làm vườn cắt 
tỉa các cành lá khô héo để dưỡng cho cây tốt. Bộ óc luôn 





Não có tính mềm dẻo, có 





"lps/llelun hoploerg 


94 - Nguyễn Chấn Hùng 


cắt tỉa các synáp cần cỗi không dùng được và tạo ra các nối 
kết nơron mới sởn sơ để thích ứng với môi trường chung 
quanh. Tuyệt vời, tính mềm dẻo của bộ óc. 


Mỗi người một vẻ 


Bộ óc nổi loạn từ trong 
gen. Craig Venter cho giải 
trình tự genôm của mình 
từ năm 2003. Đây là 
genôm cá nhân người đầu 
tiên đấy đủ gồm 6 tỉ mẫu 
tự, công bổ vào 4.9.2007. 
Có vài chỗ liên hệ với 





James Watson, Deborah Norville b : 
và J, Craig Venter (7.11.2008) nguy cơ bệnh Alzheimer, 
bệnh tim mạch và thật 


thú vị có gen phản kháng xã hội. Phải chăng Venter có bộ óc 
nổi loạn từ trong gen! 


Venter 63 tuổi đã nhận nhiểu phê phán nặng nể cùng 
nhiều khen ngợi tột đỉnh. Ông bị coi là ngạo mạn và dũng 
cảm, sáng chói và ương bướng, thiên tài và ích kỷ, không 
chính thống và hay chơi trội. 





Từ nhà sinh học bứt phá đến nhà doanh nghiệp gen và 
thuyển trưởng phiêu lưu, J. Craig Venter được coi là một trong, 
những nhà khoa học đầu tàu mà cũng có thể là một trong 
những người bất trị của thế kỷ 21. “Tôi nghĩ bất kỳ ai đẩy sự 
việc đến bờ mí cuối cùng trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đáng 


nhận lãnh các mô tả như vậy” Đó là lt bạch của đẩu óc 





quậy từ trong gen. Tay Venter này thật giỏi và chịu chơi. 


"Hlps/lelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 95 


Bộ óc người không có màu. Đồng khám phá cấu trúc 
xoắn đôi DNA, một trong những thành tựu ý nghĩa nhất 
của khoa học thế kỷ 20 - cũng là người đoạt giải Nobel năm 
1962 James D. Watson, 79 tuổi người Mỹ đã gây phẫn nộ. 
Đầu tháng 10.2007, trong một cuộc phỏng vấn Watson nói 
về "tương lai ảm đạm của châu Phi” và người da đen không 
thông minh bằng người da trắng. Dư luận truyền thông 
phản ứng gay gắt quan điểm kỳ thị chủng tộc. Ngày 18.10, 
ông bị ngưng chức tại labô Cold Spring Harbor. Hôm sau 
đưa ra lời xin lỗi, nói là rất cắn rút. Cơn bão phẫn nộ vẫn 
thổi, không chỉ từ châu Phi. Venter điểm tử huyệt Watson 
“genôm người được giải mã xong không có chỉ dẫn nào về 
sự thông minh và màu da” Bộ óc đâu có màu! 

Nhưng bộ gen của Watson có màu. Công ty 454 Life 
§ciences chỉ cẩn vài tháng giải xong trình tự genôm của 
'Watson (tháng 4.2007), chỉ tốn 1 triệu USD. Ngày 9.12.2007, 
báo §Sưnday Times thả bom tấn. Kári Stefánsson thuộc 
đeCODE Genetics công bố trên mạng cho biết 16% vốn gen 
của Walson có nguồn gốc châu Phi và 6% gốc châu Á. Như 
vậy ông bà cố của lão giả bất trị Watson là người châu Phi. 
Chúc mừng Jim có gen màu đen và trở về cội nguồn châu 
Phi của loài người. 

Giáo sư khoa học thần kinh Marian C. Diamond, Đại 
học Berkeley dặn phải biết nâng niu sự mềm dẻo của não 
dinh dưỡng lành, tập thể dục tốt, nhận thách thức mới, 
theo đuổi mục tiêu mới (lý tưởng, hoạt động) và nuôi 
dưỡng yêu thương. 


"Hlps/flelun hoploerg 





96 - Nguyễn Chấn Hùng 


Vốn quý nhất 

Ba tâng của bộ não. Mới 
nhìn bộ não thấy rối thấy 
sợ. Nhiếu rãnh, nhiều 
cuộn. Theo dòng tiến hóa 
thì dễ hiểu và hay vô cùng. 
Đây là vốn quý nhất của 


Ba tầng 
của 
não người 






b- 





Tran lệ: SLÉ: Sạp sa 

ty? con người và của thiên 
=— " " 
Tae nhiên. Trong 500 triệu 
(Nẵogial 


năm, ba tầng não lần lượt 
chống lên nhau thành bộ 
não nằm gọn trong sọ 


Tấng não thần làn 
(NáG sau) 








người. Não sau (não lớp 
bò sát) xưa nhất. Ở người, tắng này tương tự não thằn 
lần, rắn, cá sấu. Náo giữa là tầng xuất hiện ở các loài có 
vú đầu tiên. Não trước (vỏ não mới) ở loài thượng đẳng, 
khi, tỉnh tỉnh và người. Con người có bộ não lớn nhất tính 
theo tỷ lệ bộ não / cơ thể với hai bán cầu cỏ vai trò nổi 
trội, sinh ra ngôn ngữ con người, óc suy nghĩ trừu tượng. 
và ý thức. Vỏ não thì mềm dẻo và có khả năng học hỏi vô 
tận, phát triển văn hóa loài người. Ba tắng hoạt động gắn 
bó nhịp nhàng. 

Các nơron, các synáp và các chất dẫn truyền thần kinh. 
Não người cân nặng trung bình 1.300 - 1.400g, chứa đến 
100 tỉ nơron. Nơi nối kết các nơron gọi là synáp. Não 
người trưởng thành chứa khoảng 1.015 đến 5 x 1015 
(100 - 500 ngàn tỉ) synáp. Có khoảng 50 chất dẫn truyền 
thần kinh, chuyển các tín hiệu từ một nơron vượt qua 
synáp đến nơron kế tiếp. Các synáp và chất dẫn truyền 
thần kinh giữ vai trò võ cùng quan trọng trong hoạt động. 
của não. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Khi bộ óc bị tấn công 


TVũi trăm năm qua, có hai sự đột phá trong trí não loài 
người. Theo Nicolaus Copernicus, trái đất không phải là trung, 
tâm vũ trụ. Darwin chứng minh sinh vật trên địa cầu đã tiến 
hóa thành muôn dạng giống loài. Sự hiểu biết phân tử DNA, 
quyển sách của sự sống, có thể coi là cuộc đột phá tiếp theo. 
'Trong tương lai, hiểu rõ bộ não người sẽ rất ngoạn mục. 

Trái đất 4,5 tỉ năm tuổi. Nếu sự sống 3,5 tỉ năm trên địa 
cầu thun lại còn một phút và bắt đầu với các con vi khuẩn 
đơn bào thì có 50 giây cho sự sống đa bào để từ đó loài vật 





_k, 
Internethai não? _ 


Ảnh:J.P.Dallbéra. 


Chúng ta luôn thích ứng hay! 
đang mất phương hướng. 
Ảnh: USA TODAY 


"Hlps/lelun hoploerg 


98 - Nguyễn Chấn Hùng 


tiến hóa phức tạp. Vào 0,002 giây cuối cùng thì con người 
hiện đại mới xuất hiện. Trong muôn loài, người có bộ não. 
lớn nhất tính theo tỷ lệ với cơ thể. Thể tích não tăng dẩn 
theo thời gian. Sự sinh tồn đòi hỏi các hành động và phản 
ứng ngày càng phức tạp để thích ứng môi trường sống. Bộ 
não người phải tiến hóa cho kịp. Khoảng 10.000 năm nay, 
bộ não cho con người bao nhiêu là quyền năng. 


Internet có hại bộ não? 


Khi báo và sách in lan tràn giúp việc đọc, học được phổ 
cập, có nỗi hoảng loạn ở giai cấp lãnh đạo khắp châu Âu. 
Các giáo sĩ không kiểm soát được tín ngưỡng. Các vương 
triều không thể đè nén đời sống chính trị. Giới trí thức băn 
khoăn “sự xáo trộn do sách làm mỏi con mắt, đau ngón tay”. 
Edgar Allan Poe kêu lên "lượng sách khổng lồ là các bóng 
ma của thời đại, chướng ngại lớn cho việc nắm thông tin 
chân xác”. 

Internet làm đổi thay mọi thú. Sự bùng phát đời sống kỹ 
thuật số cũng gây các cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều người 
như Patrick Tueker (báo Futurist), Baroness Green (Đại học 
Oxford) cảm thấy là internet không để dấu ấn dương cho 
thế hệ sắp tới mà đang tạo chiếu hướng đi xuống. Lớp trẻ 
ít suy tư hơn, thiếu chiều sâu trí tuệ, đầu óc mông lung lơ 
đểnh. Mới đây hai tác phẩm của Nicholas Carr Phải chăng 
Google làm chúng ta ngu đi và internet khiến chúng ta nông 
cạn hơn gây xôn xao. Evgeny Morozov cho rằng mạng thỏa 
mãn các nhu cầu cấp thời, đánh đổi cách suy tư sâu sắc. 
Nhiều người khác như Joshua Green (Đại học Harvard), 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 99. 





Russell Newman (The Chronicle) không chia sẻ như vậy. 
Còn Clay Shirky, Steven Pinker thì thấy internet làm người 
ta khôn hơn. 

Nhiều băn khoăn cho lớp trẻ, thế hệ đẻ ra cùng kỹ thuật 
số (digital native). Trẻ con và thanh niên để nhiều giờ 
dùng vi tính, điện thoại đi động (lúc đang lái xe?), xem 
tivi, tìm thêm bạn, gặp bồ bịch... Giới trẻ sẽ phát triển kiểu 
nào đây. Có những nhận định thuận lợi là thế hệ digital 
native (M2) có thể tạo ra hàng loạt thông tin mà chúng ta 
không nghĩ được. 

Tiếng hót của một loài chim. Gary Small, Đại học UCLA, 
nhận định “từ khi con người hoang sơ biết cách dùng một 
công cụ thì nay bộ não con người mới bị tác đông nhanh và 
mạnh đến thể: Nghiên cứu mới đây của nhóm ông cho thấy 
người lớn tuổi lướt web có thể tăng chức năng não. 

Có loài chim học được những điệu hót mới. Thì ra bộ 
óc chim sản sinh được những nơron mới giúp ghi nhớ. 


"lps/flelun hoploerg 


100 - Nguyễn Chấn Hùng 


Khoảng 20 năm trước, chim hót đã gợi ý tìm ra sự sinh 
nơron mới ở não người. Nơi phì nhiêu cho nơron nảy 
mầm: vùng hải mã dạng nằm sâu trong não, đặc trách về 
học hỏi và ghi nhớ. Não có tính mềm dẻo để thích ứng với 
môi trường, hoàn cảnh. 

Bộ não toàn cẩu. Khoa học gia bộ não Jeffrey Stibel hồ 
hởi. Internet không chỉ là một loạt các mạng lưới vi tính 
gần kết nhau mà thực sự là mô hình của bộ não người ở bên 
ngoài não. Chắc chắn internet có tác động lên bộ não nhưng 
chính bộ não người hoạch định tương lai của mạng. 

Mỗi thế hệ phải thích ứng với sự thay đổi. Nông nghiệp 
làm thay đổi thế giới. Rồi đến chữ viết, cách mạng in ấn, 
thuốc súng, cách mạng công nghệ... Không bao giờ đứng 
yên. Internet là thế giới mới của chúng ta. Không lùi được. 
Còn lựa chọn nào khác hơn là bước vào thế giới không 
ngừng tiến hóa này. Không phải trên trời rơi xuống, internet 
phát triển và tiến hóa do yêu cầu của chúng ta. 


Băn khoăn điện thoại cầm tay 


Điện thoại di động liên lạc với các tháp thu phát thông 
qua các sóng RE, một dạng năng lượng điện từ. RF không 
phải là bức xạ ion-hóa, không 
gây ung thư bằng cách trực tiếp 
làm hư phân tử DNA. Sóng phát 
từ ăngten của điện thoại. Áp vào 
tai, năng lượng nhận càng nhiều 
khi ãngten càng gần đầu, thời gian 
dùng càng lâu. 





"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 101 


Không có kết luận đút khoát. Công trình nghiên cứu 
INTERPHONE từ 13 quốc gia với sự hợp tác của Tổ chức 
Y tế Thế giới, lớn nhất cho đến nay vừa công bố vào tháng 
5.2010. Nhìn chung không thấy mối quan hệ giữa nguy cơ 
bướu não với số lần gọi, thời gian gọi, dùng trên mười năm. 
Nhưng có thể gia tăng nguy cơ ung thư não (loại gliôm), 
bướu lành màng não ở 10% người dùng thật nhiều. Không 
có kết luận dứt khoát, cần nghiên cứu tiếp. Khảo sát lớn ở 
Đan Mạch (1982 - 2002): dùng lâu hơn mười năm không 
liên quan đến nguy cơ bướu não, bướu tuyển mang tai. Kết 
quả này khó áp dụng cho hiện nay, khi người ta dùng điện 
thoại nhiều hơn, thường hơn. Phần lớn các nghiên cứu 
không cho thấy điện thoại cầm tay gây bướu não. Tuy nhiên 
có những hạn chế khiến tranh cãi vẫn tiếp diễn. Mới được 
dùng đại trà khoảng hai mươi năm, mà ung thư cần phải 
nhiều chục năm mới xuất hiện. Liên tục đổi kiểu đổi đời, kết 
quả nghiên cứu trước khó áp dụng bây giờ. Còn chưa lưu 
ý lớp trẻ. Não còn non có thể nhận chịu nhiều tổn hại hơn, 
tuổi đời dài, tác hại xuất hiện trễ. 





Có vài lời khuyên: Giảm nghe cầm tay. Bớt áp máy chỉ 
một bên tai. Rút ngắn cuộc gọi. Tránh dùng lâu mỗi ngày. 
Hạn chế cho trẻ em dùng. 

Mắt sáng như mù. Tay lái Honda, tay cầm di động, bịt một 
lỗ tai: não bị rối. Mũ bảo hiểm chỉ che hộp sọ, điện thoại cầm 
tay làm khổ não. Bộ óc chúng ta không được thiết kế để làm. 
đồng thời hai nhận thức phức tạp như là lái xe và nói chuyện 
điện thoại, gửi email... đấu óc lơ đếnh, mắt sáng như mù, 
thấy không tới phân nửa cảnh vật. Xe hơi vô tư vượt đèn đỏ, 
gần máy không tránh ôtô. Tại Mỹ, khoảng 6.000 người chết 
năm 2008, trong đó có 659 trong tuổi teen, lái xe dùng điện 
thoại làm giảm hoạt động của não đến 379. 


"lps/llelun hoploerg 


102 - Nguyễn Chấn Hùng 


Kỳ diệu nhất 
Thomas Edison, bộ óc thiên tài, người phát minh bóng 
h:“Nhiệm vụ chính của cơ thể là mang 





bộ óc đi đây đi đó". 


Michelangelo vinh danh bộ não. Từ nhỏ đã mổ nhiều 
tử thi nghiên cứu, Michelangelo là bậc thấy về cơ thể 
người. Với các tác phẩm để đời, ông thể hiện rất chính 
xác khuôn mặt người. Tỏi ngẩn ngơ ngắm tượng David ở 
Florence, ngất ngây với hình ảnh Chúa trời trên vòm trần 
nhà nguyện Sistine ở Vatican, đặc biệt bái phục cách vinh 
danh bộ não con người. Năm 1990, bác sĩ F. Meshberger đã 
gợi ý là bức họa Sự tạo ra Adam, có lồng ghép não người. 
Tháng 5.2010, bác sĩ R.Tamargo, Đại học Johns Hopkin 
nhận ra là hình bộ não người được gài vào cổ trước của 
Chúa trời trong bức họa Sự phân chia Sáng Tối. “Nhà danh 
họa thời Phục Hưng đem bộ não gởi gắm vào sự sáng tạo. 
của vũ trụ vì đây chính là một trong những điều kỳ diệu 
nhất Chúa trời tạo ra”. 






Tranh Sự tạo ra Adam. 
S„ (Michelangelo) 


` 


Bộ não lổng vào hình tượng —ˆ 
_ Chúa trời (theo Meshberger)ˆ 


"lps/flelun hoploerg 


Chắt chiu bộ não 


Đun Inception đang gây sốt. Các phương tiện truyền 
thông rầm rộ đưa tin. Phim cũng đang chiếu tại Sài Gòn. Quả 
thật đạo diễn Christopher Nolan có đưa những ý tưởng độc 
đáo, mới lạ. Một người có thể xâm nhập vào đầu óc người 
khác, bối cảnh nhiều tầng của giấc mơ có siêu sao Leonardo 
DiCaprio. Nghe nói Nolan ấp ủ ý tưởng mười năm. Bạo lực 
quá. Ghê quá. Tôi thì say mê thành tựu nóng hổi về sự kỳ diệu 
của bộ óc với nhiều điểu hay ho và tươi đẹp cho con người. 


Mắt sáng như sao 


Con người dần dần thấy rõ não mình. Các kỹ thuật ghỉ 
hình đo được hoạt động của não. Bao nhiêu là mắt thần 
máy CT, PET, fMRI, từ não đồ điện não đồ. 

Máy cộng hưởng từ chức năng ƒMRI. MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) dùng sóng xạ và một từ trường mạnh 
thay vì các tia X để ghi hình rõ ràng và chỉ tiết các nội tạng. 
Từ những năm 1990, MRI được nâng cấp thành fMRI để 
thấy sự hoạt động của não. Có thể định vị được vùng nào. 
của não chỉ đạo công việc nào. 


"Hlps/llelun hoploerg 


104 - Nguyễn Chấn Hùng 







`. 6 
= 7Ý N. 6 
Ngủ đủ Ăn lành 
'Vận động thân thể, 


nuôi dưỡng trí tuệ 


Kỹ thuật rà não mới. Có thêm bửu bối nhìn thấy bộ óc: 
từ não đồ (Magnetoencephalography) - MEG. MEG có thể 
chỉ đúng điểm động kinh trong não. Kết hợp MEG và fMRI 
các bác sĩ vẽ được bản đồ bộ não chỉ li giúp bứng đúng vùng 
não bệnh. Sẽ giúp tìm hiểu các chứng khác như bệnh mất 
trí, bệnh Parkinson, trầm cảm,... MEG thêm công cụ xác 
định các trung tâm nói, thấy, cảm giác và vận động. Đo từ 
trường tạo ra do hoạt động của não, MEG được coi là một 
trong các phương tiện đồ họa não hấp dẫn nhất giúp thấy 
được não đang hoạt động. 


Bí ẩn bộ não của bé 
Các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu giở màn bí mật. Bí 


ẩn bắt đầu từ trong bụng mẹ - chỉ bốn tuần trước khi bé 
chào đời, những tế bào đầu tiên sẵn sàng phát triển với 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 105 


nhịp độ 250.000 nơron mỗi 
_ phút. Hàng tỉ nơron liên 
Ấ 29 6 


\ h ù lạc với hàng tỉ nơron khác 

Z thông qua tỉ tỉ cái bắt tay ở 
khe synáp. 

Não. Đa số loài vật thượng 


đẳng sinh ra với bộ óc xấp 
xi bộ óc tuổi trưởng thành. Con người vượt xa mọi loài. Bộ 
óc bé sơ sinh chỉ lớn khoảng 25% não người trưởng thành. 
Tròn một tuổi, được 50%. Đến mười tuổi, 95%. Con người 
có bộ óc vĩ đại, gấp sáu lần não của loài có vú lớn cùng cỡ. 


Não bé phát triển thể hiện sự tiếu hóa của não người. Vào 
tháng 7.2010, Van Essen và êkíp trường Y Saint Louis, Hoa 
Kỳ công bố điều thú vị. Đem não người so sánh với não khi 
và tỉnh tỉnh: các vùng khác biệt nhất gần giống các vùng não 
người phát triển nhất trong tuổi thơ. Đó là các vùng liên hệ 
với các chức năng như nói năng, lý luận “những khả năng 
biến chúng ta thành con người” Thể tích não khi mới sinh 
vừa đủ cái đầu bé qua được vùng chậu của mẹ. Vùng não 
“thấy nhìn) đã phát triển lúc chào đời vì cần bú và nhận ra 
mẹ cha cùng thế giới quanh mình. Trẻ sơ sinh được dẫn vào 
thế giới bằng cái nhìn. Các vùng khác, kém quan trọng hơn 
ở buổi đầu đời sẽ phát triển khi trẻ lớn lên. 








Mến thương chăm chút não bé từ trong bụng mẹ. Chế độ 
dinh dưỡng lành mạnh, đủ chất, đúng loại của mẹ giúp não 
bé phát triển tốt. Bé chào đời đến sáu tháng tuổi, sữa mẹ 
như là nước cam lổ, tạo một mỗi trường an toàn và thuận 
tiện cho bé. Chuyện trò, ánh mắt yêu thương, luôn cười với 


"hlps/Nlelun hoploerg 


106 - Nguyễn Chấn Hùng 


bé. Đừng để bé xem tivi lâu quá. Mẹ cha cần đẹp bỏ stress, 
tránh chuyển sang con. Bộ não bé không ngừng phát triển, 
phải giúp liên tục phát huy. 


Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui 


Ăn lành bổ não. Chọn thức ăn đủ prôtê¡n tỉnh khiết, rau 
trái cây đủ loại, các củ đậu, các loại hột nguyên. Các chất 
cẩn thiết để làm ra các chất dẫn truyền thần kinh gồm các 
vitamin B, các acid béo cơ bản, vitamin D, ômêga 3, các vi 
chất như kẽm, selenium và magnê. Dinh dưỡng không lành: 
nhiều mỡ, các loại đường, rượu, cà phê, các thức chế biến 
quá mặn, quá ngọt. 





Ngủ đủ mạnh não. Khi ngủ chúng ta không biết gì. Bộ 
óc rất bận bịu. Các chất dẫn truyền thần kinh cầm trịch việc 
ngủ thức. Các tế bào tăng cường sản xuất prôtê¡n. Cơ thể 
tiết nhiều hormon tăng trưởng. Giấc ngủ cần cho não tăng 
trưởng và phát triển. Khi ngủ chúng ta học. Hãy cho bộ óc 
đủ thời gian kết nối các thông tin mới và sắp xếp vào bộ nhớ 


"lps/lelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 107 


lâu dài. Suốt tuần thiếu ngủ, nán thêm một hoặc hai giờ ngủ 
buổi sáng cuối tuần rất quý. Trong tuần ngủ không đủ, cuối 
tuần không bù, thì giết não không dao. Báo Science Daily, 
ngày 29.01.2010 đưa tin mất ngủ mạn tính có liên hệ với sự 
teo nhỏ vỏ não. 

Vận động giúp dưỡng não. Thể dục tác động một vùng 
của não đặc trách về trí nhớ nằm trong vùng hải mã. Khi 
vận động máu đổ về vùng này, các nơron non hay là các 
tế bào gốc ra đời prôtêin Noggin của não giúp đánh thức 
các tế bào gốc. Cứ bước đều, cứ đạp xe liên tục giúp ta bớt 
stress. Vận động thân thể làm não tiết ra nhiều chất, đặc biệt 
endorphin làm ta sảng khoái. 

Sống vui não bén nhạy. Cái già không tránh được, nhưng 
sự minh mẫn tỉnh thần thì không cữ. Những lựa chọn của 
chúng ta về công việc, vui chơi, ăn uống, giao tế, thư giản 
sinh hoạt tỉnh thần có ảnh hưởng sâu sắc trên khả năng 
chúng ta giữ sự bén nhạy trí não ở tuổi già. Nghiên cứu của 
Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ năm 2009, thấy phần lớn 
người già suy giảm nhận thức nhưng có đến một phần ba 
không hể hấn. Những người càng dùng trí óc nhiều: đọc 
sách, viết lách, chơi bài, chơi cờ, chơi nhạc, bàn luận thì càng 
chậm bị lẫn. Hoạt động trí não và cọ xát xã hội giúp não trẻ. 


Trèo đèo lội suối 

Não người chứa khoảng 100 tỉ nơron. Mỗi nơron có hàng. 
ngàn nhánh để liên thông với nơron khác. Các nhánh dẫn 
thông tin về thân nơron, các axon chuyển các thông tin đi 
đến nơron khác. Khoảng hở giữa nhánh và axon của hai 
nơron là khe synáp và chính các hột hóa chất li tỉ trèo đèo. 


"hlps/flelun hoploerg 


108 - Nguyễn Chấn Hùng 





lội suối tải luồng thần kinh băng 
qua khe synáp. Carew Eccles và 
Bernard Katz lần lượt nhận giải 
Nobel năm 1963 và 1970. Hiện 
biết được khoảng 50 chất dẫn 
truyền thần kinh (DTTK). 


Chuyện trong mơ. Chất DTTK 
đầu tiên do Otto Loewi tìm ra 
năm 1921. Kể lại là chợt tỉnh 
ngủ, làm thí nghiệm y như thấy trong giấc chiêm bao ông. 
chứng minh sự hiện hữu của chất acetylchôlin. Não người 
bệnh Alzheimer thiểu khoảng 90% chất này. Giấc mơ đem 
về cho Loewi Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học. 


Trong người có thuốc phiện. Năm 1973, Snyder và Pert 

tìm ra endorphin, viết tắt của endogenous morphine - 
morphin nội sinh, trong cơ thể. Chất này tạo cảm giác đê 
mẽ, có cấu trúc và tác dụng tương tự các chất morphin, 
herôin. Vận động đúng mức, ngủ sâu đấy giấc, endorphin 
ra nhiều làm đầu óc sảng khoái. Chất DTTK này làm giảm. 
biến dưỡng, chậm nhịp tim, bớt nhịp thở giúp loài gấu 
ngủ đông. 
ï thơm ngon. Năm 1907, khi tìm tòi chất có hương 
vị giống phômai, thịt và nấm, Ikeda người Nhật phát 
hiện ra glutamat, từ đó chế ra bột ngọt (Monosodium. 
Glutamat - MSG). Năm 1994, Peter Usherwood mới xác 
định được đây là chất DTTK. Glutamat rất quan trọng, có 
rất nhiều trong hệ thần kinh trung ương, đặc biệt cần cho. 
trí nhớ. Glutamat nhiều quá lại độc hại, phá hủy các nơron 
gây chứng teo cơ. 








"Hlps/Nlelun hoploerg 


Phần III 
Kỳ diệu các tế bào 


Chúng ta đã bắt đầu đời sống của mình rất khiêm 

tốn - một cái trứng thụ tỉnh. Tế bào nhỏ nhoi này phát triển 
thành một người với hàng trăm ngàn tỉ tế bào, 

thông qua sự sinh sôi, sự biệt hóa của tế bào và sự hình thành 
các cơ quan khác nhau của cơ thể. Khi nhiệm vụ viên mãn, 
các tế bào đi vào cái chết an bài. Biết bao kỳ diệu từ tể bào. 


1. Con trùn nhỏ, cống hiến lớn 

2. Mũ bảo hiểm cho thể nhiễm sắc 
3. Nhò máy chế tạo sự sống 

4. Các tế bào trò chuyện 

5. Cuộc gá nghĩa thần tình 

Kỳ diệu từ một tế bào 
7. Lòng mẹ bao dung 





"lps/lelun hoploarg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Con trùn nhỏ, cống hiến lớn 


IS trùn C. elegans có tên dễ thương đời sống ngắn 
ngủi. Trùng nhỏ xíu ăn các con vi khuẩn và chỉ có 959 tế 
bào, Cơ thể thật đơn giản. Trùn nhỏ đã cống hiến cho ba nhà 
nghiên cứu một thành tựu vô cùng ỷ nghĩa: trong cơ thể muôn 
loài, sự phát triển cơ quan và sự chết tế bào được lập trình dưới 
sự điểu hòa gen hay là cái chết của các tế bào đều được an bài. 
Các nhà khoa học này chia nhau Giải Nobel Sinh lý hoặc Y 
học 2002. 





Con trùn C.elegans 








Giao thoa RNA. 


ceó3 
(Nobel 2006) 


P 
ve c-ó9 
È P>H 
xu Sự chếttế bào 
tà (Nobel 2002) 


Chúng ta đã bắt đẩu đời sống của mình theo cách rất 
khiêm tổn - một cái trứng thụ tỉnh, một tế bào khoảng một 
phẩn mười milimét. Tế bào nhỏ nhoi này phát triển thành 
một người với hàng trăm ngàn tỉ tế bào, thông qua sự sinh 


"lps/flelun hoploarg 


112 - Nguyễn Chấn Hùng 


nhựặnh CC 


Chính các gen đã cầm trịch sự hình thành 
các bộ phận cơ thể và an bài sự chết tế 
bào, Quá trình này ở trùn €. elegans đơn 
sơ có 959 tế bào, cũng thấy ở cơ thể người, 
với hàng trăm tỉ tế bào, 





sôi, sự biệt hóa của tế bào và sự 
hình thành các cơ quan khác 
nhau của cơ thể, Tuy nhiên 
chỉ việc tạo ra các tế bào mới 
thì chưa đủ, các tế bào nào đó 
phải chết vào đúng lúc như là 
một phần đương nhiên của quá 
trình tăng trưởng. 

Trong khoảng thời gian 
ngắn trong thời kỳ thai phôi 
của các ngón tay, ngón chân 
của chúng ta có màng dính 
nhau, thử nghĩ nếu không có 
sự chết tế bào được an bài thì 


chúng ta chào đời có cả tay lẫn 
chân giống chân vịt. Rất nhiều người hiểu được tầm quan 
trọng của sự biệt hóa tế bào và sự phát triển các bộ phận 
trong cơ thể, nhưng tiến độ hiểu biết còn chậm. 


Cần một siêu mẫu 


Cơ thể chúng ta phức tạp, lượng tế bào thật lớn, lại có nhiều 
loại tế bào. Làm sao thấy được khu rừng khi có nhiều cây 
cối quá. Làm sao cho mọi việc được đơn giản hơn. Có một 
loài nào giản dị hơn loài người mà lại đủ phức tạp để kết quả 
nghiên cứu có thể suy điễn cho con người? Sydney Brenner 
đã nhận sự thách đố. Chính Sydney Brenner đã tóm được 
trùn C. elegans khi cố tìm một "siêu mẫu” phù hợp có cơ thể 
dễ thao tác gen, đa bào mà đơn giản hơn loài có vú. Thân 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 113 


Dòng tế bào (1090 tb) 
@ 


Trùn C.elegans 
(659tb) 














Cái chết tb lập trình. 
Lư 2a Kì») 


Brenner, Horvitz và Sulston đã chứng minh là sự phát triển cơ quan 
trong cơ thể và sự chết an bài của tế bảo được điều hòa tử gen. Các 
sông đã “tôm được các gen chủ chốt (sắt thủ) cấm trịch cái chết tế 
bào vả tìm ra được điều hết sức thú vịlà các gen sắt thủ tương đồng 
cũng hiện diện ở các sinh vật cao cấp hơn kể cả con người. 

Sơ đồ minh họa dòng tế bào (trên cao, bên trải) và sự chết tế bảo 
(phía dưới) ở trùn C.elegans, Trứng thụ tỉnh sau một số lần phân bào 
sẽ đưa đến sự chuyên biệt hóa các tế bào, rồi tạo thành cơ thể trưởng 
thành, Trong quá trình phát triển, tổng số 1.090 tế bào được hình 
thành, nhưng có đúng 131 trong tế bào này bị thải bỏ do sự chết an 
bài, Kết quả là một con trùn trưởng thành gồm 959 tế bào. 





trong suốt, rất để theo dõi sự sinh sôi các tế bào dưới kính 
hiển vi, dài khoảng 1mm, chỉ có 959 tế bào. 

Năm 1974, ông công bố là gây được đột biến gen đặc 
hiệu ở trùng này và thấy được sự phân bào dưới kính hiển 
vi. Brenner phát hiện siêu mẫu rồi đưa trùn C. elegans vào 
vòng tay thân thiết của các nhà nghiên cứu. 


Kết nghĩa vườn đào 


John Sulston đến làm việc tại phòng thí nghiệm của 
Brenner năm 1969. Cũng nẵng niu chăm sóc C. elegans rồi 
nhận ra sự sinh sôi các tế bào xảy ra theo nhịp độ rất chính 


"lps/flelun hoploerg 


114 - Nguyễn Chấn Hùng 


xác và thật thú vị là vài tế bào luôn luôn chết đi vào một thời 
điểm nào đó. Như vậy sự chết tế bào được lập trình hay là 
cái chết đã an bài. Sulston cũng xác lập được một gen quan 
trọng nắm mã chỉ đạo sự chết của tế bào, gọi tên là nuc-1. 

Tới phiên Robert Horvitz đến với Brenner và Sulston vào. 
năm 1976. Như là đào viên kết nghĩa Lưu - Quan - Trương 
trong truyện Tam Quốc, Brenner sinh năm 1927, Sulston 
1942 và Horvitz 1947. Horvitz toàn tâm toàn ý săn tìm các 
gen an bài cái chết tế bào. Ông khám phá được các gen sát thủ 
ced-3, ced-4 và ced-9, làm sáng tỏ những điểu còn mập mờ u 
tối trước kia: rõ rồi sự chết của tế bào do các gen cẩm trịch. 

Nhà nghiên cứu cũng làm rõ được là ở người có những 
gen sát thủ tương đồng với trùn C. elegans và có cùng nhiệm 
vụ. Bộ máy gây chết tế bào có nguồn gốc tiến hóa sâu thăm 
thẳm. Qua hàng triệu năm tiến hóa muôn loài, các gen sát 
thủ tế bào vẫn hiện hữu. Chính Darwin, Mendel giúp chúng 
ta giải mã sự tương đồng thần kỳ này. 

Giảm cái thừa, bù cái thiếu 

Chúng ta biết bệnh AIDS, các bệnh thoái hóa thần kinh 
(Parkinson, Alzheimer), đột quy và nhồi máu cơ tim là hậu 
quả của tế bào chết quá đáng. Các bệnh khác, tự miễn và 
ung thư thì có suy giảm sự chết tế bào, dẫn đến các tế bào. 
tồn tại quá nhiều, mà lý ra phải chết. Đặc biệt tế bào ung thư 
thì hầu hết là bất tử. Các nghiên cứu ngày càng rộn rã, nhất 
là lĩnh vực ung thư. Người ta cố gắng tìm cách đưa các tế 
bào ung thư trở về cái chết an bài. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 115 


Mấy ngàn năm trước Lão Tử đã nói: "Tồn hữu dư, bổ bất 
túc” - giảm cái thừa, bù cái thiếu. 


Lá vàng rơi 


Sự chết tế bào có từ tiếng Anh Apoptosis, gốc Hy Lạp có 
nghĩa là lá vàng rơi, một hình ảnh nên thơ mà có ý nghĩa, lá 
xanh rối lá vàng lá rụng. Tế bào có một thời để sống, thường, 
khoảng vài mươi lần phân bào và một thời để chết êm ái. 
Đưa các tế bào bất tửvề cái chết an bài. Virút gây ung thư. 
HPV nhập vào các tế bào lớp lót cổ tử cung, biến chúng. 
thành ung thư và dùng một gen (E6) trói tay gen sát thủ 
p53, vốn có nhiệm vụ an bài cái chết tế bào. Vậy là tế bào. 
ung thư trẻ mãi không già. Thế đó, hầu hết các tế bào đều. 
có tính bất tử. Tìm cách đưa các tế bào vô tổ chức này trở về 
cái chết được an bài đang là mục tiêu của nhà nghiên cứu. 
Đã có thành tựu bước đầu. Thuốc bortezomib (tên thương 
mại là Velcade) được dùng trị một loại ung thư ở người gọi 
là đau tủy, bệnh có nhiều ổ ác 
tính trong tủy xương. Thuốc 
này có tác dụng đưa các tế 








bào ung thư tủy xương về cái 

Tếbào snh sôi CN chết an bài. 
Lá xanh rụng nhiều. Ở 
người mắc bệnh AlDS, có sự 
đ suy giảm loại tế bào TCD4. 
Các tế bào T này có nhiệm vụ 
— trong đáp ứng miễn dịch bảo 
—:' vệ cơ thể. Khi số lượng tế bào 
Bàng cm | T giảm dưới ngưỡng, bệnh 
Nhôimáucdớn ||~ nhân không còn đủ sức tự 

|Aloheimer 

|Parkinson. vệ và bắt đầu chịu đựng các 














"hlps/lelun hoploerg 


116 - Nguyễn Chấn Hùng 


loại nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Virút HIV xâm 
nhập và làm chết nhiều tế bào T. Nhưng cái gì lại giết hằng. 
hà sa số tế bào không nhiễm virút? Câu trả lời rõ ràng: sự 
chết tế bào. Làm sao ngăn cản cái chết quá đà! 

Lại là trùn C. elegans. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 
2006 được trao cho Andrew Z. Fire và Craig C. Mello vì 
khám phá “Sự giao thoa RNA làm tắc gen” Hai nhà nghiên 
cứu cấy các xoắn đôi RNA vào C. elegans và dõi theo kiểu 
cách đáp ứng của trùng. Nghe thật khó hiểu mà cũng 
khó giải thích, nhưng ý nghĩa và ứng dụng thì hay lắm. 
Hiện tượng gọi là giao thoa RNA xảy ra ở cây cỏ, muôn 
thú và con người, thật quan trọng cho sự điều hòa biểu 
hiện gen góp phần chống lại nhiễm virút, kềm chế các 
gen nhảy trong tầm kiểm soát. RNA giao thoa (RNAi - RNA. 
interference) đã được dùng rộng rãi như là phương pháp 
khảo sát chức năng các gen và hứa hẹn những biện pháp 
mới cho y học và nông nghiệp. Thí dụ, người ta đã làm tịt 
ngòi một gen gây chứng cao huyết áp ở tế bào người và 
trên thí nghiệm ở loài vật. Nhiều hứa hẹn làm gen tịt ngòi 
để điều trị nhiễm virút, bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn 
nội tiết... 


"lps/Ölelun hoploarg 


Mũ bảo hiểm 
cho thể nhiễm sắc 


B: nhà sinh học nghiên cứu vế thể nhiễm sắc đoạt 
giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 về việc khám phá 
"làm thế nào các thể nhiễm sắc được các têlômer và enzym 
têlômêraz che chở” Nghe hơi khó hiểu. Thật ra có thể nói 
gọn là các thể nhiễm sắc có mũ bảo hiểm. 





RNAlàmmáu — T8ômễnz 
bề Sư 
ỦN\ tr 
Tiiêmer 
PP 
DNA 


Các têlômer chứa DNA dạng nén chặt, giữ cho các thể nhiễm sắc ổn 
định. Têlômêraz là enzym chứa phân tử RNA riêng dùng làm mẫu 
khi nó rấp thêm các trình tự DNA đặc hiệu trùng lấp vào đầu mút 
các xoắn để nối các têlômex dài thêm. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


118 - Nguyễn Chấn Hùng 


Để lớn lên, cơ thể chúng ta phải đều đặn nhân đôi các 
tế bào: một tế bào mẹ tự phân ra hai tế bào con. Tế bào 
nhân đôi gia tài gen của mình, rồi chia một nửa tài sản 
cho mỗi tế bào con, hai phấn y hệt nhau. Gia tài gen hay 
vốn gen của tế bào là phân tử DNA được cuộn lại và nén 
thật chặt trong các thể nhiễm sắc (TNS). Các nhà khoa học 
đặt tên cho các đầu mút của TNS là têlômer (tiếng Anh là 
telomeres, gốc Hy Lạp telos - đầu, cuối; meros - phần). Mỗi 
lần phân bào, các têlômer cụt bớt đi. Vài mươi lần phân 
đôi, các têlômer ngắn tới mức báo động, tế bào ngưng sinh 
sôi, già đi rồi chết một cách tự nhiên (cái chết được an bài). 
Các têlômer ngừa không để các đấu TNS dính nhau, bảo 
đảm cho thông tin di truyền được chuyển giao đúng điệu 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi lấn phân bào, têlômer 


Tlômer Tế bào 


Têlömer 


‡ 
Ũ 





s 
/{]| THỊ [\ 
“hs 
Các đầu TNS không có têlômêraz Các đầu TNS có têlômêraz 
Các tềlêmer bịt các đấu mút của các thể nhiễm sắc. Khi tế bào phân 
đôi, tẻlômer có thể bị sờn mòn, khiến thể nhiễm sắc thương tổn. 


Telômêraz là một enzym bảo tồn các têlômer, giữ cho các thể nhiễm 
sắc thọ hơn. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 119 


có cụt đi bớt nhưng tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ đầu mút 
TNS cho phân bào kế tiếp, lần lần cho xong hết nhiệm vụ. 
Thật là viên mãn. Mũ bảo hiểm têlômer đã che chở TNS 
tránh các thương tổn trong suốt quãng đời của tế bào. Bà 
Blackburn ví têlômer giống như đầu dây giày, khi nó tưa 
xòe thì rối rắm. 


Kể chuyện từ đầu 


Telômer kỳ bí. Các TNS mang vốn gen của chúng ta trong 
các phân tử DNA. Vào những năm 1930, Hermann Muller 
(Nobel 1946) và Barbara McClintock (Nobel 1983) đã nhận 
ra cấu trúc ở các đầu mút của TNS gọi là têlômer, hình như: 
có vai trò bảo vệ TNS. Mọi việc còn mông lung đến khi các 
nhà khoa học hiểu ra các gen được sao chép như thế nào 
vào những năm 1950. Lại có chuyện nan giải. Khi tế bào 
gần phân đôi thì các phân tử DNA được sao chép bằng 
enzym DNA pôlymêraz. Nhưng có việc rất lạ là ở một trong 
hai nhánh xoắn của DNA, chót đầu mút của nhánh bị kẹt 
không thể sao chép được. Vì vậy cứ mỗi lần tế bào phân đôi 
thì các TNS bị cụt bớt. 

Phơi bày bí mật. Ba nhà khoa học nhận giải Nobel năm 
2009 đã làm rõ gút mắc sinh học sự sống này. Mới vào 
nghề nghiên cứu, Elizabeth Blackburn miệt mài vẽ bản đồ 
trình tự DNA. Khi khảo sát các TNS của sinh vật đơn bào. 
Tetrahymena trong bọt bèo ao hồ, bà bắt gặp và phân lập 
được một trình tự DNA (một đoạn DNA) lặp đi lặp lại ở 


"hlps/llelun hoploerg 


120 - Nguyễn Chấn Hùng 


đầu mút têlômer của TNS. Trình tự này có chức năng gì 
không rõ. Cũng vào lúc này, Jack Szostak nhận thấy một 
phân tử DNA loại TNS mini rất đễ thoái hóa khi nhét vào 
các tế bào men bia. 


Gặp nhau ở một hội nghị năm 1980, Blackburn và Szostak 
bắt tay cùng làm thí nghiệm. Từ DNA của Tetrahymena, 
Blackburn phân lập trình tự CCCCAA, §zostak đem gắn 
vào TN§ mini rồi nhét vào tế bào men bia. Kết quả hết sức 
ngoạn mục: trình tự DNA của têlômer đã che chờ TNS mini 
khỏi bị thoái hóa. Vậy là DNA của têlômer ở cơ thể đơn bào 
Tetrahymena đã bảo vệ các TNS của một loài hoàn toàn 
khác, con men bia. Điểu này chứng minh một cơ chế trước 
đây chưa biết. Về sau, người ta thấy là DNA của têlômer 
hiện hữu ở hầu hết cây cỏ và thú vật, từ vi trùng kiết ly cho 
đến con người. Một têlômer là trình tự DNA lặp đi lặp lại ở 
các đầu mút của các TN§. Telômer có thể dài tới 15.000 cặp 
baz. Mỗi lấn tế bào phân đôi thì cụt bớt (thường vào khoảng 
25.200 cặp baz). 


Carol Greider vào cuộc. Là sinh viên tốt nghiệp của 
Blackburn, Carol Greider bỏ công nghiên cứu xem têlômer 
có thể hình thành nhờ một enzym gì đó. Vào dịp lễ Giáng 
sinh năm 1984, Greider khám phá ra cái muốn tìm. Greider 
và sư phụ Blackburn đặt tên enzym là tếlômêraz. Cấu trúc 
enzym này gồm có một RNA và một prôtêin. Tẻlômêraz 
dùng RNA làm mẫu nối dài DNA của têlômer, làm nền 
cho men DNA pôlymêraz sao chép trọn chiếu dài của TNS, 
không bỏ sót phần mút đấu. Têlômer chịu hai cơ chế kiểm 
soát: hao mòn và bù đắp. Mỗi lần phân bào, têlômer bị hao. 
mòn. Còn têlômêraz thì bù đắp. 


"lps/lelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 121 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 trao cho Elizabeth 
H. Blackburn 61 tuổi, Carol W. Greider 48 tuổi và Jack W. 
§zostak 57 tuổi. Cả ba làm việc ở các đại học khác nhau. 
nhưng thành một êkíp nghiên cứu khoa học mẫu mực, đã 
nhận chung một số giải thưởng cao quý. 


Đẹp thay cái chết an bài 


Các tế bào ung thư trẻ mãi nhờ có nhiều têlômêraz, 
không già không chết. Bất tử là điều tổi tệ. Các tế bào ung 
thư sinh sôi nảy nở cho đến lúc tụ thành một khối bướu, lớn 
lên không kiểm soát được. Têlômêraz được tìm thấy ở các 
tế bào ung thư người, hoạt tính gấp 10 - 20 lần các tế bào 
trong cơ thể bình thường. Nhiều loại ung thư của con người 
đều có hiện tượng này. Hóa giải tác dụng của têlômêraz thì 
têlômer của tế bào ung thư sẽ cụt lại. Các tế bào này sẽ đi 
vào cái chết được an bài như tế bào bình thường. 

Lúc còn nhỏ, tôi cùng các bạn có thú vui đến các vũng 
nước cạn để nhìn những con nòng nọc lội tới lội lui. Thật 
ngộ, vài bữa sau đám này rụng đuôi thành ếch, lên bờ 
sống. Ếch đực, ếch cái bắt cặp. 
đứt đuôi mới trường thành, già rồi chết. Liệu pháp kháng 
têlômêraz khác gì nòng nọc đứt đuôi. Các nhà nghiên 
cứu từ lâu đã tích cực khai thác lĩnh vực này. Nhưng còn 
phải chờ. 


lại ra nòng nọc. Nòng nọc 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


122 - Nguyễn Chấn Hùng 


Hai bà một ông, hai ông một bà 

Năm trước 2008, giải Nobel Sinh lý hoặc Y học được 
trao cho ba nhà khoa học: Hausen, người tìm ra virút HPV. 
gây ung thư cổ tử cung; Montagnier và bà Sinoussi khám 
phá ra virút HIV. Hai nam một nữ. Thấy vui vui khi nhìn 
hình hai bà kẹp một ông. Blackburn và Greider chia với 
Szostak giải thưởng năm 2009. Hai bà bổ sung cho danh 
sách chỉ có tám phụ nữ đoạt giải này trước đây. 

Giải Hóa học năm 2009 trao cho các nhà nghiên cứu 
Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz và nhà 
khoa học nữ Ada E. Yonath. Lại hơi ông một bà. Trong 
153 người đoạt giải hóa học trước đây chỉ có ba phụ nữ: 
Marie Curie năm 1911, Irène Joliot-Curie năm 1953 cùng. 
với chồng và Dorothy Crowfoot Hodgkin năm 1964. Ada 
E. Yonath là phụ nữ thứ tư đoạt giải này sau 45 năm. Hai 
giải Nobel lần này đã tập trung vào những khám phá 
sát sườn nhau nếu không nói là một vì làm rõ cơ chế 
hoạt động của phân tử DNA, cô lái đò chở vốn di truyền. 
Blackburn, Greider và Szostak làm rõ vai trò các đầu mút 
của TNS, Ramakrishnan, Steitz và Yonath tìm thấy nhiệm 
vụ của ribôsôm, bộ phận hứng thông tin từ nguồn DNA. 
để làm ra các prôtêin, thành phần nòng cốt của hoạt 
động tế bào. 





Ước mơ trẻ mãi 

Nhiều nhà nghiên cứu mong rằng hiện tượng tê|ômer 
rụng dần cỏ thể là nguyên nhân của sự lão hóa, không chỉ 
ở cấp độ tế bào mà diễn ra ở toàn cơ thể. Có nhiều người 
hồ hởi là đã có chìa khóa để trẻ mãi không già. Xin đừng. 
tưởng bở, nếu dùng têlômêraz nhằm tránh lão hóa thì có 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 123 


cơ nguy là gỡ bỏ một rào cản quan trọng cho ung thư. 
Hiện tượng lão hóa rất phức tạp và lệ thuộc rất nhiều yếu. 
tổ, têlômer chỉ là một trong số này. Nhiều bài báo chạy tít 
“enzym bất tử” đoạt giải Nobel. Blackburn nhắc nhở khám 
phá này không phải là chuyện “kéo dài đời sống" mà về 
tiểm năng sống khỏe và việc thay đổi nếp sống dẫn đến 
sống tốt hơn sẽ ảnh hưởng đến sinh học của đầu dây cột 
giày - sự so sánh dí dỏm của Blackburn về têlômer. Đâu 
đây Trang Tử: 2.. lấy tuổi già mà nhàn hạ ta, lấy cái chết mà 
cho ta nghỉ. Khéo nuôi cái sống của ta là khéo lo liệu cái chết 
của ta”. Tấn Thủy Hoàng cho thuyến chở 500 đồng nam 
và 500 đồng nữ đi tìm thuốc trường sinh. Không có thuốc 
trẻ mãi không già. 

Các nhà khoa học đang tích cực đi sâu nghiên cứu 
bí ẩn của têlômer và têlômêraz. Trong tương lai, chắc sẽ 
phát hiện nhiều điều hay để chống lão hóa, ung thư và cải 
thiện chất lượng điều trị ở các lĩnh vực như ghép da cho. 
bệnh nhân phỏng, ghép tủy xương và các bệnh tim mạch. 
Chưa biết sẽ đi xa tới đâu. 


"lps/llelun hoploerg 


Nhà máy chế tạo sự sống 


Rbasom hiện hữu trong mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến 
con người. Sinh vật không thể sống nếu không có ribôsôm, 
nhà máy cực kỳ tỉnh vi của tế bào chế tạo ra các prôtê¡n. Cả 
chục ngàn loại prôtêin khác nhau điểu động mọi hoạt động 
của cơ thể với sự chính xác tuyệt vời. Hêmôglôbin chuyển 
ôxy từ phổi đi khắp người, insulin kiểm soát lượng đường 
trong máu, các kháng thể diệt các vi trùng có hại. 

ế° _—— Tếbào chất 
SS—— Màng lưới 


L2 DNA 
«3Ñ ( - Nhân Mảng lớn của ribôsôm. 
` ®“——~Ribösỏm 


¬—4 
Pôlypeptid 








RNA mang tin Mảng nhỏ của ribôsôm 


Ribôsôm đọc thông tin RNA mang tin để chế tạo ra prôtê¡n 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 125 


Câu chuyện 20 năm 


Ribôsôm là một trong những phức hợp RNA/prôtêin rắc rối 
nhất. Nó gồm hai phần *ribôsôm - mảng nhở” và *ribôsôm - 
mảng lớn” Mảng nhỏ của ribôsôm người là một phân tử RNA. 
và gần 32 prôtêin. Mảng lớn gồm ba phân tử RNA và khoảng 
46 prôtê¡n. Mỗi mảng có hàng trăm ngàn nguyên tử. 

Công đấu khai phá. Ada Yonath muốn thiết lập vị trí 
chính xác của từng nguyên tử trong ribôsôm. Vào cuối thập 
niên 1970, nhà khoa học nữ người Do Thái quyết định dùng 
X-quang tỉnh thể để đạt mục tiêu. Người cùng thời rất bi 
quan. Thật là đội đá vá trời. Phải tính thể hóa ribôsôm. Siêu 
mẫu thích hợp là vi khuẩn sống được ở điểu kiện khắc nghiệt. 
Geobacillus stearothermophilus chịu được tới 75°C sống 
trong các suối nước nóng trên núi cao. Ribôsôm của vi sinh 
vật này bển chắc và thành tỉnh thể tốt. Vào năm 1980, Yonath 
đã tạo được tỉnh thể ba chiều của ribôsôm mảng lớn. Thành 
tựu trên sức tưởng tượng, tuy còn xa mới hoàn hảo. Phải 20 
năm cật lực nữa Yonath mới có được hình ảnh của ribôsôm. 
mà bà có thể định vị từng nguyên tử. Nhiều vất vả, nhiều 
kiên trì với nhiều vi sinh vật. Một mẫu vi sinh lý tưởng nữa 
là Haloarcula marismortui thấm muối sống trong Biển chết. 

Từng bước chân lý ló dạng. Có thể vẽ được đồ họa cấu 
trúc nguyên tử của ribôsôm. Thomas Steitz, Venkatraman 
Ramakrishnan và nhiều nhà nghiên cứu nhập cuộc chơi. 


Vào năm 2000, Yonath, Steitz và Ramakrishnan công 
bố gần như đồng thời các thành tựu về cấu trúc ribôsôm. 
Năm 1998, Steitz thành công về cấu trúc mảng lớn từ 
H.marismortui. Ramakrishnan nắm được ribôsôm - mảng 
nhỏ từ T.thermophilus. Yonath là người tiên phong làm rõ 


"lps/llelun hoploerg 


126 - Nguyễn Chấn Hùng 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2009. 
I 1 


ˆ_? 
KT 
Venkatraman Thomas A. Steit Ada E.Yonath 
Ramakrishnan 


hai mảng lớn - nhỏ với cả hai vi sinh vật siêu sao. Cả ba 
đều dùng kỹ thuật hiện đại chụp hình tỉnh thể bằng tia X. 
Vậy là từ đây đã có đổ họa làm rõ chức năng của ribôsôm 
ở mức rốt ráo nhất, cấp độ nguyên tử. Các nhà nghiên cứu 
rất ngạc nhiên và tán thưởng sự chính xác của ribôsôm khi 
chuyển ngôn ngữ DNA/RNA sang ngôn ngữ prôtêin. Chính 
Ramakrishnan đưa ra cấu trúc mảng nhỏ giải thích cách 
làm việc chuẩn của ribôsôm: không để sai só 





ót. Nhiệm vụ 
của mảng lớn chủ yếu là tổng hợp prôtêin mới. Nó thúc đẩy 
các nối peptid gắn liền các acid amin. Tốc độ siêu nhanh, 
khoảng 20 nối được hình thành mỗi giây trong một ribôsôm. 
Chính Steitz làm rõ việc này: xâu ngọc thành chuỗi. 





Ribôsôm là đích nhắm của các loại kháng sinh mới. Ngày 
nay có biết bao nhiêu là kháng sinh dùng chống các bệnh 
nhiễm. Nhiều loại kháng sinh giết các vi khuẩn bằng cách 
khóa tay các ribôsôm của chúng. Ai cũng biết là vi khuẩn 
đã lờn các thuốc một cách nhanh chóng. Chúng ta cẩn các 
thuốc mới. Thành tựu của giải Nobel Hóa học 2009 làm rõ 
cách nào các kháng sinh gắn vào ribôsôm. Có nhiều nghiên 
cứu đang vận dụng hiểu biết về ribôsôm để tạo kháng sinh 
mới giải quyết vấn để vi khuẩn lờn thuốc đa hiệu. 


"Hlps/lelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 127 





Từ DNA đến các prôtêin. 


Ribôsôm “hô biến” 
thông tin di truyền thành sự sống 


Nhà máy diệu kỳ sản xuất sự sống. Người ta biết cấu trúc 
bao quát của ribôsôm từ những năm 1970. Phải đến năm 
2000, cấu trúc ribôsôm mới được thấy rõ. Ribôsôm (tiếng 
Anh ribosome, xuất phát từ ribonucleic acid và soma gốc Hy 
Lạp là thân thể) được đặt tên vào năm 1958. Đường kính 
khoảng 20nm. Cấu tạo gồm khoảng 65% phân tử RNA và 
khoảng 35% prôtê¡n. Có loại ribôsôm trôi nổi trong tế bào 
chất, chế tạo các prôtêin dùng trong nội địa tế bào, có loại 
ribôsôm bám vào mặt ngoài một mạng lưới thì sản xuất các 
prôtêin xuất khẩu ra ngoài tế bào. Mỗi ribôsôm gồm hai 
mảng gọi là mảng nhỏ và mảng lớn. Hai mảng này ráp lại 
thành ribôsôm linh hoạt khi nào chúng gắn vào một phân 
tử RNA mang tin (mRNA). Ribôsôm chế tạo ra các prôtê¡n. 
Thông tin di truyền từ DNA được sao chép thành RNA 
mang tin. Ribôsôm lại có tRNA phiên dịch bản tin, theo 


"hlps/llelun hoploarg 


128 - Nguyễn Chấn Hùng 


đó mà sản xuất prôtêin, Trong mỗi tế bào loài vật, cứ mỗi 
giây có khoảng một triệu acid amin được ráp để tạo prôtê¡n. 
Trong mỗi giây, riêng một ribôsôm có thể gắn ba đến năm 
acid amin vào chuỗi pôlypeptid để thành prôtêïn. Cả chục 
ngàn loại prôtê¡n khác nhau điều động mọi hoạt động trong 
cơ thể với độ chính xác tuyệt vời. 


Cô lái đò dọc, cô lái đò ngang 


Một trăm năm sau khi Darwin đưa ra thuyết tiến hóa 
các nhà khoa học đã chỉ đích danh phân tử DNA mang các 
đặc trưng di truyền. Chính ribôsôm nằm ở tế bào chất là 
nhà máy chế tạo các prôtêin. Nhưng cái gì làm cầu nối giữa 
DNA và các ribôsôm. Đó là phân tử mRNA, người đưa tin. 

Giải Hóa học 2009 nằm trong bộ ba gắn bó. Giải Nobel 
Sinh lý hoặc Y học nổi tiếng nhất vào năm 1962, trao cho. 
James Watson, Francis Crick và Maurice Wilkins về cấu trúc 
của xoắn đôi DNA, cô lái đò dọc chở vốn di truyền đời này 








Tĩnh thể 


Chủm tỉa X Situl 


Chụp ảnh các phân tử 
Phải biến các phân tử thành các tỉnh thể, Rồi chiếu chùm tia X vào. 
các tỉnh thể để tạo ra hình của vị trí các nguyên tử liên hệ với nhau, 
Với máy Synchrotron có thể tạo được tỉa X mạnh ngang tốc độ. 
ánh sáng để khảo sát phân tử sinh học lớn. Khi chạm vào tỉnh thể 
ribôsôm, các tỉa X văng tung tóc, ghỉ hàng tỉ chấm trên máy rà CD. 
Dùng phần mềm đặc biệt để vẽ hình ảnh ribôsôm (hình bên phải) 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống - 129 


sang đời khác. Roger D. Kornberg một mình ôm trọn giải 
Nobel Hóa học 2006 về mRNA và sự sao chép. mRNA giống 
như cô lái đò ngang chở tin đến nhà máy ribôsôm. 


Các dòng sông đều chảy 

Năm 1901, giải Nobel Vật lý trao cho Röntgen người 
khám phá tỉa X. Càng lúc chùm tỉa càng thần kỳ. Khoảng. 
20 giải Vật lý, Hóa học, Sinh lý hoặc Y học dựa vào tỉa X. 
Kỹ thuật dùng tia X chụp tỉnh thể, gọi là X-quang tỉnh thể 
đã được Rosalind Franklin dùng chụp bức ảnh mà Watson 
và Crick“mượn” xây dựng cấu trúc xoắn đôi DNA. Dorothy 
Hodgkin lại dùng để tìm cấu trúc cơ bản nhiếu chất, nhận 
giải Hóa học năm 1964. Hai giải 2006 và 2009 cũng đều 
dùng X-quang tinh thể nhưng với nhiều tiến bộ. Tia X được 
sản xuất bằng máy Synchrotron, tốc độ bằng tốc độ ánh 
sáng, kết quả được ghi trên đầu dò CCD. Thật thú vị George 
E. Smith chia sẻ giải Nobel Vật lý 2009 do nghiên cứu CCD. 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1962 trao cho Watson, 
Crick và Wilkins. Dòng chảy tiếp tục, Roger Kornberg 
đoạt giải Hóa học 2006, vì làm rõ được cô lái đò ngang. 
nối khoảng cách giữa DNA trong nhân tế bào và nhà máy 
ribôsôm ngoài nhân. Giải Hóa học 2009, Yonath, Steitz 
và Ramakrishnan ở xa nhau, làm việc độc lập nhau. Các 
thành tựu của họ đều được công bố gần như vào cùng 
một thời điểm, các kết quả bổ sung nhau thật tròn trịa. 
Các dòng sông đều ra biển. 





Tôi lớn lên bên những dòng sông, quê ngoại sông 
Tiền, quê nội sông Vàm Cỏ. Nay ngẩn ngơ với các con cầu 
mới: Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Phú Mỹ. Được nhìn theo các 
dòng chảy rộng hơn xa hơn. Tất cả đều ra biển. 





"Hlps/flelun hoploarg 


Các tế bào trò chuyện 


Nan ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Ủy ban Nobel vinh 
danh 41 phụ nữ được trao giải. Hãng thông tấn UPI ngày 
25.02.2010 đưa một tin ngắn, bác sĩ Rita Levi-Montalcini 
vừa bị té gãy xương đùi, nhưng sức khỏe tốt và đang hồi 
phục. Nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1986, cô Rita 
nay đã trăm tuổi. Kỳ tích. 


Chúc mừng sinh nhật thứ 100 Rita 


Ngày 22.4.2009, sinh nhật trăm tuổi 
của bác sĩ Rita Levi-Montalcini được tổ 
chức tại tòa thị sảnh thành phố La Mã. 
Rita là người đoạt giải Nobel đầu tiên 
sống đến tuổi 100. Đời bà là nguồn cảm 
hứng tuyệt vời cho nhiểu người. 

Chiến đấu từ đầu đời. Từ khi còn 
là thiếu nữ, Rita đã chống lại kiểu gia 
trưởng bảo thủ của cha (dầu rất yêu 
kính cha), ông cho rằng phụ nữ chỉ 
phù hợp với việc nội trợ và không được học cao, Rita quyết 
định không lấy chồng. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ ở Turin, 








Rita Levi-Montalcini, 
sinh nhật thứ 100 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 131 


Rita chống lại luật chống Do Thái, đã cản trở cô làm việc ở 
một đại học. Cô làm việc trong labô riêng tại nhà và công bố 
nhiều công trình cho đến khi Hitler chiếm nước Ý. Ngay cả 
khi có được cương vị đàng hoàng ở đại học Hoa Kỳ, Rita vẫn 
tiếp tục cuộc tranh đấu. Khi bà chứng minh được sự hiện 
hữu của yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF) cộng đồng 
khoa học vẫn không chấp nhận trong suốt một thập niên. 

Không ngừng nghỉ. Sau khi nhận giải Nobel, Rita không chịu 
vui thú điển viên. Năm 1992, bà thành lập quỹ Fondazione 
Rita Levi-Montalcini Onlus để hỗ trợ giáo dục đào tạo cho. 
phụ nữ châu Phi, đấu tranh tích cực để nâng cấp nền khoa 
học nước Ý, Rita mỗi ngày vẫn làm việc tại viện nghiên cứu 
não châu Âu, tham dự mọi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Ý. 
*Vào tuổi 100, tôi có được một cái đầu còn sáng suốt hơn lúc 
20 tuổi, nhờ luôn nghĩ tới bao người cần được giúp đỡ”. 








Mở ra một chân trời mới 


Ngày nay, chúng ta biết là các tế bào trò chuyện với nhau 
bằng các chất truyền tín hiệu gọi là yếu tố tăng trưởng. 
Nhiều loại tế bào tạo ra các chất truyền tín hiệu loại này 
để tác động vào các tế bào lân cận, có thể ảnh hưởng lên sự 
phát triển các tế bào láng giểng này. 

Yếu tố NGF. Vào năm 1952, bác sĩ Rita Levi-Montalcini 
đã rời quê nhà nước Ý để đến Mỹ, làm việc tại phòng thí 
nghiệm của Giáo sư Viktor Hamburger tại St. Louis. Rita 
chứng minh được yếu tố tăng trưởng sợi thân kinh (NGE - 
Nerve Growth Factor) là một chất làm phát triển sợi thần 
kinh. Năm 1953, Stanley Cohen gia nhập nhóm nghiên cứu 


"lps/lelun hoploerg 


132 - Nguyễn Chấn Hùng 


St, Louis. Qua nhiều chặng đường, Cohen mới phân lập 
được NGE, cần thiết cho sự sống còn của các tế bào thần 
kinh, 


Yếu tố EGF. Trong quá trình nghiên cứu, Cohen lại phát 
hiện yếu tố tăng trưởng biểu bì (Epidermal Growth Factor - 
EGF), chất này kích thích sự lớn mạnh của các tế bào biểu 
bì ở lớp ngoài cùng của da và của giác mạc mắt. EGF kích 
thích hàng loạt tế bào khác nhau như là tế bào gan, tế bào 
mạch máu, các tế bào nội tiết tuyến giáp, tuyến yên và các 
buồng trứng. Cohen cũng thấy được ở bể mặt tế bào có các 
vị trí đón nhận các yếu tố tăng trưởng gọi là các thụ thể, 
nhờ vậy mà các tín hiệu được chuyển vào bên trong tế bào, 
Khám phá NGF và EGF dẫn đến việc tìm ra nhiều yếu tố 
tăng trưởng khác: yếu tố tăng trưởng giống insulin, yếu tố 
PDGE, interleukin-2, EGGE, FGE. 

Sự tôn vinh xứng đáng. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 
đã tôn vinh hai nhà nghiên cứu. Rita Levi-Montalcini là nhà 
sinh học vĩ đại tìm ra yếu tố tăng trưởng đầu tiên, Cohen là 
nhà sinh hóa sáng chói đã phân lập các yếu tố tăng trưởng 
đầu tiên và cho biết làm cách nào một tín hiệu tăng trưởng 
từ bên ngoài được dẫn truyền vào bên trong tế bào. Chỉ mới 
hơn nửa thế kỷ, khám phá này đã đưa sinh học và y học tiến 
xa biết bao. Đến nay, người ta đã biết được hàng trăm yếu tố 
tăng trưởng hoạt động ở hầu hết các ngõ ngách sinh học, thí 
dụ yếu tố tăng trưởng mạch máu (VEGF) tăng cao quá mức 
trong ung thư ruột (đại tràng), nay có thuốc Avastin chống 
lại yếu tố tăng trưởng VEGE, được dùng điểu trị ruột từ năm. 
2004. Riêng trong lĩnh vực ung thư, sự hiểu biết các yếu tố 
tăng trưởng đã mở ra một kỷ nguyên điểu trị mới. 


"hlps/leulun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 133 


Các phụ nữ đoạt Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 


Phải đến năm 1947 mới có 
phụ nữ được tôn vinh, Gerty Cori 
cùng chống Carl Cori chia nửa 
giải. Rồi 30 năm sau, năm 1977, 
Rosalyn Yalow một mình nửa giải. 
Phải chờ 15 năm nữa, cô Barbara 
McClintock 83 tuổi, mới nhận trọn 
giải do công trình gen nhảy, gen cÓ  stanleyCohen  RitaLeviMontalcini 
thể bất chợt đổi chỗ, nhảy tới nhảy 
lui. Giáo điểu vốn chỉ biết là các gen trên các thể nhiễm sắc 
thì hoàn toàn ổn định, bất di bất dịch. Người phụ nữ này 
đi trước thời đại quá xa để rồi bị lãng quên, bị xa lánh. Bốn 
mươi năm sau bà mới nhận được vinh dự cao quý. Sự khám 
phá và sáng suốt của bà làm rạng rỡ di truyền trong thế kỷ 
20 và đặt nền cho sinh học trong thế kỷ 21. Luôn luôn vững 
trong một thế giới khoa học do nam giới thống trị. Năm 
1986, một nhân vật nữ thần kỳ khác, Rita Levi-Montalcini 
chia giải Nobel cùng Stanley Cohen về phát hiện các yếu tố 
tăng trưởng. Người phụ nữ còn sống đến hơn trăm tuổi này, 
suốt một đời hoạt động không mệt mỏi. Gần đây có sự tăng 
tốc. Linda B. Buck chia giải với Richard Axel năm 2004, làm 
chúng ta hiểu được một trong những điều kỳ diệu nhất của 
ngũ quan chúng ta: khả năng ngửi mùi. Rồi 2008, giải trao 
cho nữ bác học người Pháp Francoise Barré-Sinoussi, người 
tóm được thủ phạm hội chứng AIDS. Năm 2009, lần đầu 
tiên hai phụ nữ chung giải khoa học. Elizabeth H. Blackburn 
làm rõ têlômer là mũ bảo hiểm của thể nhiễm sắc; Greider, 
học trò của bà làm rõ vai trò của enzyme têlômêraz bảo vệ 
têlômer. Hai người phụ nữ, hai nhà bác học, một thầy một 
trò, đễ thương làm sao, đẹp làm sao. 








"lps/flelun hoploerg 


134 - Nguyễn Chấn Hùng 


Các nữ anh hào 


Từ lúc đầu, năm 1901 đến 2009 trong tổng số 802 người 

ức nhận giải Nobel chỉ có 41 phụ nữ được vinh 
inh lý hoặc Y học, 12 giải Văn học, 12 giải 
Hòa bình, các giải Hóa học, Vật lý và Kinh tế rất hẻo. 

Bốn giải Hóa học. Là nữ bác học đầu tiên đoạt giải Hóa 
học (1911) vì tìm ra chất radium, Bà Marie Curie chết vì 
ung thư, không kịp mừng vui vì con gái lrène Joliot Curie 
cùng chồng nhận giải Hóa học năm 1935. Phải 29 năm 
sau mới có phụ nữ tiếp nối: Dorothy Crowfoot Hodgkin, 
người Anh, nhận giải vì xác định được cấu trúc của 
penicillin (1945) và B12 (1954). Sau đó tiếp tục làm rõ cấu 
tạo của chất insulin (1969). 45 năm (2009) sau mới có Ada 
E.Yonath chia giải Nobelvới hai öng Steitz và Ramakrishnan 
về ribôsôm, nhà máy chế tạo sự sống. Yonath bắt đầu một 
nghiên cứu như là đội đá vá trời. Hai mươi năm mới thành 
tựu. Chỉ có bốn nhà nghiên cứu nữ đoạt giải Hóa học. Ân 
nhân của nhân loại. Chông gai và vinh quang. 

Giải Vật lý rất hẻo phụ nữ. Chỉ có bà Marie Curie cùng 
chồng chia giải 1903 với ông Henri Becquerel vì tính phóng 
xạ tự nhiên. Năm 1963, Maria Goeppert-Mayer cùng với 
J.HD. Jensen, chia giải với Engene Paul Wigner do công 
trình nghiên cứu về cấu trúc của nhân nguyên tử. 

Giải Kinh tế duy nhất một bà. Phải đến 2009 mới chỉ 
có một phụ nữ: bà Elinor Ostrom chia giải với Oliver E. 
'Williamson. “Tôi đã tham dự nhiều buổi hội thảo kinh tế, 
chỉ một mình tôi là phụ nữ, nhưng chuyện đã từ từ đổi thay, 
bây giờ đã có sự nhìn nhận phụ nữ có thể đóng góp to tát”. 





"lps/flelun hoploerg 


Cuộc gá nghĩa thần tình 


Goc Köhler và Cẻsar Milstein ép duyên hai tế bào 
khác loại nhau. Thành công thấn kỳ: bướu lai ra đời, sản 
sinh loại kháng thể đơn dòng đặc hiệu như ý. Giải Nobel 
Sinh lý hoặc Y học trao cho hai nhà nghiên cứu năm 1984, 
thấy như lùi xa vào dĩ vãng. Thật ra, các kháng thể đơn dòng 


(KTĐD) đang mở kỷ nguyên mới trong y học. 


Kháng nguyễn 
% 





Giải Nobel Sinh lý hoậc Y học 1984. 
'Bướu lai 

¬ 

Tế bào chế tạo ~ZZ "Nning dhý 
kháng thể Ï tÙy xương 

4h 
*A= 

Các kháng thể đơn dòng 


CMiltein  G.Köhler 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


186 - Nguyễn Chấn Hùng 


Cơ thể nhận diện kẻ lạ 


Những cái gì lạ đối với cơ thể như là các virút và các vi 
khuẩn là các kháng nguyên, hệ miễn dịch của cơ thể nhận 
điện như các kẻ lạ đột nhập. Cơ thể tự bảo vệ chống lại các 
kháng nguyên bằng các kháng thể. Các kháng thể có tính 
đặc hiệu, mỗi kháng thể chỉ đến gắn vào và tấn công đúng 
khía một kháng nguyên. Vài kháng thể khi được kích hoạt 
đo một đợt bệnh, sẽ tiếp tục sự để kháng đối với bệnh này. 
Trẻ con mắc trái rạ hoặc ồi, hầu như bệnh không trở 
lại. Chích một kháng nguyên vào cơ thể một con vật thí 
nghiệm, khi các kháng thể được tạo ra, người ta thu hoạch 
từ huyết thanh trong máu (huyết thanh chứa các kháng thể 
được gọi là kháng huyết thanh). Phương pháp quy ước này 
bộc lộ điểm yếu: kháng huyết thanh chứa những chất tạp và 
chỉ cho một lượng nhỏ kháng thể dùng được. 





Bướu lai: cuộc ép duyên kỳ lạ 


Bên cạnh công nghệ gen mà một số giải Nobel đã tôn 
vinh, kỹ thuật tạo bướu lai có thể coi là thành tựu quan 
trọng nhất trong lĩnh vực y sinh học ở thập niên 1970. Từ 
lâu, các nhà nghiên cứu ước mơ có được các dòng tế bào 
sản sinh các kháng thể mà tính đặc hiệu được định trước. 
Vào khoảng 1975 - 1976, Köhler và Milstein làm được kỳ 
tích: tạo bướu lai để sản xuất các KTĐD. Một tế bào miễn 
dịch gọi là lymphô bào có khả năng sản xuất kháng thể 
được kết hợp với một tế bảo ung thư tủy xương có tính 
bất tử. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 137 


KTĐD. 
Tế bào lymphô B. 


sản xuất kháng thể >~ 






&; Các prötêin 
bế 





xi 
® - Bướu lai 
Đòng tế bào ung thư. KTĐD khóa: 
tủy xương bắt tử chặt prötê¡n 

Các lymphô bào lá lách lấy từ loài vật, thường là chuột 
lắt, tạo miễn dịch với một antigen được chọn. Rồi đem các tế 
bào này cho kết hợp với các tế bào ung thư tủy xương. Các 
tế bào chịu bắt cặp thì thành bướu lai (hybridoma). Bướu lai 
sống và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Trong bướu lai này, các tế 
bào ung thư bất tử đóng góp khả năng tồn tại sống còn, các tế 
bào của lách chí thú lo sản xuất các kháng thể theo tính đặc 
hiệu định trước, nghĩa là chế tạo y hệt theo đơn đặt hàng. 
Với các kỹ thuật đặc biệt, người ta nhân lên hằng hà sa số 
bướu lai và lọc bỏ các tế bào ung thư tủy xương không lai. 
Dòng bướu lai sản xuất các kháng thể đặc hiệu được tỉnh lọc 
bằng nhiều cách tỉnh vi. Thế là một bướu lai đặc biệt được 
cất giữ dành dùng về sau để sản xuất bất tận một KTĐD thật 
đặc hiệu, thuấn khiết. Các kháng thể này được gọi là đơn 

đòng vì sản xuất chỉ tử một loại tế bào, đó là bướu lai. 


Một giải Nobel cũ, nhiều thành tựu mới 


Thị trường kinh doanh các KTĐD là phẩn phát triển 
nhanh nhất trong công nghệ dược, có lợi nhuận 26 tỉ đôla 


"lps/Nlelun hoploerg 


138 - Nguyễn Chấn Hùng 


Mỹ hàng năm và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi là 49 tỉ vào 
năm 2013. 

Ngày càng tuyệt. Tích lũy kinh nghiệm, các nhà khoa học 
tạo ra được các KTĐD siêu hơn. Đó là các KTĐD người, 
tốt hơn loại có gốc từ chuột, dùng điểu trị ít gây phản ứng 
hơn. Các nhà nghiên cứu còn ngông hơn: lai các bướu lai. 
Các hợp chủng lai này tiết ra các KTĐD gồm hai nửa không 
giống nhau. Một tay của KTĐD gắn vào một kháng nguyên 
níu chặt tế bào ung thư, tay kia đánh đúng đích. 

Các KTĐD được dùng để định bệnh. KTĐD giúp phân 
biệt các nhóm nhỏ tế bào B và T (các tế bào miễn dịch), từ 
đó xác định rõ các loại ung thư máu (bệnh bạch cẩu) và ung 
thư hạch (lymphôm). Thầy thuốc theo đó mà lựa thuốc phù 
hợp. KTĐD giúp đếm biết số tế bào B và tế bảo T trong các 
bệnh do xáo trộn miễn dịch như bệnh AIDS. Các KTĐD. 
được dùng để rà tìm các kháng nguyên ung thư. 

KTĐD dùng điều trị. Đây là một cuộc cách mạng trong 
y học. Liệu pháp KTĐD đã chứng tỏ hiệu quả đáng kể 
trong điểu trị bệnh ung thư, các bệnh viêm mạn và các 
bệnh nhiễm trùng. Đẻ nén hệ miễn dịch ép cơ thể nhận tạng: 
OKT3 là KTĐD gắn dính vào phân tử CD3 trên mặt tế bào 
T để khóa tay tế bào miễn dịch này, nhằm ngừa cơ thể thải 
bỏ tạng ghép. Làm tăng hy vọng chống lại các bệnh viêm 
như thấp khớp, điểu trị chứng hen suyễn dị ứng, các bệnh 
tim mạch, tiểu đường... Mở kỷ nguyên mới dùng KTĐD điều 
trị ung thư. 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(EDA) cho phép sử dụng KTĐD đầu tiên OKT3 năm 1986. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống - 139 


Sau đó rất nhiều KTĐD được EDA cấp phép cho điều trị các 
bệnh tim mạch, bệnh miễn dịch tự thân và nhiều bệnh ung 
thư. Các quy định sử dụng thật nghiêm ngặt: loại bệnh, giai 
đoạn, cần phối hợp hay riêng lẻ... 


Kỷ nguyên mới của thuốc điều trị ung thư 


KTĐD là loại phân tử chế tạo trong labô, được chỉ dẫn sao. 
cho tìm đến gắn vào các lệch lạc của tế bào ung thư: liệu 
pháp trúng đích. Một khi gắn dính vào tế bào ung thư, 
KTĐD có thể hoạt động nhiều kiểu. 


Cơ thể khó nhận ra các tế bào ung thư là kẻ địch vì 
cũng xuất phát từ cơ thể. KTĐD truy tìm và bám dính vào. 
vài chỗ của tế bào ung thư, bộc lộ kẻ địch cho hệ miễn 
dịch tấn công. Khóa các tín hiệu tăng trưởng. Các chất gọi 
là yếu tố tăng trưởng gắn vào các chỗ tiếp nhận (thụ thể). 
trên mặt tế bào bình thường và ung thư, ra tín hiệu cho 
các tế bào tăng trưởng. Vài loại tế bào ung thư có nhiều 
thụ thể dư thừa hơn bình thường nên tăng trưởng nhanh. 
Các KTĐD khóa các thụ thể lại, các yếu tố tăng trưởng tịt 
ngòi. Gắn đầu đạn hạt nhân. Các KTĐD được gắn các hạt 
phóng xạ sẽ tìm đúng các tế bào ung thư để cho nổ hạt 
nhân. Các tế bào của mô lành chung quanh vẫn an toàn. 

Mang bom tự sát. KTĐD tải thuốc đặc trị hoặc chất 
độc đến tế bào ung thư, bám dính vào các thụ thể đặc 
hiệu trên mặt tế bào ung thư, rồi chui vào bên trong thả 
bom tự sát. FDA cấp phép cho KTĐD rituximab trị một 
loại ung thư hạch năm 1997, rồi đến thuốc trastuzumab. 
(Herceptin) năm 1998, dùng điều trị một loại ung thư vú 
đặc biệt có dấu hiệu HER+. Lần lượt nhiều KTĐD được 
chính thức dùng cho nhiều loại ung thư khác nhau, với 


"lps/Nlelun hoploerg 


140 - Nguyễn Chấn Hùng 


các chỉ định dùng thật nghiêm túc. Nhiều thuốc KTĐD. 
điều trị ung thư đã có sẵn và được dùng ở nước ta. Đó là 
tin mừng. Xin có lời nhắn gởi là thuốc mới thuốc đắt phải 
được thấy thuốc chuyên khoa cân nhắc thật kỹ lưỡng, 
đúng bệnh đúng thuốc. 


Tế bào ung thư rất thuần thành! 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2002 trao cho ba 
nhà khoa học, về công trình nghiên cứu cái chết của các 
tế bào được an bài. Tế bào có một thời để sống làm phận 
sự. Khoảng vài mươi lấn phân bào, nhiệm vụ viên mãn, 
đi vào cái chết êm ái. Năm 2009, ba nhà nghiên cứu đoạt 
giải Nobel Sinh lý hoặc Y học làm rõ các tế bào ung thư 
lại không già không chết, trẻ mãi nhờ có nhiều enzym. 
tê|ômêraz. 


Köhler và Milstein thật khéo ép đuyên hai loại tế bào, 
bỏ sở đoản dùng sở trường của mỗi loại: một đàng tay. 
nghề cao, sản xuất kháng thể như ý nhưng chịu quy luật 
cái chết an bài, loại kia sinh sôi mạnh, sinh sôi hoài, chức 
năng lộn xộn. 

Tế bào ung thư bất tử vốn là không tốt. Nhưng sao 
trong bướu lai, tế bào ung thư thuần thành như vậy! Cuộc 
gá nghĩa thật thần tình. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Kỳ diệu từ một tế bào 


Vị, đầu tháng 3.2009, Tổng thống Barack Obama ký 
sắc lệnh cho phép tài trợ nghiên cứu tế bào gốc phôi từ kinh 
phí liên bang, chấm đứt hơn tám năm cấm đoán của chính 
quyển Bush. Ông ta nhận định là nghiên cứu khoa học phải 
dựa trên sự kiện thực tế. 


Các tế bào gốc phôi và không phôi 


Các tế bào gốc phôi. Các tế bào gốc toàn năng có thể phát 
triển thành bất cứ loại tế bào nào trong cơ thể. Trứng của 
một phụ nữ và tỉnh trùng từ một người đàn ông gắn bó 
nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. Hợp tử sinh 
sôi nhiều lần, tạo ra các fế bảo tiển thân của hàng tỉ tế bào 
vun đắp thành cơ thể con người. Các tế bào tiền thân đó là 
các tế bào gốc toàn năng. Trong thời kỳ £rứng nước của phôi, 
vài ngày đầu các fế bảo toàn năng xuất hiện. Khoảng sau 
ngày thứ tư, các tế bào này bắt đầu chuyên biệt hóa để thành 
các tế bào gốc đa năng. Tới phiên mình, nhóm đa năng trở 
nên chuyên biệt hơn. Các tế bào đa năng có thể sản sinh 
mọi tế bào, nhưng không thể làm ra trọn cơ thể như là các 
tế bào toàn năng. 


"Hlps/flelun hoploerg 


142 - Nguyễn Chấn Hùng. 





Chỉ mới đây thôi, các nhà khoa học mới chú tâm nghiên 
cứu hai loại tế bào gốc ở loài vật và ở người: các tế bào gốc 
phôi và các tế bào gốc không phôi (hay là tế bào gốc cơ thể 
trưởng thành). Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào 
gốc từ phôi của loài chuột từ 30 năm trước. Nhờ đó, về sau 
lấy được các tế bào gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là 
tế bào gốc phôi người. Các phôi này lấy từ thụ tỉnh nhân tạo. 
Phôi bỏ đi thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận 
của người biếu. 

Các tế bào gốc lấy từ các mô trưởng thành có cùng khả 
năng và tiểm năng như các tế bào gốc phôi không? Các tế 
bào gốc phôi có tiểm năng biệt hóa nhiếu hơn các tế bào 
gốc không phôi. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất 
đồng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 143 


công chúng. Lý do là phải hủy bỏ các phôi này sau khi rút 
lấy các tế bào gốc. 

Một dòng tế bào gốc phôi là một gia đình của các tế bào. 
sinh sôi liên tục, xuất phát từ các tế bào gốc cha mẹ, trích từ 
một phôi của người. Các nhà khoa học khao khát có được 
các tế bào này vì tin rằng chúng là chìa khóa bí mật trị khỏi 
nhiều căn bệnh khó. 

Sự thách đố. Muốn nuôi cấy các dòng tế bào thì phải trích 
từ phôi người sống. Quá trình này sẽ hủy hoại các phôi. 
Phong trào chống phá thai ở Mỹ phản đối mạnh. Nhưng 
theo quy định mới của chính quyển Obama thì các dòng 
tế bào sẽ được lấy từ các phôi dư thừa bỏ đi ở các dưỡng 
đường thụ tỉnh trong ống nghiệm. 


Sẽ trị được nhiều bệnh khó 


Điểu hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng có 
khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt 
động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để trị các 
bệnh khó. Vậy là đối với các bệnh gây hư hại tế bào và các 
mô, chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là mục 
tiêu của y học tế bào gốc. 

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh đái tháo đường 
týp 1 do rối loạn điểu hòa insulin. Tuyến tụy bình thường 
sản xuất insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị hủy hoại 
do cơ chế miễn dịch. Có hy vọng dẫn dắt tế bào gốc về 
với nhiệm vụ điểu hòa insulin rồi ghép vào cơ thể người 
bệnh. Nghiên cứu tế bào gốc để điểu trị bệnh tìm rất hứa 


"Hlps/lelun hoploerg 


144 - Nguyễn Chấn Hùng 


Thời gian 





Các tế bào gốc tảng trưởng 


hẹn. Mục tiêu là thay đổi các vùng tim bị tổn thương bằng 
các tế bào tốt. Làm sao cho tế bào gốc biến thành tế bào 
tim. Các tìm kiếm mới đây cho thấy có thể dìu đắt các tế 
bào gốc phôi thành tế bào cơ tim. Có công trình nghiên 
cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể làm nhiệm vụ sản 
xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng bệnh Parkinson. 
Nhiều người đã biết việc ghép tủy xương. Đó là một loại 
ghép tế bào gốc điểu trị các bệnh bạch cầu (ung thư máu). 
Tủy xương nhận được các tế bào tốt, sẽ sinh sôi ra các loại 
tế bào máu khác nhau, cần cho cuộc sống. Chấn thương 
tủy sống, các bệnh của võng mạc cũng là đối tượng nghiên 
cứu tế bào gốc. 

Nghiên cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ 
thú của sinh học hiện đại, kéo theo bao vấn để bàn cãi. Ngày 
nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 145 


Sự trung thực 


Trong lúc mọi người ở Mỹ bận rộn với lễ Tạ ơn, Tổng 
thống Obama lặng lẽ ký sắc lệnh thành lập Hội đồng 
Nghiên cứu các vấn để đạo đức sinh học của tổng thống. 
thay thế hội đồng thời Tổng thống Bush. Hội đồng của 
Tổng thống Bush bị chỉ trích là thiên về sự chỉ đạo ý thức 
hệ và tạo ra nhiều tranh cãi về triết học hơn là cho đường. 
hướng thực tiễn. 

Giữa hai lần đạn. Tiến sĩ Francis Collins là Giám đốc 
Chương trình vốn gen người, đã hoàn thành năm 2003, 
sớm hơn dự kiến hai năm. Uy tín của ông lên cao. 

Collins được đề bạt là Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc 
gia Hoa Kỳ (NIH) chức vụ cao quý, trách nhiệm lớn lao. Là 
nhà khoa học, là bác sĩ, năm 2006 Collins ra mắt quyển 
sách The language of God (Ngôn ngữ của Chúa). Trình 
bày các thành tựu khoa học - nhất là sinh học, ông trích 
lời của Dobzhansky: “Sinh học không có nghĩa lý nếu. 
không có ánh sáng của thuyết tiến hóa”. Nhưng Collins 
cũng tin vào Chúa: “Đã đến lúc phải kêu gọi sự ngừng 
bắn trong cuộc chiến leo thang giữa khoa học và tâm 
linh... Chúa không bị khoa học đe dọa...” Khi ông được 
để bạt cương vị mới, nhiều nhà khoa học nghỉ ngờ vì 
Collins theo đạo và tin Chúa. Nay phải thực hiện chỉ đạo 
đường lối của tổng thống, thì ông lại trở thành cái bia 
cho những người bảo thủ. NIH vừa chấp nhận 11 dòng 
tế bào gốc mới của bệnh viện nhi Boston. Francis Collins 
nói: “Đây thực sự là một cuộc đổi thay. Obama đã chọn 


"lps/Nlelun hoploerg 


146 - Nguyễn Chấn Hùng 


người có thể dung hòa các quan điểm đối nghịch, ông 
chọn đúng người? 

Bài học đắng cay. Hwang Woo-suk là Giáo sư về Gen 
học và kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc gia Seoul. 
Giáo sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công 
trình nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí 
khoa học uy tín. Cho đến tháng 11.2005, ông còn được 
coi là một trong các chuyên gia thế giới tắm cỡ nghiên 
cứu tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp 
chí Science năm 2004 và 2005. Ông xác định là đã thành 
công tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng. 
Một quả bom tấn. Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức 
loại ra khi ban biên tập của Science phát hiện phần lớn 
là ngụy tạo. Vào tháng 5.2006, Hwang bị kết 
tội là đã vi phạm luật đạo đức sinh học do ngụy tạo trong. 
nghiên cứu tế bào gốc. Thời báo Hàn Quốc ngày 10.6.2007 
tường thuật là“Trường đại học sa thải ông và chính quyền 
hủy bỏ sự ủng hộ tài chính và pháp lý“ Chính quyền cấm 
Hwang điều hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. 
Ông ta bị xử hai năm tù treo vào ngày 26.10.2007. 





"Hlps/flelun hoploerg 


Lòng mẹ bao dung 


3a con mới lọtlòng ràng buộc với mẹ chặt chế dưỡng 
nào. Kỳ diệu dường nào mối ràng buộc trong lòng mẹ. Lá 
nhau và thai nhỉ đang phát triển, gắn chặt vào thành tử 
cung dày cộm đẩy chất dinh dưỡng của mẹ, lại không phải 
là thành phần của cơ thể mẹ. Cái gì ngăn cản cơ thể mẹ loại 
bỏ thai nhỉ. Bí ẩn bắt đầu được phơi bày. 


Ngày thứ năm sau thụ tỉnh 


+“ 
Lá nuôi 
Tế bào phần trong, 


Mặt trong tử cung 
Ngày thứ sáu sau thụ tỉnh 






Hợp bào lá nuối 


"lps/Nlelun hoploerg 


148 - Nguyễn Chấn Hùng 


Kỳ diệu lá nhau 


Lá nhau là cấu trúc kỳ điệu riêng của loài có vú. Đây là bộ 
phận duy nhất mọc ra ở tuổi trưởng thành của con người, 
và cũng duy nhất có thời hạn thải bỏ. Quá trình tiến hóa tạo. 
ra lá nhau khoảng chừng 100 triệu năm trở lại đây. Trước 
đó, tất cả loài vật đều đẻ trứng, những con vật mới sinh phát 
triển nhanh và không lệ thuộc mẹ chúng. Các nhà sinh học 
coi kiểu mang thai - nhau là bước tiến hóa ngoạn mục. Thai 
kỳ càng dài, khả năng càng lớn để phát triển hệ thần kinh 
của thai phôi. 

Lá nhau tiếng Anh placenta có gốc Latinh cake là cái 
bánh, gốc Hy Lạp plakóenta là đẹp. Lá nhau có hình như 
cái bánh bò, gần vào mặt trong của tử cung và nối vào thai 
phôi bằng dây rốn, như là trạm trung chuyển tiếp máu 
giữa mẹ và con. Dây rốn kết nối lá nhau với thai nhỉ. Các 
chất dinh dưỡng và khí ôxy từ máu mẹ được chuyển đến 
con, các chất thải từ con trả 
về mẹ, hai nguồn máu không 
lẫn lộn nhau. 

Sau khi trứng thụ tỉnh, lá 
nhau là bộ phận phát triển 
đầu tiên. Khi hợp tử (tỉnh 
trùng và trứng hợp nhau 
thành một tế bào) phân ra hai 
tế bào đầu, thì một dành tạo 
ra lá nhau và tế bào kia phát 





Thai phôi và lá nhau. 
trong lòng tử cung. triển thành thai nhi. Ba ngày 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 149 


sau khi thụ tỉnh, các tế bào của lá nhau đang hình thành, 
gọi là lá nuôi bắt đầu sản xuất các hormon. Các hormon này 
bảo đảm lớp mặt trong tử cung sẵn sàng nhận cho thai phôi 
gắn vào. Khoảng năm ngày sau thụ tỉnh, các tế bào lá nuôi 
vây quanh thai phôi đang phát triển, bắt đầu ráp gắn nhau 
để thành một tế bào khổng lồ nhiều nhân (tiếng Anh gọi là 
§yncytial trophoblast - hợp bào lá nuôi). Khi các bộ phận 
trong cơ thể thai nhỉ đang nảy nở và trưởng thành thì chúng 
còn vô tích sự (trừ trái tìm). Lá nhau gồng gánh tất cả. Nhờ 
máu của mẹ, lá nhau làm việc của lá phổi, hai quả thận, hệ 
tiêu hóa, gan và hệ miễn dịch, cho đến khi bé lọt lòng. 


Đẹp thay sự bao dung miễn dịch 


Thai phôi đang lớn trong lòng mẹ biểu hiện các kháng 
nguyên nhận được từ cha, xa lạ với hệ miễn dịch của mẹ. 
Không như các mô ghép xa lạ khác, thai phỏi không bị ghét 
bỏ và thải bỏ. Phép màu gì đây? 

Sự giúp đỡ kỳ điệu của các virút rêtrô. Một phần của genôm 
chúng ta có nguồn gốc là DNA của virút rêtrô (các HERV - 
Human Endogenous Retrovirus, các wirút rêtrô nội tại của 
người). Người ta đã tìm thấy ở chuột, cừu và người (và hầu 
hết các loài có vú - nhau) nhóm HERV biểu hiện mạnh mẽ 
ở lá nhau. Hầu hết các virút rẻtrô đều có khả năng đè nén 
miễn dịch, thí dụ điển hình là HIV. Xâu chuỗi các sự kiện, 
người ta thấy các HERV cổ xưa nhập vào genôm các giống 
loài có vú rối phục vụ trong vai trò các gen đè nén miễn dịch 
cho thai kỳ. Từ năm 2000, các nhà khoa học hiểu được gen 


"lps/flelun hoploerg 


150 - Nguyễn Chấn Hùng 


Syncytin-l, tôi Syncytin-2 của HERV qua sự tiến hóa nhiều 
triệu năm có vai trò kết tự hợp bào hàng triệu nhân (của lá 
nhau) và góp phần chủ yếu trong sự bao dung miễn dịch của 
mẹ đối với con. Cơ chế này cũng điểu hòa với các cơ chế 
khác tạo sự bao dung của mẹ với đứa con trong bụng. 

Gen HLA-G. Năm 1958, Jean Dausset khám phá hệ 
thống kháng nguyên HLA và các gen HLA nằm ở đôi thể 
nhiễm sắc số 6, giúp hệ thống miễn dịch nhận diện các tế 
bào của mình và các kẻ lạ. Ông cũng tìm được gen HLA-G 
với vai trò bao dung sinh học: cơ thể mẹ không thải bỏ bào 
thai. HLA-G ngày càng được nghiên cứu sâu rộng. 

Gây chết tế bào miễn dịch. Vị trí của thai phôi gắn vào 
tử cung giống như một chỗ bị viêm. Trưởng nhóm nghiên 
cứu Hy Lạp Chrousos giải thích: CRH, loại hormon được 
sản xuất do thai phôi thời trứng nước, gây ra sự chết tế 
bào gọi là EAST. Khi các tế bào miễn dịch đe dọa thai phôi, 
EAST sẽ gây chết các tế bào này. FAST thành rào cản các tế 
bào miễn dịch của mẹ. Điểu kỳ diệu đẹp đẻ đã hé lộ. Các 
virút rêtrô nội sinh đã giúp tạo ra lá nhau, giúp cơ thể mẹ 
bao dung con, phát triển các giống loài có nhau - vú hàng 
trăm triệu năm trước. 


Chim phượng hoàng thần bí 


Người ta vừa tái tạo được một virút rêtrô cổ xưa. Virút này. 
được đặt tên là Phoenix, chim thần sa mạc Ả Rập sống 
hàng trăm năm trước khi tự thiêu, lại tái sinh từ tro tàn. 
Virút rêtrô. Hầu như ai cũng biết bệnh AIDS do HIV gây 
ra. HIV chính là một virút rêtrô ngoại tại, nghĩa là nó có 





"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 151 


gốc bên ngoài cơ thể động vật (kể cả người). Virút rêtrô 
có chu kỳ sống kỳ thú: gắn vào vốn di truyền của tế bào 
nó gây nhiễm (tế bào chủ). Khi nhập vào tế bào chủ nó. 
dùng bửu bối enzym sao chép đảo ngược hô biến RNA 
thành DNA và trở thành một loại virút rêtrô nội tại, thành 
một phần của genôm tế bào. HIV có thể ngủ yên nhiều. 
năm, rồi chợt thức giấc gây nhiễm, thành sát thủ tàn độc 
của các tế bào miễn dịch làm tê liệt khả năng phòng thủ 
của cơ thể. 








Nhiễu họ virút rêtrô nội tại nằm trong genôm người 
(khoảng 8% vốn gen người) cũng như trong các genôm. 
của nhiều sinh vật khác. Khác với HIV, các virút rêtrô cổ 
xưa này đột nhập vào genôm hàng triệu năm trước, bị 
đột biến nhiều lần khiến chúng thành bất lực không gây 
nhiễm nữa. Chúng trở thành các gen di động, nhảy từ chỗ 
này sang chỗ khác trên các thể nhiễm sắc. Các nhà khoa. 
học coi chúng là DNA rác, chẳng qua là xương tàn của các 
lần nhiễm trùng trong quá khứ. 


Virút Phoenix là một virút rêtrô của họ HERV (các virút 
rêtrô nội tại ở người - Human Endogenous Retrovirus). 
Theo Thierry Heidmann, trưởng nhóm tái sinh Phoenix 
thì các HERV đã gây nhiễm vốn gen của các tế bào mầm 
(tinh trùng và trứng) của loài khỉ 30 - 40 triệu năm trước. 
Phoenix là HERV trẻ hơn nhiều, nhập vào genôm người 
khoảng năm triệu năm trước. Các nhà nghiên cứu đã so 
sánh các trình tự của HERV từ nhiều chỗ trên vốn gen 
người rồi sắp xếp thành cấu trúc gen giống với virút 
rêtrô “tiên tổ”. Vậy là đã làm sống lại khả năng gây nhiễm 
tế bào người bệnh của Phoenix. Đừng sợ, khả năng gây 
bệnh rất thấp, khoảng 1.000 lần ít hơn HIV. Dư luận 
rộn ràng. Richard Ebright (Đại học New Jersey, Mỹ) bày. 


"Hlps/llelun hoploerg 


152 - Nguyễn Chấn Hùng 


tỏ trên báo Science “công trình nào nhằm tái sinh một 
giống loài đã tàn lụi hoặc tác nhân gây nhiễm bị tiêu 
diệt phải có phép bật đèn xanh đặc biệt, và chỉ thực hiện 
trong một labô P4”. 

Tiến sĩ Thierry Heidmann, thuộc viện Gustave - Roussy 
Paris công bố chỉm thần Phoenix năm 2006 - ông nhận giải 
thưởng virút rêtrô học năm 2009 vì sự đóng góp quý báu 
về vai trò virút rêtrô nội tại trong tiến hóa muôn loài, đặc 
biệt vai trò của các gen syncytin 1-2 và syncytin A-B trong. 
việc tạo lá nhau và việc bao dung miễn dịch. 

Chuyện ngộ xứ Mỹ 

Diễn viên Katie Holmes đã sinh một bé gái, theo lý 
thuyết là con của diễn viên siêu sao Tom Cruise. Trong 
một cuộc phỏng vấn do tạp chí 6Q, Cruise thông báo là 
anh ta dự định xơi lá nhau sau khi đứa con ra đời. “Tôi sẽ 
ăn lá nhau. Tôi nghĩ là ngon đấy. Thật là bổ dưỡng. Tôi sẽ 
ăn dây rốn và lá nhau ngay lúc đớ”. 

Lá nhau của người kế thừa gần nhất của Donald Trump 
được bảo quản, nhúng trong vàng lá. Tỉ phú Trump gọi là 
“một trong những lá nhau hàng đầu của thế giới” và rêu 
rao một lô chuyện khó tin về những người muốn mua báu. 
Vật này. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Phần IV 


Vào nơi sâu thẳm 
của sự sống 


Vào năm 1953, việc giải thích làm thế nào phân tử DNA nắm mã 
các gen bên trong các tế bào mang đến sự bùng nổ khám phá. 

Nay toàn bộ vốn gen người đã được lập trình, genôm nhiều 

loài lần lượt hiện ra. Đã biết rõ hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, 
hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Đã có chìa khóa 

để hiểu được muôn loài tiến hóa trên trái đất, bao điều kỳ diệu. 
Hơn trăm năm trước thầy tu Gregor Mendel trồng đậu chỉ mới 

gieo mầm hiểu biết di truyền. Nay chúng ta đang vào chốn sâu thẳm 
của sự sống. Charles Darwin sống lại chắc sững sờ và ngất ngây. 


1. Cô lái đò chở vốn di truyền 

2. Kỳ thú quyển sách của sự sống 
3. Người phụ nữ hiểu lời của bắp 
4. Chuột nốc ao, phép lạ đời nay 
5. Đò không tới bến 

6. Như chuyện thần tiên 

7. Chuyện kể từ các chú gà 

8. Cô lái đò và nàng Synthia 


"hlps/Nlelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Cô lái đò chở vốn di truyền 


TTháng 4.1953, James Watson và Francis Crick để nghị 
về cấu trúc của xoắn đôi DNA trên báo Natưre. Chín năm. 
sau, 1962 họ chia Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học với Maurice 
'Wilkins vì đã giải quyết một trong những gút mắc nhất của 
sinh học. 

Xoắn đôi DNA, cẩu trúc bảo đảm chúc năng. Watson và 
Crick cho là sự bắt cặp đặc hiệu của các baz gợi ra một cơ 
chế sao chép của chất liệu di truyền. Đây đúng là một sự 
khai thông cho thắc mắc bấy lâu là bằng cách nào mà vốn di 
truyền có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng 
phân tử DNA là phân tử cốt yếu của sự truyển đi, của sự tiến 
hóa, là người lái đò chờ vốn gen. 

Hai nhánh của xoắn đôi được gọi là đối song song, có 
nghĩa là chiểu đi của hai nhánh ngược nhau. Cái khung 
(đường-photphat) ở phần ngoài của xoắn đôi, còn các baz 
thì nằm bên trong. Cái khung có thể ví như một cái thang, 
các baz bên trong là các nấc thang. Mỗi nấc được cấu tạo. 
bằng một cặp baz. Cặp A-T (adenine - thymine) thành một 
cầu nối, cặp G-C (guanine-cytosine) tạo cầu nối khác. Sự bắt 
cặp đôi baz rất chặt chẽ. Xoắn đôi tách ra thành hai xoắn đơn 


"hlps/Nlelun hoploerg 


156 - Nguyễn Chấn Hùng 


gồm mỗi bên một nhánh. Chẳng khác nào mỗi bên là một 
cái lược chải tóc. Cái khung (đường - photphat) với các baz 
gắn vào, một đầu lơ lửng. Mỗi nhánh có được một nhánh 
mới bổ sung. Bộ máy sinh học trong tế bào đem các baz tới 
để bắt cặp xứng đôi A-T, G-C với nhánh xoắn vừa nút ra. 
Rốt cùng thì có được hai bản sao y hệt nhau của DNA gốc. 


Theo dòng lịch sử 


DNA là gì vậy? Nhiều nhà nghiên cứu mở đường cho 
sự khám phá DNA. Bác sĩ Friedrich Miescher thấy trong 
nhân của tế bào có cái gì là lạ, ông đặt tên là "nuclein” (trong 
nhân), cái mà tiếng Anh gọi là nucleic acid - NA trong chữ 
DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid). 
Tu sĩ người Áo Gregor Mendel thí nghiệm với các cây đậu 
Hòa Lan. Kết luận rất gần gũi với việc tìm thấy nuclein. 
Mendel chứng minh được vài tính chất của các hột đậu 
(hình dáng hoặc màu sắc) được truyền đi trong các “gói” 
khác nhau, ngày nay chúng ta gọi là gen, yếu tố di truyền. 
Một thời gian dài, người ta không thấy mối liên hệ giữa các 
acid nucleic và các gen. Năm 1944, nhà khoa học người Mỹ 
Oswald Avery đã mày mò chuyển được khả năng gây bệnh 
từ một dòng vi khuẩn này sang dòng khác. Các vi khuẩn này 
có thể chuyển giao các đặc điểm cho thế hệ sau. Avery đã 
chuyển được acid nucleic. Vậy là các gen được cấu tạo bằng 
nucleic acid. Vào thập niên 1940, cộng đồng các nhà khoa 
học đã râm ran DNA là phân tử của sự sống. 

Phải chăng DNA là phân tử xoắn ba? Linus Pauling khát 
khao giở màn bí mật về dáng hình của DNA. Đầu năm 1953, 





"lps/leulun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 157 


ông đã công bố về mô hình cấu trúc xoắn ba DNA. Watson 
và Crick cũng để nghị mỏ hình xoắn ba của họ. Sai hết. Cô 
Rosalind Franklin dùng tỉa X để nhìn thấu DNA. Đó là phương 
pháp nhiễm xạ tỉnh thể. “Tấm ảnh số 51” nổi tiếng của cô đã 
dẫn Watson và Crick đến cấu trúc xoắn đôi DNA năm 1953. 

Đời đời chở vốn di truyền của muôn loài 

DNA gói ghém vốn di truyền. Tất cả cơ thể - vi khuẩn, 
cây cối, các loài vật đều mang thông tin di truyền được đóng 
gói là DNA (các virút rêtrô có vốn gen là ARN nhưng có thể 
thối lui thành DNA). Các loài khác nhau mang lượng DNA. 


khác nhau. Vi khuẩn E.Coli mang DNA chứa 4 triệu cặp baz 
và trọn vốn gen đài một milimét. Vi khuẩn đơn bào này có 


Thể nhiễm sắc Nhân. 
Tlômer ~L_ BÀ ( 


Centròmer 


Tế bào. 
-Š 
, kế 
-_.e® 
%“ Hiton Các cập 


Thể nhiễm sắc và têlômer ở các đầu mút. 





"lps/flelun hoploerg 


158 - Nguyễn Chấn Hùng 


thể sao chép vốn di truyền và phân làm hai tế bào con mỗi 20 
phút. DNA của con người thì có khoảng 3 tỉ cặp baz có thể 
trải thành một hàng dài khoảng một mét trong mỗi tế bào. 
Muốn chứa đủ thì DNA phải được gói ghém trong hình thái 
nén thật chặt. E.Coli chỉ có một phân tử DNA vòng được ém 
chặt. Phân tử DNA người đóng gói trong 23 cặp nhiễm sắc 
riêng biệt, chất di truyền được cuộn chặt trên một cấu trúc 
gọi là histone. HPV là virút DNA có 6 gen E và 2 gen L, virút 
cúm A/HINI có vốn di truyền là các khúc RNA, virút HIV 
là một virút rêtrô RNA, dùng enzym sao chép đảo ngược để 
thành DNA. Trong nhánh DNA, các vùng giải mã nghĩa là các 
gen chỉ chiếm một phần của phân tử DNA. Cạnh các vùng 
giải mã có các dải phân cách được gọi là các intron, không có 
phận sự giải mã. Ban đầu người ta gọi là DNA rác. Ngày nay 
thì thấy DNA rác này rất quý trong việc điểu hòa các gen. 


Kỷ nguyên sinh học mới 


Lưỡi dao sinh học. Biết được làm cách nào vốn di truyền 
được lưu trữ và sao chép thì thao tác sinh học mới được hình 
thành. Thật thú vị có lưỡi dao sinh học gọi là enzym hạn chế 
được dùng để cắt DNA ở những điểm đặc biệt, thành nhiều 
đoạn rời ra hoặc gắn vào chỗ thích hợp. Các nhà nghiên cứu 
cũng có thể nhét những đoạn DNA mới vào các tế bào bị 
khiếm khuyết các đoạn gen đặc biệt nào đó. Hy vọng tràn 
trể trong tương lai. Chương trình giải mã gen người đã hoàn 
tất, sinh học phân tử tiếp tục mở rộng cánh cửa. 

Virút RNA "thối lui” làm sụp đổ giáo điều sinh học. Francis 
Crick đã để ra “Giáo điều trung tâm của sinh học phân tử” 


"hlps/flelun hoploerg 


vào năm 1958. Tóm gọn là một khi 
thông tin đã đến prôtêin, thì không 
thể trở ngược về nucleic acid. Dòng 
chảy thông tin di truyền phải theo một 
chiểu thôi: DNA được sao chép thành 
RNA, RNA lại được phiên dịch thành 
prôtêin: DNA® RNA® prötêin, 





Kỳ tích đã xảy ra, năm 1965 Howard 
'Temin đã mô tả virút rêtrô (retrovirus) 
hay là virút thối lui. Làm sao mà loại 
virút có vốn gen là RNA lại nhập vào 
được DNA của vốn gen tế bào chủ, 
nghĩa là RNA thối lui về DNA. Chuyện 
khó tin mà có thật. Năm 1970, Temin 
chứng minh là một số virút mang 
enzym có chức năng kỳ diệu là đảo 
ngược dòng thông tin di truyển từ 
RNA về DNA. Đó là enzym sao chép 
đảo ngược (Reverse transcriptase), 
'Temin chia giải Nobel 1975 cùng David 


Sâu thẩm sự sống - 159 





Cấu trúc xoắn đôi 


Photphat 


Đường 


Cấu trúc xoắn đôi 
phân tử DNA 


Balimore vì tìm ra enzym này. Vậy là các virút thối lui đã hô 
biến từ RNA trở về DNA rồi nhập vào DNA trong vốn gen của 
tế bào. Giáo điều sinh học của Francis Crick đã sụp đổ. Khám 
phá ra enzym sao chép đảo ngược là một trong những thành 
tựu quan trọng nhất của kỷ nguyên mới của sinh học, nó là 
enzym trọng tâm của các virút thối lui HBV, HCV, gây ra viêm 


gan và HIV của bệnh AIDS. 


Gregor Mendel được tôn là tổ sư của di truyền học, 
Francis Crick và Maurice Wilkins đã ra đi. Howard Temin 


"lps/lelun hoploarg 


160 - Nguyễn Chấn Hùng 





qua đời sớm. Rosalind Franklin th bạc. Họ đều đã có 
những cống hiến lớn lao. Còn cô lái đò DNA thì đời đời chở 
vốn gen của muôn loài. 


Rosalind Franklin, hồng nhan tài ba mệnh bạc 


James Watson 32 tuổi khí nhận 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học. Sự 
nghiệp rộng mở choáng ngợp 
vinh quang. Năm 1968, Watson 
cho xuất bản quyển sách Cái 
xoắn đöi. Watson với giọng văn 
cay độc đã mỉa mai một phụ nữ, 
một nhà khoa học trong bóng 
tối, cô Rosalind Franklin. Dông. 
tố nổi lên - Crick và Wilkins đều. 
phản ứng giận dữ với Watson. 
Bạn bè cô Franklin phẫn nộ, dư luận thương tâm. Bí mật 
được đưa ra ánh sáng. Có chuyện không trung thực từ 
phía ba người được giải Nobel. Cho đến khi cô chết năm 
1958, lúc 37 tuổi vì ung thư buồng trứng, bốn năm trước 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1962, Rosalind Franklin 
không hể biết Watson và Crick dùng dữ liệu của mình để 
xây dựng mô hình xoắn đôi DNA. 


Nhân 50 năm kỷ niệm DNA vào năm 2003, sử gia 
Robert P. Crease, Đại học Tiểu bang New York, khẳng định 
Crick và Watson đã dựa vào thông tin cốt yếu của Franklin 
mà cô không biết. Đó là ảnh DNA số 51 mà Wilkins đã lén 
lút chuyển cho Watson vào tháng giêng năm 1953. “Giây 
phút mà tôi thấy tấm ảnh, miệng tôi há hốc và mạch tôi 
đập nhanh” Watson đã viết trong tác phẩm Cái xoắn đôi 
về việc ông nhận ra ngay đây là mỏ hình chính xác của 
xoắn đồi. 








"lps/Ölelun hoploerg 


Kỳ thú quyển sách của sự sống 


Dy án vốn gen người (Human Genome Project- HGP) 
15 năm do Bộ Năng lượng và Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa 
Kỳ chủ trì kết thúc sớm hơn dự kiến hai năm. Trong những 
năm đẩu, tổ hợp Wellcome Trust Sanger (nước Anh) là 
thành viên hợp tác quan trọng, sau đó có thêm sự cộng tác 
từ Nhật, Pháp, Đức, Trung Quốc... Hơn 2.800 nhà nghiên 
cứu thế giới đã đóng góp vào công trình đồ sộ này. HGP đã 
hoàn thành vào năm 2003, đúng vào kỷ niệm 50 năm Wat- 
son - Crick khám phá xoắn đôi DNA. 

Thành tựu lịch sử. Mục tiêu của dự án đã đạt được. Phân 
lập tất cả khoảng 20.000 - 25.000 gen trong DNA của người. 
Xác định trình tự (thứ tự) của ba ngàn tỉ cặp baz trên 23 cặp 
thể nhiễm sắc. Lưu giữ thông tin này trong dữ liệu. Chuyển 
giao các kỹ thuật cho các lĩnh vực tư nhân. Xây dựng các 
quy định pháp y và xã hội phát sinh từ dự án. Dự án còn xác 
định trình tự vốn gen của vi khuẩn E.Coli, men bia, ruồi 
trái, trùn €. elegans và chuột. Dự án đã kết thúc, việc nghiên. 
cứu các dữ liệu sẽ tiếp diễn nhiều năm nữa. Còn nhiều việc 
phải làm. 


"hlps/flelun hoploerg 


162 - Nguyễn Chấn Hùng 


Điểu gây sốc: sao số gen người ít vậy. Tiến sĩ Francis 
Collins giám đốc Dự án nhận định “chỉ khoảng một thập 
niên trước, nhiều nhà khoa học nghĩ là con người có tổng 
số gen khoảng 100.000. Năm 2000, khi kết thúc phác thảo, 
chúng tôi phỏng định con số này vào khoảng 30.000 đến 
35.000. Lần này phân tích cho thấy tổng số gen còn ít hơn 
nữa, điểu này gây sốc cho nhiều người” 


DNA phân tử của sự sống 


„* Ì- Vốn gen 
Thể nhiễm sắc 


Hingnghnltbo 
Môi tế bào. 
6 46T ngườ 
6 DA dàn 
Đo © 3tibaz (AT,C GÌ 
@ Iôoing2530600gen 


tị 


Các prötêin nhiều 
vai trò trong tế bào. 


Các gen 


©e prötêin 


“Tổng số gen nắm mã cho prôtêin chỉ có khoảng 20.000 - 
25.000, chính xác hơn là 22.287, xấp xỉ tổng số gen của loài 
chuột. Trình tự vốn gen người (genôm - genome) mở ra một 
tương lai đầy hứa hẹn. Chúng ta đang đọc những chuyện kỳ 
thú từ quyển sách của sự sống. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 163 


Lời giải thích tốt đẹp, không phải rác 


Genôm người chỉ mang khoảng 20.000 - 30.000 gen 
“thật” nghĩa là nắm mã sản xuất prôtê¡n, chiếm chưa tới 2% 
phân tử DNA. Khoảng 98% còn lại của phân tử DNA không 
mang mã, nên từ lâu được coi là gen ích kỷ hoặc là DNA rác. 
Ngày nay rác này được coi là then chốt phân biệt người với 
các giống loài khác. Đã có được một giải thích đẹp đẽ cho 
một huyền thoại: người Homo sapiens mang các gói thông, 
tin phụ nhiều hơn các loài. 

Hơn 50% phân tử DNA chứa "rác", đó là các trình tự gần 
hệt nhau lặp đi lặp lại. Thật lạ lùng, một số lại có gốc là các 
virút đến gắn dính trong quá trình tiến hóa giống loài. Đó 
là các transpôsông (các gen nhảy), có thể đạo chơi khắp nơi 
trong các thể nhiễm sắc. Các yếu tố Alu là dạng thường gặp 
nhất của transpôsông rêtrô ở người, có tới hơn một triệu 
bản sao, chiếm gần 10% vốn gen người. Ngày nay, người 
ta thấy các trình tự này có vai trò then chốt trong điểu hòa 
hoạt động các gen. Nhờ đó một gen không nhất thiết chỉ 
nắm mã một prôtêin mà có thể nhiều hơn và tạo ra các khác 
biệt ngoại hình giữa con người và các loài khác. Thật sửng 
sốt, rác không phải là rác. Hiểu biết của chúng ta về quyển 
sách của sự sống được nâng lên nhanh chóng. 


Kỳ diệu, sự tiến hóa muôn loài 
Người và khỉ quả là anh em. Genôm (vốn gen) người 


được xác định trình tự năm 2003, khi tỉnh tỉnh 2005, khi 
Rhesus macaque năm 2007. Ba loài này có chung 93% DNA. 


"hlps/flelun hoploerg 


164 - Nguyễn Chấn Hùng 


Khi macaque có 97,5% gen 

giống của người. Người và 
Genl tỉnh tỉnh có chung 99% trình 
tự gen. Người và tỉnh tỉnh 
đã rời nhau từ một tổ tiên 
chung khoảng 6 triệu năm 
trước, khác nhau khoảng 
10 lần giữa hai con người. 
Có hơn 50 gen ở người mất 
dấu ở tỉnh tỉnh, kể cả gen 
Cácgen DNA caspaz-l2, gen sản xuất 
enzym giúp tỉnh tinh chống 
lại bệnh Alzheimer. 


Gen2 





Thể nhiễm sắc 


Mũi người không thính bằng chuột. Sự sống chết của 
các gen: có 33 gen bị đột biến làm ngưng hoạt động hay 
là "chết” trong genôm người. Người ta gọi là các gen dởm 
(pseudogenes) ở người vì khi so sánh với loài chuột thấy 
các gen tương ứng vẫn hoạt động. Thật thú vị khi biết 10 
trong nhóm gen dởm ở người đã từng nắm mã các prôtêin 
có nhiệm vụ vế ngửi mùi. Khả năng ngửi của con người 
thua sút loài gậm nhấm. 


Y học đổi đời nhờ chẩn đoán phân tử 


Vào thập niên 1990, lãnh vực khảo sát toàn bộ vốn gen 
(genômic - genomics) bùng nổ theo tiến trình đồ hóa genôm 
người. Khảo sát genômic giúp chẩn đoán phân tử - khác hẳn 
với chẩn đoán lâm sàng với các xét nghiệm hiện dùng. Tiên 
liệu được bệnh nhân nào chịu đúng thuốc gì. Một làn sóng 
mới về chẩn đoán phân tử đang có đà, dựa trên việc chuyển 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 16 


các thông tin gen thành ứng dụng thực tiễn cho các bệnh 
nhiễm trùng, ung thư, tim mạch và tiểu đường. Việc chẩn 
đoán dựa vào genômic sẽ gây dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh 
vực điểu trị. Một ngành mới đã xuất hiện: genômic - được lý. 


Tương lai rộng mở 


Nguyên nhân bệnh tật sẽ được biết tận tường ở mức 
phân tử. Các hiểu biết này sẽ làm y học đổi đời. Các thuốc 
mới sẽ nhắm đúng đích phân tử căn bệnh. Từng cá nhân 
được dùng thuốc đúng khía... 


Kiến thức sinh học nền tảng sẽ tăng vượt bậc 


Biết rõ hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, hoạt động của 
các tế bào và các cơ thể. Đã có chìa khóa để hiểu được muôn 
loài tiến hóa trên trái đất, bao điểu kỳ diệu. 

Những dấu ấn của Dự án vốn gen người sẽ ảnh hưởng 
lớn lao hành trình của khoa học và y học xuyên suốt thế 
kỷ 21. Sự căng thẳng sẽ tăng lên giữa các tiến bộ khoa học 
và sự mong muốn một nếp sống bình dị hơn. Làm thế nào 
để giữ được sự cân bằng lành mạnh, loại bỏ các mối nguy 
hiểm tiểm ẩn từ các tiến bộ của di truyền học và biến chúng 
thành các thuận lợi cho loài người. 

Hơn trăm năm trước thấy tu Gregor Mendel trồng đậu 
chỉ mới gieo mầm hiểu biết đi truyền. Dự án genôm đưa 
con người vào chốn sâu thẳm của sự sống và hiểu được 
muôn loài tiến hóa. Charles Darwin sống lại chắc sững sờ 
và ngất ngây. 


"lps/flelun hoploerg 


166 - Nguyễn Chấn Hùng 


Bản thiết kế di truyền 

'Genôm (genome - vốn gen, bộ gen) là toàn bộ DNA có 
trong một cơ thể. Mỗi cơ thể kể cả cơ thể người, có một 
vốn gen chứa tất cả thông tin sinh học cần thiết dễ xây 
đắp và giữ vững sự sống của cơ thể. Đó là, một thiết kế 
di truyền căn bản của cơ thể. Thông tin sinh học được mã 
hóa trong DNA (Deoxyribonucleic acid). 
Nén thật chặt 


DNA người nằm ở 23 cặp thể nhiễm sắc (TNS). Mỗi 
TNS là một cuộn DNA được nén chặt. Chỉ có chưa tới 2% 
DNA chứa các gen nắm mã. Mỗi gen giữ thông tin cần 
thiết để tạo ra một prötêin. Các prôtêin có vai trò trong 
hoạt động của tế bào. Muốn biết thứ tự các baz trong 


23 cặp TNS người 


XNK X3 
„S MAXWIWWH 
eựự qụu 
MKM Mụn Œị 


đồ íh 





Số lượng thể nhiễm sắc trong tế bào của các loài 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 167 


phân tử DNA người ta tìm cách xác định trình tự. Chính 
Frederick Sanger hoàn chỉnh phương pháp xác định 
trình tự. Sanger nhận giải Nobel thứ hai vì phương pháp 
mang tên ông. 

Các tế bào người 

Cơ thể con người có khoảng 100 ngàn tỉ tế bào. Mỗi tế 
bào có ít nhất một nhân chứa các TNS. Phân tử DNA dài 
1,8m trong nhân mỗi tế bào nén chặt lại còn 0,0001cm 
(vừa đầu đinh ghim). 46 TNS gồm: các cặp 1-22 và một 
cặp giới tính (nữ có hai X; nam có một X một Y). Gen là 
một đoạn DNA trên TNS trên một nhánh của xoắn đôi 
DNA. TNS số 1 lớn nhất có 3.168 gen, TNS 21 ngắn nhất, 
mang 300 gen. TNS giới tính X chứa 1.100 gen. 


Genôm nhiều loài 


DNA của người chứa 
khoảng 20.000 - 30.000 
gen. Giữa người và người,  rw¿nhi¿m 
DNA khác nhau khoảng 
0,2%. DNA người có 99%. 
y hệt của loài tinh tỉnh. 
Chuột cũng có khoảng 
25.000 gen, loài trùn C. 
elegans có 19.000, ruối 
trải 13.000, men bia 
khoảng 6.000 gen, vi trùng lao khoảng 4.000, virút HIV có 
9 gen. “Sao người linh ư vạn vật mà tổng số gen lại xấp xỉ 
loài chuột”. 





DNA cuộn 






"Đường - Photphat 


"lps/lelun hoploarg 


Người phụ nữ 
hiểu lời của bắp 


Kú nghe báo tin được trao giải Nobel, bà lão 81 tuổi 
xúc động: “Hình như có bất công khi tưởng thưởng cho một 
người đã rất hạnh phúc qua bao nhiêu năm đòi cây bắp giải 
đáp nhiếu chuyện và chờ nó trả à McClintock đã nghe 
được lời đáp của bắp. 





Không ai rành trái bắp hơn là cô Barbara McClintock. 
Cứ vào xuân, cô thức dậy thật sớm mỗi sáng để ươm cây 
bắp, vào hè chăm chút bón phân, đến cuối mùa thì thu 
hoạch. Những tháng dài lặng lẽ mùa đông, cô phân tích xem 
xét từng đợt bắp, từng trái bắp. Nhà vườn chí thú này là 
một nhà khoa học. Không giống các nhà nghiên cứu khác, 
Barbara chỉ mải miết làm việc một mình. Nghiên cứu giống 
bắp Nam Mỹ, hột có nhiều màu xanh, nâu và đỏ. Cô nghiên 
cứu màu sắc thay đổi đậm lợt của các hột bắp. Vào những 
năm 1940, Barbara nhận ra những hột có màu lạ và những 
hột màu thường. McClintock đã biết, chính cấu trúc di 
truyền của bắp làm màu hột bắp hiện ra. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 169 


Các gen có thể nhảy tới nhảy lui 


Nhà khoa học ươm cây nhận ra sự biến đổi nhanh chóng 
màu mè các hột bắp. Có cái gì thật lạ, thật kỳ thú ở đây. 
Bí ẩn của thiên nhiên đã phơi bày. Không như mọi người 
vốn nghĩ là các gen trên các thể nhiễm sắc (những thể cuộn 
trong nhân tế bào mang phân tử DNA) thì hoàn toàn ổn 
định, bất di bất dịch: chúng có thể bất chợt đổi chỗ, nhảy tới 
nhảy lui. 

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1983 được trao cho Barbara 
McClintock về các gen nhảy, người phụ nữ đầu tiên nhận 
trọn giải về khoa học. Thật ngộ nghĩnh mà thật ý nghĩa. Chỉ 
đò xem, ngắm nghía màu trên các hột bắp mà khám phá 
thật lớn lao. Người phụ nữ này đi trước thời đại quá xa để 
rồi bị lãng quên, bị xa lánh. Bốn mươi năm sau mới được 
nhận vinh dự cao quý nhất. 


Người phụ nữ huyền thoại 


Barbara McClintock sinh năm 1902, chỉ vài năm sau khi 
các quy luật di truyền Mendel được tái khám phá. Cuộc đời, 
các cuộc khám phá và sự sáng suốt của bà làm rạng rỡ lịch 
sử của đi truyển học trong thế kỷ hai mươi. Lúc còn là nhà 
khoa học trẻ, chỉ các thành quả nghiên cứu tiên phong về 
thể nhiễm sắc cũng đã làm cho McClintock sớm được biết 
đến. Được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 
1944 và vào Chủ tịch đoàn của Hiệp hội Di truyền học Hoa 
Kỳ năm 1945. Không làm gì thêm, McClintock cũng đã sớm. 
trở thành khuôn mặt sáng giá trong lịch sử ngành di truyền. 


"hlps/Ölelun hoploerg 


170 - Nguyễn Chấn Hùng 


Nhưng tại viên Cold Spring Harbor, McClintock lại xây 
dựng giả thuyết: sự thay đổi màu mè của các hột bắp là do 
hiện tượng các gen đổi chỗ. Thật trớ trêu và kỳ dị, không hợp 
với sự hiểu biết lúc bấy giờ. Theo luật di truyền của Mendel 
thì thông tin di truyền được gắn dính chặt trong vốn di 
truyền. Khó chấp nhận quan điểm kỳ quặc của nhà ươm bắp 
McClintock. Dầu là lúc này McClintock đã được kính trọng, 
các gen nhảy lại được tiếp đón lạnh nhạt thậm chí là chối bỏ. 
Ban đầu thì họ nói Barbara dị kỳ, rối thì họ cho là điểu đó 
chỉ có ở loài bắp, cuối cùng công nhận là có các gen nhảy ở 
khắp nơi thì họ lại cho là khám phá chẳng có ý nghĩa gì lắm. 

` 


D5 Tả 
—-Ð*- Thànhphándituyền 

THRN RE Ê*,_ đồichồ (geanhy) \ 

Tr vŠŸ 













Nh yếu tổ Ds nhủy từ vị tr yên tính giữa 
các gen số 8 và 9 đến một ị tí gắn gen 
4 gen này sẽtt ngồi. Nếu Dz nhảy đi chỗ 
khác ge 4 sẽlàm việc lại 


Tiến sĩ McClintock có tài hiểu được bản chất các gen và 
cách chúng ứng xử với nhau vài mươi năm trước khi các 
nhà sinh học dùng cả kho dụng cụ sinh học phân tử để mổ 
xẻ chất liệu đi truyền. McClintock được mọi người ngưỡng 
mộ về sự nắm bắt sự vật chính xác một cách lạ thường, dựa 
trên sự nhận xét và các thí nghiệm đơn giản, đúng điệu, đi 
trước thời đại nhiều năm. Luôn luôn vững vàng trong một. 
thế giới khoa học do nam giới thống trị. Các khám phá đã 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 171 


đặt nền tảng cho nghiên cứu di truyền hiện đại. Nổi tiếng là 
một huyến thoại thiền. Nhiều người tin McClintock đã xây 
dựng các lý thuyết dựa vào trực giác của phụ nữ. Qua đời ở 
tuổi 90, bà trở thành một nữ anh hùng. 

Tôi đã thăm viếng Viện Bảo tàng Nobel tại phố cổ của 
§Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Thật sững sờ và cảm phục 
trước bộ sưu tập các kỷ vật của các vị đã nhận giải Nobel 
mọi thể loại. Nhìn thấy ngay bẩu thủy tỉnh phát tia X của 
Röntgen, phía dưới sàn tủ là vài trang bằng tiếng Sanskrit 
của đại thi hào Ấn Độ R.Tagore. Một trái bắp nhỏ nhắn, đẩy 
hột nhiều màu được gắn trên một thanh kim loại, xem có vẻ 
rất bình thường nhưng lòng tôi cảm khái vô cùng: Barbara 
MecClintock đã nghe được lời đáp của bắp, thế giới của chúng 
ta phong phú hơn. 


Các gen nhảy (transpôsông) không phải là DNA rác 


Về sau các thành phần di truyền đổi chỗ được gọi chung 
là transpôsông (tiếng Anh: transposon). Trước kia các 
transpôsông còn được gọi là DNA rác hoặc gen vị kỷ vì 
người ta thấy chúng hấu như chẳng có vai trò gì. Nay các 
nhà nghiên cứu coi đây là lĩnh vực đấy hứa hẹn, đã chớm. 
thấy vai trò của transpôsông trong điều hòa hoạt động các 
gen và trong sự tiến hóa muôn loài. 

Người phụ nữ huyền thoại đã tìm ra huyền thoại từ nơi 
bí ẩn nhất của sự sống, xoắn đôi DNA, cô lái đò đời đời chở 
vốn di truyền cho muôn loài. Các thành phần di truyền có 
khả năng đổi chỗ, các gen nhảy tới nhảy lui trên các thể 
nhiễm sắc. Khác nào trên chiếc đò, khách có thể đổi chỗ 
'từ đẳng mũi vào giữa đò, hay là nhảy đến đằng sau làm cô. 
lái đò bối rối ngừng chèo. 


"hlps/flelun hoploerg 


172 - Nguyễn Chấn Hùng 


Một gen nhảy đến kế bên một gen 
khác, khống chế làm gen này tịt ngòi, 
giống như tắt đèn, nếu gen nhảy đi chỗ 
khác thì đèn bật sáng lại. Vậy các gen 
nhảy của McClintock giúp trả lời câu hỏi 
bao quát hơn là vì sao các cơ thể có cùng 
các gen mà tạo ra các mô, các bộ phận 
rất khác nhau. Transpôsông ở cây cối, ở vi 
khuẩn, ở ruối... ở người. 


'Gen nhảy ở bắp. Transpôsông được khám phá vào thập 
niên 1940 nhờ Barbara McClintock. Ởcon ruối giấm. Người 
ta thấy các thành phần P (tpP) là transpôsông nhóm II. Các 
vi khuẩn có transpôsông mang các gen lờn kháng sinh. Khi 
transpôsông này nhập vào một plasmid (phân tử DNA. 
nhỏ nằm ngoài nhân tế bào), nó cỏ thể rời vi khuẩn chủ 
và nhảy đến con khác. 





Nếu Charles Darwin sống lại 


Transpôsông ở con người. Trình tự Alu (tt Alu) là một 
khúc DNA ngắn, hiện diện ở rất nhiều giống loài, tiến hóa 
từ 75 LRNA 65 triệu năm trước. Điều ngộ nghĩnh: tt Alu là 
transpôsông nhiều nhất trong vốn gen người. Cỏ trên một 
triệu tt Alu rải rác trong vốn gen người, ước định chiếm 
khoảng 9% vốn di truyền của chúng ta. Transpôsông rẻtrô. 
Các virút rêtrô được xem là một loại transpôsông lưu động. 
thông qua trung gian của RNA, thường rời khỏi tế bào chủ 
và nhiễm vào các tế bào khác. Vài loại ung thư có gen on- 
côgen - gen ung thư nhảy từ tế bào này sang tế bào khác. 
Các virút mang oncôgen vào các thể nhiễm sắc của một tế 
bào bình thường, quá trình hóa ác sẽ xảy ra. Nếu Charles 
Darwin, tác giả Nguồn gốc muồn loài sống lại chắc là ông sẽ 
ngạc nhiên kỳ thú về chuyện con người là hậu duệ của virút 
cũng nhưcủa loài khỉ. Khoảng 8% phân tử DNA người chứa 
transpôsông rêtrô vốn là di chỉ gen của virút rêtrô. 


"lps/Nlelun hoploerg 


Chuột nốc ao, phép lạ đời nay 


Chuạt thường ngủ ngày, 
nhưng nếu cho nó một ít cafê¡n, —— 
chuột cũng thức như người. ) 
Nếu làm tịt ngòi gen cầm trịch 3 
tác dụng của cà phê, chuột - Kỹ thuật nốc ao cho phép biến 
không thế thúc dâu có cho Tô NH3 hen 
nhiếu cà phê. Đó là gen bị nốc loại bỏ một gen đặc hiệu, tạo ra 
ao. Chuột nốc ao là một con  "iốtconchuột”nốcaơ: 
chuột trong phòng thí nghiệm 
mà các nhà nghiên cứu đã vô hiệu hóa hay nốc ao một gen 
(như một võ sĩ bị đo ván) bằng cách thay thế nó bằng một 
đoạn DNA nhân tạo. Gen nốc ao thường gây ra các đổi thay 
về dáng vẻ, tính tình và các đặc trưng... 

Một gen bị tịt ngòi sẽ cho biết bình thường nó làm gì. 
Đây là kỹ thuật thay gen trúng đích (gene targeting change). 


Quyền năng sinh học 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2007 trao cho Mario R. 
Capecchi, Martin J. Evans và Oliver Smithies có khám phá liên 


"lps/Nlelun hoploerg 


174 - Nguyễn Chấn Hùng 


quan đến các fế bào gốc phôi và sự tái tổ hợp DNA ở các loài có 
vú, nói gọn là công trình chuột nốc ao. Từ đây, sinh học phân 
tử cho con người quyền năng mới gọi là thay gen trúng đích 
ở chuột được dùng để làm tê liệt riêng rẽ các gen. Nốc ao làm 
rõ chức năng của nhiều gen trong thời kỳ phát triển thai phôi, 
trong sinh lý cơ thể trưởng thành, lão hóa và bệnh tật. 

Mario Capecchi và Oliver Smithies làm một khám phá 
thần kỳ vào nửa đầu thập niên 1980. Nghiên cứu độc lập 
nhau, hai ông đểu thấy là các phân tử DNA giống các 
mảng của các gen bình thường có thể nhét được vào đúng 
chỗ trong vốn gen (genôm). Khám phá này giúp đưa được 
những biến đổi do thay gen trúng đích vào các tế bào 
riêng rẻ trong môi trường nuôi cấy. Nhà sinh học gọi đây 
là kỹ thuật tái hợp tương đồng DNA. Nói đẻ hiểu hơn, đó 
là sự bắt cặp đúng điệu. DNA nhân tạo sẽ đi tìm gen hoặc 
một đoạn gen đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu 
trong thể nhiễm sắc rồi bắt cặp. Lúc này, DNA nhân tạo 
lại "quậy” làm tịt ngòi gen của tế bào: bạn tình bị nốc ao. 
Vẫn còn một gút mắc. 

Vẫn còn một gút mắc. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa 
nguyên vốn gen, vậy muốn hiểu chức năng của một gen nào 
đó trong toàn cảnh - trong đời sống thực - thì sự biến đổi 
gen phải được chuyển đến tất cả tế bào trong cơ thể. Loại 
tế bào của Capecchi và Smithies không thể dùng để tạo ra 
nguyên con vật với các tế bào đếu có gen nốc ao. Cẩn phải 
có loại tế bào khác. 

Martin Evans đã tháo gỡ gút mắc này. Ông khám phá các 
tế bào gốc từ thai phôi. Các tế bào lấy từ các phôi mới tượng 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 175 


hình có thể nuôi cấy được và biến đổi gen trong ống nghiệm. 
Giống như một cái trứng đã thụ tỉnh, các tế bào gốc phôi 
(t.b,GP) có thể sinh ra mọi loại tế bào của cơ thể, chuyển giao. 
các gen, kể cả các gen nốc ao, đến các thế hệ sau: phương tiện 
thần kỳ chuyên chở các gen nốc ao. 


Phép lạ đời nay 


Thay gen trúng đích ở chuột đã được cải tiến nhờ cố gắng 
của nhiều nhà khoa học và nay thì được dùng rộng rãi. Trên 
10.000 gen đã được nốc ao, xấp xỉ phân nửa tổng số gen ở 
chuột và người. Thật ra, thay đổi gen không cứ là các gen 
đều bị nốc ao (như là vặn tắt bóng đèn). Có thể vặn sáng 
bóng đèn hay thay thế bằng bóng đèn khác. Kỹ thuật ngày 
nay chính xác đến nỗi có thể nhét gen trúng đích ở vùng mô 
nào đó thôi, chẳng hạn các tế bào máu hay hệ thần kinh. Có 
thể "đặn đò” để một gen đặc hiệu phải hoạt động hoặc tịt 
ngòi vào lúc nào của thời kỳ phát triển cơ thể. Thật là phép 
lạ đời nay. 


Cống hiến lớn trong y học 


Chúng ta có thể tạo ra mô hình ;a. 


chuột nốc ao của nhiều loại bệnh 
tật của con người. Trước kia, các 
nghiên cứu gen chỉ thực hiện được 
ở các tế bào nuôi cấy; và các tế 
bào riêng rẽ thì không thể bị cao — Khoảng90%tổngs6gen 


š 26 köïc ty AuA Dị của con người có các gen. 
huyết áp hoặc tiểu đường... Muốn tương ứng ở chuột 


"hlps/flelun hoploerg 


176 - Nguyễn Chấn Hùng 


hiểu được các loại bệnh thường gặp và làm thế nào để trị 
liệu, cẩn phải có các mô hình thực tiễn. Chuột nốc ao là mô 
hình sống được mong chờ. Nay đã có hơn năm trăm loại 
khác nhau của các chuột biến đổi gen, nhái theo các bệnh 
tật quan trọng của con người: xơ vữa động mạch, huyết áp 
cao và tiểu đường... Có nhiều mẫu chuột mới để nghiên cứu 
bệnh ung thư. Có thể loại bỏ ở chuột các gen đè nén sự sinh 
ung thư, gen p53 chẳng hạn. Chúng ta có thể theo dấu từng, 
bước phát triển của ung thư và xem coi phương pháp nào, 
loại thuốc nào điểu trị có hiệu quả nhất. 


Tương đồng chuột - người 


Ba nhà nghiên cứu được trao giải năm 2007 do công 
trình của họ trong khoảng 1981 - 1989. Có sự phát thưởng 
chậm trế? Chuột và chúng ta là hai loài có vú rất khác biệt. 
Kỹ thuật trên chuột có phục vụ cho con người? Thay đổi 
gen ở chuột thì có giống ở gen người hay không? Có một 
cột mốc lịch sử: năm 2001 dự án genôm người đã đọc được 
toàn thể vốn gen người, rồi cuối năm 2002, việc phân tích 
genôm chuột cũng xong. Từ nay có thể so sánh những gen ở 
chuột và người. Genôm người có khoảng 22.000 gen, genôm 
chuột xấp xỉ 20.000 gen. Gần 90% các gen của chúng ta có 
các gen tương ứng ở chuột. 


Chuột cứu người 


Có nên dùng loài vật trong các cuộc nghiên cứu? Mỗi thí 
nghiệm dính tới thú vật đều phải được hội đồng y đức cân 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 177 


nhắc mức độ gây đau khổ cho loài vật so với mức cống hiến 
cho con người trong tương lai. Vẫn còn câu hỏi là có được 
quyển tạo ra chuột biến đổi gen thay vì gây giống thông 
thường? Chuột nốc ao có thể dùng làm mô hình các bệnh 
của con người, từ đó cứu sinh mạng bao người, Có nhiều 
mô hình nghiên cứu tốt, các kết quả đáng tin cậy, thì cần ít 
thú vật hơn. 

Hướng về tương lai, Mario Capecchi nghĩ rằng kỹ thuật 
thao tác trên genôm ngày càng hay hơn được mở rộng đến 
các loài khác, sẽ giúp chúng ta hiểu sự sống và lần theo dấu 
tiến hóa muôn loài. 


Bạn tri giao. 

Tôi thắm bảo tàng Nobel ở phố cổ Gamla Stan của thủ đô 
Stockholm, Thụy Điển vào tháng 8.2008. Các giải Nobel 
2007 còn nóng hổi. Tôi nhấp chuột, hình ảnh giải Y học 
hiện ra sống động. Thực hiện thay gen trúng đích và 
khám phá các tế bào gốc phôi là hai công đoạn ráp mối 
liền lạc để tạo ra phép lạ chuột nốc ao. Ba nhà nghiên cứu 
đúng là bạn tri giao. 

Tĩnh trùng hoặc trứng 


Các tế bảo gốc phôi _-¿ ® 


+ 


“Các tế bào thần kinh. 


Phời mới tượng hình ¬—- 


(Bọcblastö) 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


178 - Nguyễn Chấn Hùng 


Quà quý tặng tri kỷ. Đức ông Martin J. Evans, người 
Anh, nhỏ tuổi nhất, sinh năm 1941 kể lại chuyện ông từ 
nước Anh sang Hoa Kỳ, nhận được cuộc gọi của Oliver 
Smithies.“Tôi trả lời ngay ông là người duy nhất tôi sẽ đến 
thăm. Cuối tuần tôi mang theo các tế bào gốc phôi để 
biếu Smithies” Tình bạn nảy nở nhẹ nhàng và thẳm thiết 
giữa ba nhà nghiên cứu, ở cách xa nhau, đời sống khác 
nhau. Capecchi nhỏ hơn Smithies 12 tuổi. Ông tâm sự 
thẳng thắn: “Tuy có một chút ganh đua, nhưng chúng tôi 
là bạn tốt ở mọi hoàn cảnh” Ba chúng tôi chia sẻ vài giải 
thưởng, quý nhất là giải Lasker 2001. 

Tầm sư học đạo. Kể chuyện tìm gặp Martin Evans, 
Capecchi cảm động: “Khi nghe các kết quả báo cáo tại 
một hội nghị vào mùa hè năm trước, tôi gọi Martin. Rồi vợ 
chồng tôi tới nước Anh, vào mùa Giáng sinh, ở lại vài tuần 
để học về các tế bào của Martin. Thật hạnh phúc, tôi được 
học trực tiếp từ những người tạo ra các tế bào gốc phôi, 
Martin Evans và Liz Robertsonf. 

Vẫn lượn trên trời xanh. Oliver Smithies cao niên nhất 
sinh năm 1927 có một đời sống phong phú thi vị lại còn 
say mê bay lượn. Phi công có hơn 4.000 giờ bay trong mọi 
thời tiết. Trong cuộc phỏng vấn ông dí dỏm:“Martin Evans 
đến Mỹ, thân hành mang tế bào gốc phôi thần kỳ ngay 
trong túi áo của anh để biếu tôi. Ngày hôm qua được tin 
nhận giải là ngày vui thú của tôi: nghiên cứu khoa học 
một chút, chở nhà tôi đi ăn trưa và bay trên bầu trời”. 

Vào ngày nhận giải 10.12.2007 lão ông Smithies 80 
tuổi thay mặt ba người phát biểu trong tiệc chiêu đãi của 
Hoàng gia Thụy Điển, đặc biệt nhớ các thầy cũ. 

Đẹp làm sao, ơn thầy nghĩa bạn. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Đò không tới bến 


Vị thuản, cây cỏ, loài vật và con người đều mang 
DNA phân tử của sự sống. DNA như cô lái đò dọc chở vốn 
di truyền muôn loài tới bến đời đời. Lại có cô lái đò ngang 
mRNA chuyển cẩm nang của DNA đến rỉ m, nhà máy 
sản xuất các prôtê¡n tạo nên sự sống. Khi cần RNAi phải níu 
áo cô lái, không cho đò tới bến. Thành tựu khoa học cho thấy 
bộ máy sự sống thật kỳ điệu mà rất nên thơ. 





Dáng dấp cô lái đò ngang 


Để cơ thể chúng ta có thể dùng thông tin cất trong các gen, 
cẩn phải có bản sao và chuyển từ nhân ra bên ngoài tế bào, Bản 
sao sẽ được dựa theo mà chế tạo các prôtê¡n. Đó là sự sao chép 
gen. Roger Kornberg đã tạo được hình ảnh trọn quá trình sao. 
chép. Người ta biết phân tử mRNA và nhiệm vụ mang tin sao 
chép từ nhân đến ribôsôm của nó từ vài chục năm rồi. Nhưng 
chính Kornberg mới chụp hình thật rõ nét quá trình sao chép. 
Như một kỳ tích. Như thể làm cuộn phim ghi rõ vóc đáng cô 
lái, nhịp nhàng chèo đò tới bến. Phải trên hai mươi năm kiên 
trì. Đến năm 2001 thì Kornberg công bố hình ảnh đầu tiên 
đẩy đủ về sự sao chép. Chỉ 5 năm sau, 2006, nhà nghiên cứu 


"hlps/flelun hoploerg 


180 - Nguyễn Chấn Hùng. 


ĐNA — Đồdocchởvõndituyến 


9# hư 4ø 





~~Í. Sựsaochép 
r4 ị 
TU EDbnyepnmoikr 
Tế bào Ì { { đế 
n 
mRNA Tế bào chất 
Ribôsôm 
{ phiên dịch 


4 Long Ã xi ‡ 
Nobel Hóa học 2006. 


Đồ dọc - đồ ngang 





ôm trọn giải Nobel Hóa học. Lại một điều kỳ thú: lúc 12 tuổi, 
cậu bé Roger được theo cha đến Stockholm để chứng kiến cha 
mình Arthur nhận giải Nobel Sinh học và Y học năm 1959, về 
công trình làm thế nào tế bào mẹ chuyển vốn di truyền cho. 
tế bào con. Sự sao chép thì cần thiết cho mọi sự sống. Nếu sự 
sao chép ngừng lại, thông tin không còn được chuyển đến các 
nơi của cơ thể. Cơ thể sẽ chết. Xáo trộn trong sự sao chép liên 
hệ đến nhiều bệnh tật cho con người như ung thư, bệnh tim 
và nhiều loại viêm nhiễm. Khả năng các tế bào gốc phát triển 
thành các loại tế bào đặc hiệu khác nhau với chức năng định 
rõ ở các cơ quan khác nhau cũng liên hệ với sự điều hòa sự sao 
chép. Hiểu rõ quá trình sao chép rất cần cho việc phát triển 
các ứng dụng điều trị tế bào gốc. 


Níu áo cô lái đò 
Cơ thể con người chứa vài trăm loại tế bào khác nhau. 


Các tế bào được hình thành và thay mới là do các gen hoạt 
động. Không phải là tất cả các gen trong mỗi tế bào đều hoạt 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 181 


động: mỗi bộ gen khác nhau hoạt động trong các loại tế bào 
khác nhau. Giải Nobel Sinh học và Y học 2006 làm rõ cơ chế 
tắt - mở gen. 





Phức hợp RISC 


~——~— 
mRNA bị chẻ ra nhiều đoạn| 


®2/ 


RNA cùng chiếu _ RNA ngược chiếu. Nhánh đôi RNA. 





~ ~ = 
\ \ 
` C slegans \ \ 
—=c—- ~— —=— 
Chame 
‡ 
~“=ST >> 
Conchấu - 
Không phản ứng _ Khôngphảnứng Cogiật 
RNAi làm gen tịt ngòi 


Fie và Mello chích RNA tương ứng với một gen quan trọng 
cho chức năng cơ bắp của trùn C. elegans. Một nhánh RNA. 
(loại cũng chiếu và loại ngược chiều) không gãy phản ứng 
nào. Nhánh đôi RNA khiến con trùn co giát, giống như hiện 
tượng con trùn thiếu gen nắm mã cho prötêïn cơ bắp. 





"Hlps/flelun hoploarg 


182 - Nguyễn Chấn Hùng 


Năm 1998, Andrew Eire và Craig Mello công bố khám phá 
về sự gây nhiễu mRNA (viết tắt là RNAi - RNA interference). 
RNAi làm mRNA bị cắt nhỏ. Nhà máy ribôsôm không có 
thông tin để chế tạo prôtêin đặc biệt. Nhánh đôi RNA được 
gọi là RNA gây nhiễu (RNA interference, viết tắt là RNAi). Vậy 
là gen bị tịt ngòi, và việc chế tạo prôtê¡n bị tắt. Cô lái đò bị níu 
áo, lao đao xính vính đò chìm. Đò không tới bến. RNAi là một 
cơ chế tự nhiên hết sức quan trọng để điểu hòa hoạt động của 
các gen trong người chúng ta. Thật là một cuộc cách mạng. Fire 
và Mello chia giải Nobel Sinh học lý hoặc Y học năm 2006, cùng 
năm với Kornberg nhận giải Hóa học. Trùng hợp tuyệt đẹp. Cô 
lái đưa tin, lại có lúc đò không tới bến. 

“Từ khi được công bố năm 1998, nhiều nhà nghiên cứu đổ 
dồn vào RNAi. Fire và Mello phát hiện RNA¡ qua thí nghiệm. 
với trùn C. elegans. Các nhà khoa học khác cũng thấy RNA¡i 
ở tế bào ruồi, chuột, cây cối và người. Năm 2002, báo Science 
chọn RNAi là sự kiện đổi đời. RNAi mở đường cho hướng 
nghiên cứu thật rộng lớn. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, 
RNA¡ được dùng nghiên cửu vai trò của các gen đặc hiệu. 
Việc nghiên cứu trị bệnh dựa trên RNA¡i đang được đẩy 
mạnh. Khóa tay sự chế biến các sản phẩm của gen từng cái 
một trong tế bào để dò tìm các hậu quả. RNAi mở ra hướng 
mới cho liệu pháp gen dùng trị các bệnh do một prôtêin 
được sản xuất quá lố, chẳng hạn các bệnh gan do virút HBV 
và HCV. Có hướng dùng RNAi để trói tay sự nhiễm HIV. 
Ung thư thường do các gen hoạt động quá mạnh, làm chúng 
tịt ngòi thì yên chuyện. Các nhà nghiên cứu còn đang gặp 
khó khăn là làm thế nào đưa RNAi vào cơ thể một cách có 
hiệu quả. 





"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 183 


Người cộng tác gần gũi nhất 

Chụp ảnh phân tử. Dùng kỹ thuật X-quang tỉnh thể ghi 
chụp enzym RNA pôlymêraz và theo dõi hoạt động quá 
trình sao chép gen, Kornberg hoàn tất được các hình ảnh 
đấu tiên tuyệt diệu này vào năm 2001. Thật là một kỳ tích. 
Công trình của cả êkíp. 

Lặn lội thân cò... Kornberg rất xúc động tại buổi tiệc 
chiêu đãi: “Đây là một vinh dự tôi xin chia sẻ với nhiều 
người cộng tác. Yahli, nhà tôi là người cộng tác gắn gũi 
nhất. Vợ tôi mang hai gánh nặng: vợ của một nhà khoa học 
và một nhà khoa học không có vợ: Quả vậy, bà Kornberg 
cũng là Giáo sư tại Đại học Stanford, năm trước đó đã nhận 
được giải thưởng khoa học cao quý. Nhà thơ Tú Xương rất 
thương vợ: Lặn lội thân cò khi quãng vắng; eo xèo mặt nước 
buổi đò đông... Yahli và bà Tủ Xương gánh ai cũng nặng! 

Cũng con trùn nhỏ. Vào những năm 1990, Fire và Mello 
nghiên cứu sự điều hòa gen trên con trùn C. elegans. Họ 
quan sát mRNA nắm mã sản xuất một prôtêin làm con 
trùn di chuyển. Họ chích vào bộ sinh dục của trùn đoạn 
RNA cùng chiếu (nghĩa là y hệt một đoạn mRNA). Chẳng 
thấy hề hấn gì cho trùn hoặc con cháu nó. Họ đổi kiểu, 
chích RNA bắt cặp với mRNA, nghĩa là RNA ngược chiếu. 
Chẳng thấy gì. Họ bèn chích hỗn hợp hai thứ RNA trên, 
loại cùng chiều và ngược chiều. Kỳ tích xảy ra, con cháu 
của trùn di động theo kiểu co giật. Kiểu co giật này cũng. 
giống với trùn thiếu gen nắm mã prôtêin cơ bắp. Họ tiếp 
tục thí nghiệm bổ sung, cuối cùng chứng minh cặp đôi 
RNA mới làm rối sự biểu hiện của gen hay là gen bị tịt 
ngòi. Hiện tượng này được gọi là sự gây nhiễm RNA - 
RNAi. Năm 2002, ba nhà nghiên cứu Brenner, Horvitz và 


"Hlps/flelun hoploerg 


184 - Nguyễn Chấn Hùng 


Sulston cũng nghiên cứu trên con trùn nhỏ C. elegans 
nhận giải Nobel vì thành tựu về cái chết an bài của tế bào. 

Nu áo cô lái đò: cơ chế RNAi. Cặp nhánh RNA dài (ds 
RNAs, khoảng 200 nuclêôtid-nt) được dùng làm tịt ngòi sự 
biểu hiện các gen ở một số loài (trùn C. elegans, ruồi trái 
cây và cây cỏ). Khi vào trong tế bào, một enzym gọi là Dicer 
biến dsRNA thành các RNA nhỏ 20 - 25 nt, gọi là SiRNAs 
(Small interfering RNA). Sau đó SiRNAs lại gắn một phức 
hợp RICSCs. Sau cùng, SiRNAs và RICSCs chẻ nhỏ mRNA. Cô 
lái bị níu áo, đò chìm. Đò không tới bến! 


Pha thêm mực... Năm 1990, Richard Jorgensen muốn 
gây một loài hoa cánh tía đậm hơn bằng cách nhét thêm 
một gen gây màu tía. Dở khóc dở cười: hoa mới nở ra 
cánh trắng. Nhiều năm sau khi biết về RNAIi, Jorgensen 
đã được vén màn bí mật: RNA từ gen đậm màu đã bắt tay 
bộ máy RNAi để làm tịt ngòi gen tạo màu. Sau này đã vận 
dụng được RNAI để vặn tắt mở gen. Và cánh hoa tía đậm 
màu hơn. Nhớ mấy câu thơ tuổi học trò... Sợ thơ tình chưa 
rõ nghĩa yêu đương. Pha thêm mực cho thành màu áo tím. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Như chuyện thần tiên 


“Thăm đến Angkor, ngất ngày về sự đồ sộ và các công 
trình nghệ thuật siêu nhiên, tôi ngẩn ngơ trước không biết 
cơ man nào các tượng lớn, tượng nhỏ khắp nơi, cả trong 
từng gốc đá nhỏ. Thấm vào đâu với sự khéo léo của tạo hóa: 
gói trọn các thể nhiễm sắc (TNS$) trong cái nhân tí tỉ của tế 
bào. Nén thật chặt, gói thật gọn, xếp thật đẹp, phân tử DNA 
và các gen vẫn hoạt động thật thảnh thơi. Angkor rồi sẽ lụi 
tàn, Các TNS và sự sống muôn loài vẫn thường tồn. 

Thể nhiễm sắc giống như khúc dây thừng, được bện bằng 
sợi xoắn đôi DNA, quấn quanh các prôtê¡n histon, cuộn 
cuộn thành siêu cuộn. Nhân tế bào chỉ cỡ đầu đinh ghim 
mà gói trọn 46 khúc dây thừng. Nếu bung ra, sẽ có một 
chuỗi DNA-histon đài tới khoảng 2m, thể tích di truyền 
được nén chặt 10.000 lần. 


Cuộn dây thừng kỳ diệu 


Nhìn vào kính hiển vi người ta thấy được TNS vào đầu thế 
kỷ 19, mới hơn 200 năm thôi. Cấu tạo ra sao và có vai trò gì 
thì không rõ. Phải đến đầu thế kỷ 20 Thomas Morgan mới gút 
được là các TNS và các đặc trưng di truyền ràng buộc nhau. 


"Hlps/flelun hoploarg 


186 - Nguyễn Chấn Hùng 


Centrômer 


TẾĐÀO - Lihờmatdhệtnhau 


Lõi prôtêin histon 





Phân tử DNA quấn vòng trên các lõi prötê¡n histon 


TNS tiếng Anh là chromosome (gốc Hy Lạp chroma là 
màu sắc, soma là cơ thể). Các nhà nghiên cứu đem nhuộm 
thì thấy cấu trúc này bắt màu rất mạnh, nên gọi là thể nhiễm 
sắc. Tên nghe cũng thường, nhưng TN§ lên màu thì giống 
như người phụ nữ duyên dáng đấy đủ phấn son, đầu đội mũ 
bảo hiểm têlômer, lưng centrômer eo thon, y phục sắc màu. 

Chỉ có nhân tế bào mà gói trọn các TNS. Chẳng khác 
đem nhét áo veston vào trong một chiếc giày. Chính là các 
prôtêin histon có vai trò chủ yếu trong việc đóng gói DNA. 
thành các TNS bên trong nhân tế bào, giữ cho TNS ổn định 
và điều hòa sự biểu hiện của gen. Các acid amin tương tác 
với DNA tích điện âm. Các prôtêin histon chứa nhiều acid 
amin mang điện dương. Tích điện hút nhau. 

Thông tin di truyền của mọi sinh vật được chứa trong 
phân tử DNA, DNA lại được cất giữ trong các TNS. Mỗi 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 187 


tế bào người chứa khoảng ba tỉ cặp baz, cất giữ ở 46 TNS 
hay là 23 cặp. Mỗi người nhận 23 cặp từ cha và 23 cặp từ 
mẹ. 22 cặp TNS thì tương tự ở nam và nữ, gọi là autôsôm 
(autosome). Cặp thứ 23 lại khác. Nữ có hai TNS gọi là X và 
nam có một X và một Y. X và Y được gọi là TNS giới tính 
hay sinh dục. 

Để một cơ thể tăng trưởng và hoạt động tốt, các tế bào. 
phải liên tục phân đôi thành các tế bào mới để thay thế các tế 
bào cũ. Suốt cuộc phân bào, vốn di truyền DNA phải được 
phân bổ đều cho hai tế bào con. Chính các TNS giữ nhiệm 
vụ bảo đảm DNA được sao chép và phân bố chính xác và 
đồng đều trong việc phân hai của tế bào. Tế bào mẹ sinh hai 
tế bào con, TNS giúp chia đôi gia tài thật công bình! 

Thần đèn của Aladdin trong Ngàn lẻ một đêm bị nhốt 
trong cây đèn dầu thoát ra thì làm được tất cả theo ước 
muốn của chủ đèn. Các TNS thì tự tại trong Tử Cấm Thành 
tí tỉ tạo ra sự sống cho cả thế gian, những khúc dây thừng 
thật là màu nhiệm. Đúng là cuộn dây thần. 


Xáo trộn của TNS 


Nếu cấu trúc hoặc số lượng TNS ở các tế bào mới bị thay 
đổi thì có thể dẫn đến các hậu quả trầm trọng. Chẳng hạn 
một loại ung thư máu và vài loại ung thư ở người phát sinh 
là do các TNS bị đứt khúc, rồi ráp trật chỗ. Các tế bào sinh 
dục như là trứng và tỉnh trùng phải chứa đủ số TNS. Hội 
chứng Down gây ra do tế bào chứa đến ba TNS 21. 


"Hlps/lelun hoploerg 


188 - Nguyễn Chấn Hùng 





DNA 
Hi 'CácTNS như dây thừng 
bên chặt bằng chuỗi DNA. 
siêu cuộn trên histon 
.ì Prôtêi 
Men | DNA cuộn 
trên histon. 


Các thể nhiễm sắc 


Cặp TNS trong tế bào sinh dục thì khác nhau. Nữ có hai 
TNS X trong tế bào, nam chỉ có một X và một Y. Hậu duệ 
nhận quá nhiều hoặc không đủ TNS sinh dục cũng dẫn đến 
nhiếu chuyện phiến nhiễu. Nữ có thêm TNS X thì cao to 
khác thường và đầu óc chậm phát triển. Nam có hơn một 
X thì có hội chứng Klinefelter; người đểnh dàng và hiếm 
muộn sinh sản. Phụ nữ chỉ có một X thì bị hội chứng Turner, 
người lùn thấp, không dậy thì và có thể bị thêm bệnh thận 
hoặc tìm mạch. 


Thể nhiễm sắc ngoài nhân: mDNA 

Mitôchondri là các bộ phận tí tỉ nằm trong tế bào chất. 
Mỗi tế bào có hàng ngàn bộ phận tí tỉ này, mỗi cái chứa 
riêng một vòng tròn nhỏ DNA (viết tắt là mDNA đừng lầm 
với mRNA). Thật ngộ nghĩnh, có TNS ngoài nhân được gọi 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 189 


là TNS 47 ở người. Nó có kiểu truyền di độc đáo. Trứng của 
người thì đẩy mDNA, còn tỉnh trùng thì chỉ có vài trăm, 
chỉ đủ năng lượng để bơi lội tới trứng. Sau khi thụ tỉnh, 
tỉnh trùng đã chui vào trứng rồi, mDNA của tỉnh trùng 
chết đi. Thật ngộ nghĩnh, chúng ta tiếp nhận DNA trong 
nhân tế bào từ TNS X và Y của mẹ và cha. Nhưng chúng ta 
chỉ nhận mDNA của mẹ. Mẹ lại nhận từ bà ngoại, rồi trở 
lên bà cố ngoại... 

Do đó mDNA được dùng để phăng ngược dòng mẫu 
hệ của những người sống nhiều nơi khác nhau trên trái 
đất, Chẳng hạn như tất cả các người Polynêsi mang dấu tổ 
tiên từ gốc Đông Nam Á chớ không phải từ châu Mỹ. Tổ 
tiên thổ dân châu Mỹ đã đến từ Siberia khoảng 13.000 năm 
trước. mDNA thay đổi nhanh hơn DNA trong nhân, gấp 
khoảng 20 lần, vì mDNA thiếu bộ máy kiểm tra sai sót khi 
sao chép. 

Sự đột biến với tốc độ nhanh giải thích nhiều dạng biến 
trong trình tự mDNA giữa quần thể người, góp phần vào 
quá trình tiến hóa. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Chuyện kể từ các chú gà 


Mẹ xe hơi hiệu Toyota đang chạy bất ngờ tăng tốc 
gây tai nạn chết người ở thành phố New York nước Mỹ. Bàn 
đạp ga có vấn để, nhấn ga rồi bàn đạp dính sàn luôn. Hãng 
Toyota mất uy tín, phải thâu hồi hàng triệu chiếc. Trong 
cơ thể con người, các gen ung bướu hay oncôgen cũng vận 
hành tương tự. Gen bình thường có nhiệm vụ điểu hòa tăng 
trưởng tế bào, đó là tiền oncôgen hay prôtôoncôgen. Khi bị 
đột biến tiển oncôgen biến thành oncôgen khiến tế bào tăng 
trưởng không kiểm chế được như xe bị hư bàn đạp ga. Biết 
được kẻ nội thù oncôgen (tiếng Anh oncogene) ở người là 
con đường dài, gian khổ và vinh quang. 






Peyton Rous, Nobel Y học 1966 


-?-ÿ-V 


Virút gây ung thư cho gà 








"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 191 


Câu chuyện từ các chú gà giò 


Người tiên phong. Các chủ 
trại ở bang New York nước 
Mỹ thấy một bệnh lạ xuất 
hiện giết các chú gà giò. Trên 
mình chúng có cục bướu lớn 
dẩn. Họ cẩu cứu nhà khoa 
học Peyton Rous. Năm 1911, 
Rous chỉ ra thủ phạm. Ông 
lấy chất nghiễn nát từ một 
khối bướu tiêm vào một con 
gà lành. Thời gian sau, chú 
gà ấy nhận được món quà là 
khối bướu cùng loại. Tiếp tục 
cho các chất trích từ khối bướu qua các lỗ li tỉ của một màng 
lọc cản được các vi khuẩn, Rous nhận thấy chất lọc (không 
có tế bào) lại gây ra bướu ở các gà lành. Một loại virút là 
thủ phạm gây ung thư cho gà. Ung thư này được đặt tên 
là sarcôm Rous (tiếng Anh là Rous sarcoma). Virút có tên 
virút sarcôm Rous (Rous Sarcoma Virus - RSV). Chuyện kỳ 
lạ, mới mẻ và rùng rợn quá. Một virút gây ung thư, khó tin 
quá. Phải hơn nửa thế kỷ sau, năm 1966, Peyton Rous mới 
được trao giải Nobel. 





Con ngựa thành Troy: RSV mang oncôgen vào nhân tế 
bào. Peyton Rous đứng đầu danh sách hàng loạt giải Nobel 
dành cho các nhà khoa học làm rõ mối liên quan RSV và 
bệnh ung thư. David Baltimore, Howard Temin và Renato 
Dulbecco xác định RSV là một virút rêtrô, vốn gen loại 


"lps/lelun hoploerg 


192 - Nguyễn Chấn Hùng 


RNA. Nó dùng bửu bối riêng là enzyme sao chép đảo ngược 
để thối lui thành DNA rối nhập vào nhân tế bào chủ. Bấy 
giờ mới tha hồ tung hoành, gen SRC của virút cướp quyền 
chỉ đạo, làm tế bào gà sản xuất prôtêin nhiều hằng hà sa số. 
'Tế bào chủ mất khả năng chết bình thường, trở thành bất tử: 
tế bào ung thư. Gem Šrc là oncôgen đầu tiên được khám phá 
(năm 1970) viết tắt là v-Src (viral Src). Ba nhà khoa học này 
nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1975. 


Gen tặc RSV phỗng tay trên tế bào chủ. Câu chuyện gà 
con tiếp tục ly kỳ. Đến năm 1975, Michael Bishop và Harold 
Varmus chỉ rõ gen gây ung thư của RSV thật ra là gen của 
tế bào chủ (của gà) mà virút đã phông tay trên, khi sinh sôi. 
Gen bị virút cuỗm từ tế bào thì gọi là prôtôoncôgen hay là 
tiển oncôgen (tiếng Anh protooncogene), đặt tên là c-§rc 
(c viết tắt tiếng Anh cell - tế bào). Bishop và Varmus chứng, 
minh đích thị øncôgen v-Src gây ung thư. Họ lại tìm ra tiền 
oncôgen c-Src hiện diện trong vốn gen của nhiều giống loài. 
Họ cũng phát hiện ra gen c-Src của tế bào chủ vốn có vai 
trò tốt cho tế bào tăng trưởng và làm nhiệm vụ chuyên 
iệt. Còn virút khi gây nhiễm lại dùng v-Src quậy phá, làm 
rối loạn tăng trưởng và sinh sôi thả giàn dẫn đến ung thư. 
Bishop và Varmus được trao giải Nobel năm 1989. 






Đường nào cũng tới La mã: 
nhiều oncôgen ở người 
Chuyện mấy chú gà bị ung thư thì có sao đâu, chẳng dính 


dáng gì tới con người. Năm 1981, giáo sư Robert Weinberg 
và các cộng sự đã phân lập được oncôgen đầu tiên của con 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 193. 


Các gen bình thường 
(điều hòa tăng trưởng tb) 










Đột biến lần † 
(tăng tốc sinh sôitb) —__ 





Prötöoncôgen => oncôgen 
Tế bào tăng trưởng bất thường: các oncôgen. 


người, đặt tên là Ras. Như là bom tấn, nhưng đúng sự chờ 
đợi. Đến nay, người ta đã biết được nhiều oncôgen người, 
hơn 40 loại có tên gọi xa lạ HER-2/neu, Ras, Mỹc, Src, Bc]-2... 
Các nhà khoa học đã biết rất nhiều làm thế nào và tại sao 
ung thư phát triển. 

Oncôgen, kẻ nội thù. Phần lớn các oncôgen là các đột 
biến của các gen bình thường nào đó gọi là prôtôoncôgen. 
Prôtôoncôgen là các gen tốt, bình thường kiểm soát tế bào 
làm gì và sinh sôi thế nào. Khi tiển oncôgen bị đột biến 
thành oncôgen, chúng trở thành các gen “xấu” rồi cứ cắm 
đầu cắm cổ làm việc, tế bào tăng trưởng luông tuồng, dẫn 
tới ung thư. Một chiếc xe hơi chạy ngon lành thì phải có 
bàn đạp ga tốt. Tiển oncôgen hoạt động như một bàn đạp 
ga, điểu tiết tế bào phát triển và sinh sôi. Khi nhấn ga xe vọt 
nhanh, r 





bàn đạp dính khắn luôn, không chịu nhả ra, xe 
vọt hoài gây nguy hiểm, thì cũng như oncôgen làm tế bào 
sinh sôi vô tổ chức. 


"lps/flelun hoploerg 


194 - Nguyễn Chấn Hùng 


Có các loại gen đè nén không cho ung thư ngóc đầu. Đây 
là các gen bình thường có vai trò làm chậm sự sinh sôi của 
tế bào, sửa chữa các hư hại DNA và hạ lệnh cho tế bào biết 
lúc nào phải chết. Có nhiễu gen mang các tên lạ tai như 
p53, RB1, APC, BRCA1, BRCA2. Giống như cái thắng xe 
kểm không để xe chạy nhanh quá. Khi bị đột biến, các gen 
đè nén hết kèm cặp thì ung thư xuất hiện, như thắng xe 
không ăn. 

Việc khám phá các oncỏgen đã tháo gỡ các bế tắc để 
hiểu được cơ sở phân tử và di truyền của bệnh ung thư. 
Các oncôgen cũng cung cấp sự hiểu biết liên quan tới việc 
điều hòa tăng trưởng, chuyên biệt hóa và chết an bài của tế 
bào bình thường. Việc xác định các oncôgen hứa hẹn một 
tiểm năng mới trong điểu trị ung thư. Một thế hệ mới dùng 
thuốc nhắm trúng đích oncôgen đặc hiệu đang được phát 
huy, tránh tế bào bình thường, diệt có chọn lọc tế bào ác 
tính. Liệu pháp trúng đích hứa hẹn phối hợp nhuần nhuyễn 
với hóa trị, xạ trị và phẫu trị trong tương lai gần. 





Có thể khóa tay các oncôgen, diệt kẻ nội thù 

Hóa giải sinh tử phù. Trong truyện chưởng Thiên Long 
Bát Bộ, Kim Dung kể chuyện nhân vật nữ Thiên Sơn Đồng. 
Mỗ võ công cao tột, ác nghiệt vô cùng, thống trị giới 
giang hồ lục lâm bằng cách cấy sinh tử phù vào người 
họ. Sinh tử phù phát tán hành hạ thân thể đau đớn, sống. 
không nổi, chết không được. Nhà sư trẻ Hư Trúc nhân 
từ, kẹt thế phải nhận chức chưởng môn phái Tiêu Dao, 
học được bí quyết sinh tử phù, cục tuyết nhỏ xíu được 
dùng nội lực cao siêu bắn vào cơ thể. Hư Trúc hóa giải 


"hlps/lelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 195 


dễ dàng sinh tử phù cứu quần hào. Con người hiểu được 
oncôgen khác nào Hư Trúc biết bí quyết sinh tử phù. 

Thuốc khóa tay các gen này. Cách này được gọi là liệu 
pháp trúng đích hay là nhắm đích phân tử. Từ năm 1998, 
có thuốc trastuzumab (Herceptin). Ở một số người bệnh. 
ung thư vú, các tế bào tạo ra quá nhiều prôtêin gọi là 
HER2/neu kích thích mạnh sự tăng trưởng tế bào ung 
thư. Thuốc trastuzumab hít dính vào HER/neu, khóa tay 
oncôgen. Thuốc khác tên là lapatinib cũng khóa tay HER/ 
neu, mới đưa vào sử dụng. Từ thập niên 1970, Stanley và 
Levi-Montalcini khám phá được các tế bào nói và lắng 
nghe nhau bằng tín hiệu gọi là yếu tố tăng trưởng (giải 
Nobel 1986). Đến nay đã biết được hàng trăm loại. Thật 
là khế hợp, nhiều yếu tố tăng trưởng bị đột biến thành. 
oncôgen. Yếu tố tăng trưởng mạch máu có tên là VEGF. 
Năm 2004 đã có thuốc bevacizumab khóa tay oncôgen 
này dùng điểu trị ung thư đại tràng di căn và một số ung. 
thư khác. Thuốc cetuximab nhắm vào oncôgen EGFR, 
điểu trị ung thư vùng đầu cổ và ruột. Ngày càng nhiều 
thuốc được đưa vào sử dụng. 

Các nhà nghiên cứu rất lạc quan về tương lai của các 
điều trị nhắm vào đích là các oncôgen. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Cô lái đò và nàng Synthia 


Nụy 26.6.2000, tại Nhà Trắng, Craig Venter và Francis 
Collins đứng bên Tổng thống Bill Clinton công bố hai bản 
thảo đầu tiên về dự án vốn gen người. Năm 2009, Venter 
được Tổng thống Obama trao huân chương Khoa học Quốc 
gia, rất cao quý. Ngày 20.5.2010 Venter cho nổ bom: làm 
được "sự sống nhân tạo” 


Nàng Synthia chào đời 


Mang nặng đẻ đau. Craig Venter cùng êkíp mất 15 năm. 
tạo ra nảng Synthia: tổng hợp trọn vốn gen hay genôm 
(genome) của một vi khuẩn 
tên là M.mycoides và nhét vào 
tế bào của một vi khuẩn khác, 
M.capricolum. Cần hình tượng 
cho đễ hiểu hơn: bóc “bộ óc” 
(vốn gen) của một loại vi khuẩn 
và thế vào một “bộ óc nhân tạo” 
làm ra dựa theo vốn gen của một 
vi khuẩn loại khác. Synthia sinh 





"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 197 


sôi theo sự chỉ đạo của bộ óc mới. Rồi sao nữa? Các tế bào 
capricolum lớn rộ hằng hà sa số, thế hệ này đến thế hệ khác, 
sản xuất prôtê¡n theo sự cầm trịch của zycoides. Thành tựu 
tuyệt diệu của sinh học tổng hợp, sát sườn nhất với việc tạo 
sự sống bên ngoài phim khoa học giả tưởng. 

Thấu tai Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Tổng thống Obama 
ra lệnh cho nhóm chuyên gia sừng sỏ báo cáo về sinh học 
tổng hợp trong vòng sáu tháng. Nghị sĩ Henry Waxman, 
Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện nói: 
“Sinh học tổng hợp có tiểm năng giúp giảm bớt sự lệ thuộc 
vào đầu khí và góp phần giải quyết sự thay đổi khí hậu, 
nhiều áp dụng hứa hẹn”. 


Muốn làm trời hả? 


Venter và êkíp nói là đã tạo sự sống nhân tạo mới? Nhiều 
người phản bác: “Tôi cho là hơi thổi phồng, ông ta được 
tiếng là người chơi nổi. Ông ta không tạo ra sự sống, chỉ 
nhái theo sự sống” Giáo sư Barry, "Không phải sự sống 
nhân tạo. Thành tựu lý thú nhưng không sâu” Một minh 
họa so sánh “thì cũng như lấy phần mềm Microsoft máy vi 
tính rồi thay bằng Linux”: Người phát ngôn của Tòa Thánh 
'Vatican: "Không phải tạo ra sự sống, chỉ thay đổi vài động 
cơ thôi” Vi sinh vật mà kíp Venter báo cáo là tổng hợp với 
nghĩa là genôm được tổng hợp, không phải là hình thái mới 
của sự sống được tạo ra. 

Có lập luận ủng hộ Venter. Tiến sĩ J. Gowrishankar nhắc 
là tế bào capricolum vẫn còn phần cứng. Khi các tế bảo sinh 
sôi ra các tế bào con, sẽ có quá trình “pha loãng vô tận” ở mỗi 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


198 - Nguyễn Chấn Hùng 


Các mảnh DNA. 
A1-4,A5-8, etc..(17-35kb) 


m, 
—..ŸsA ›\ Ấ =; 
TY 2 Y$Z gom thành ` 
`;fSv++ VN 

ráp lại “†?? 


'Genôm M. genitalium. 
€) tổng hợp tế bảo men bia 
[ \ # : 


` 
Kỹ thuật sinh học tổng hợp. ì hí 
Cralg Venter và nàng Synthịa 





thế hệ: khoảng trên dưới 30 thể hệ thì ngay cả phần cứng 
cũng bị thay thế theo sự cẩm trịch của genôm tổng hợp. Bấy 
giờ các tế bào sẽ sống còn với các gen, các prôtê¡n do genôm 
tổng hợp cho hiệu lệnh chế tạo. Tế bào sẽ hoàn toàn mới. 
Thuyết sinh lực có lung lay? Hơn 100 năm trước, triết gia 
cự phách người Pháp Henri Bergson cho rằng có một dòng 
sinh lực phân biệt sinh vật với các thể vô cơ. Thao tác trên 
vật chất vô cơ không thể tạo được bất cứ sinh vật nào. Louis 
Pasteur năm 1869 dùng “sức sống” để giải thích vì sao có sự 
sống. Êkíp JCVI có tạo ra sự sống mới? Không hẳn. Nhưng 
cách mạng sinh học phân tử tiếp diễn, rối ra khoa học tiếp tục 
giản lược hóa sự sống vào vật chất. Thành tựu của Venter có 
vẻ thu hẹp dần quan điểm cho là sự sống đòi hỏi một nguồn 
lực đặc biệt để hiện hữu. Không cứ một tế bào nhân tạo, riêng 
một genôm nhân tạo cũng hứa hẹn sẽ mau tới lúc các hình 
thái của sự sống có thể được hoàn toàn tạo ra từ vật chất ù lì. 
Hứa hẹn và hệ lụy: Venter tin là kỹ thuật mới của mình có 
thể mở đường cho việc tạo ra các sinh vật phức tạp hơn có 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 199. 


khả năng biến đổi rác rưởi của môi trường thành năng lượng 
sạch, chế tạo vắcxin chống bệnh và giải quyết ô nhiễm như 
tràn dầu. Tổng hợp các genôm trong labô, đem nhét vào các 
tế bào, chúng răm rắp theo lệnh chế tạo prôtê¡n, thì tại sao 
không tạo ra dầu khí sinh học, hay cái gì đó mình muốn. 
Nhưng vô tình hoặc cố ý tạo ra các "con trùn” gây tác hại 
không lường. Khi các nhà khoa học tổng hợp được genôm 
người (khoảng 6.000 lần genôm của M.mycoides), liệu họ 
có sử dụng kỹ thuật này một cách đàng hoàng? 


Cô lái đò và nàng Synthia 

Watson, Criek và cô lái đò. 
Vào trường y tôi được học về 
xoắn đôi DNA chỉ mười năm sau 
khi Watson và Crick khám phá 
(1953). Thật kỳ diệu. Tôi mê man 
với bốn chất baz A, T, G và C và 





TT n » (+ 17V3 “V3... Venter~Tổng thống Clinton và 
phân tử của sự sống biến hóa _ collinstại Nhà Trắng 26.6.2000 


vô cùng. DNA trong muôn loài. 

Những vi khuẩn khoảng 3,5 tỉ năm trước có thể là sự sống 
đầu tiên, rồi cây cối loài vật con người đều tiếp nhận và 
truyển di DNA. Khác nào cô lái đò chở vốn di truyền đến 
bến đời đời. 


Cuộc chạy đua lịch sử. Dự án genôm đã được mười tuổi. 
'Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, Francis Collins và Craig Venter 
đứng bên Tổng thống Clinton, công bố hai bản thảo đầu tiên. 
Dự án thu hút công sức toàn cấu và hàng tỉ đôla để đạt tới mục 
tiêu. Đã có một cuộc chạy đua. Một bên là công ty tư Celera 


"lps/Nlelun hoploerg 


200 - Nguyễn Chấn Hùng 


Genomics của Craig Venter, bên 
kia là chương trình nhà nước do 
Francis Collins cẩm trịch. Venter 
và Collins cùng tới mức đến mà 
chính Clinton vạch ra. 

Nhét gen rồi nhét trọn genôm. 
Việc nhét các gen hoạt động vào 
trong vi khuẩn được bắt đầu vào 
những năm 1970, khi có kỹ thuật 
gọi là tái tổ hợp DNA. Có thể tháo vòng DNA của plasmid 
của vi khuẩn bằng một enzym, rồi đem một gen lựa chọn 
gắn vào. Ví khuẩn sản xuất một prôtê¡n theo đơn đặt hàng 
của gen mới, Thật hay, vi khuẩn thành đội ngũ công nhân 
lành nghề, bảo gì làm nấy. Vi khuẩn E.Coli (thường trú 
trong ruột chúng ta) chế tạo insulin người. Đến thập niên 
1980, các nhà sinh học đã có thể tách rời thiên nhiên, tổng 
hợp trọn các gen, các hệ thống gen nhân tạo. Venter và êkíp 
đã thiết kế một genôm (1,08 triệu cặp baz) và nhét trọn gói 
vào tế bào. Trọn một genôm, không phải một vài gen. Có 
thể tái hiện các loại vi khuẩn cổ M.mycoides mà hành tung 
có thể giúp chúng ta biết về môi trường sinh thái trên hành 
tỉnh hàng trăm triệu năm trước. 





Tổng thống Obama trao huần chương. 
Khoa học quốc gia cho Venter - 2009 





Hai chú bé quậy phá Watson và Venter. Crick đã qua đời, 
'Watson còn sống vẫn nghịch ngợm. Năm 2007, ông nhờ giải 
mã toàn bộ gen của mình, chỉ tốn gần 1,5 triệu USD, trong 
bốn tháng. Trước đó, chú bé quậy phá Venter giải mã genôm 
mình tốn cả 100 triệu, mất mấy năm trời. Hấp dẫn còn hơn. 
truyện Phong Thần. Watson 24 tuổi tìm ra xoắn đôi, 40 năm. 
sau €. Venter tiên phong giải mã toàn bộ genôm người. Nhớ 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 201 


lại năm 1991, Watson chê thiết bị định trình tự genôm của 
Venter là “khi cũng biết dùng” Trong buổi họp bàn về sự 
ra đời của nàng Synthia, lão già Watson 83 tuổi phải công 
nhận: "Một bước tiến nhanh mà chúng ta không thể đoán 
trước được” Ông khen Venter 63 tuổi. 


Người ta cho là thế kỷ 19 có Charles Darwin, thế kỷ 20 có 
James Watson thì thế kỷ 21, Craig Venter là người tiếp nối. 


Đại bàng Phoenix sống lại từ đống tro tàn. Khi bản đồ 
họa genôm người hoàn thành năm 2003, các nhà nghiên 
cứu phát hiện cơ thể chúng ta mang vết tích của các virút 
rêtrô từ hàng triệu năm. Khi nhiễm vào DNA của các sinh 
vật, virút chiến đấu trong hàng ngàn thế hệ, dần dần chịu 
khuất phục sự tiến hóa thành gen virút nội sinh. 

Năm 2006, Thierry Heidmann (Viện nghiên cứu Gus- 
'tave Roussy, Paris) lấy các mảnh gen từ virút rêtrô nội sinh, 
sắp xếp và ráp lại thành một virút, có khả năng gây nhiễm. 
Heidmann gọi tên là virút Phoenix theo sự tích chim đại 
bàng huyền thoại vùng sa mạc Sahara sống dậy từ tro tàn. 
Ông nghĩ là Phoenix và các virút khác sẽ kể chuyện về 
nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người. 

Tốc độ thần kỳ. Venter nhớ lại Applied Biosystems 
vào năm 1987 chỉ giải mã được 4.800 cặp baz mỗi ngày. 
Dự án giải mã genôm người phải mất 13 năm, phía nhà 
nước Mỹ tốn 3 tỉ đôla, phía Celera của Venter tốn 300 
triệu đô. Bây giờ có khả năng giải trình tự một genôm 
người trong một ngày, phí tổn chỉ vài ngàn đôla. Đầu 
năm nay, hai công ty lllumina và Life Technologies ở 
California rao bán thiết bị mới lần lượt định được 25 tỉ 
cặp baz và 100 tỉ cặp baz mỗi ngày. 


"Hlps/lelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Phần V 
Trong cõi vi diệu 


Thuở hỗn mang, khoảng 3,5 tỉ năm trước, 

vi khuẩn đã có mặt đem hơi thở cho muôn loài, có vai trò tuyệt 
diệu trong sự phát triển phức tạp hơn của muôn loài. Không được 
coi là sinh vật, chỉ ở bên bờ sự sống nhưng có vẻ như virút luôn 
giành thẳng lợi trong cuộc chiến sinh tồn của sự sống. Con người 
quen thấy bao loại vi khuẩn và virút, chỉ gây phiền nhiễu. Ở trong 
cõi vỉ diệu, chúng ảnh hưởng trên sự sống thế gian biết bao. 


1. Virút, bên bờ sự sống 

2. Virút và con người 

3. Cuộc rượt đuổi sinh học 

4..Hành tung vô định 

5. Tặng vật của thiên nhiên, hàng hiệu mới toanh 
6. Người giãng câu nhẳn ngi 

7. Mấy thứ lăng nhăng, chúng quấy ta 
8. Vương quốc cồ xưa, thế giới vi diệu 
9. Thầy thuốc nuốt vi trùng. 

10. Kỹ diệu trong ta 

11. Dồn đập tin vui... 


"lps/flelun hoploarg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Virút, bên bờ sự sống 


Vị không được kể là sinh vật như vi khuẩn, cũng 
không phải là vi khuẩn nhỏ và bị để ngoài muôn loài, bên 
bờ sự sống. Có vẻ như chúng luôn giành thắng lợi trong 
cuộc chiến sinh tồn từ những buổi đầu của sự sống trên 
trái đất. 

Virút không phải là tế bào, ngủ yên cho đến khi chui 
vào tế bào chủ thì bừng tỉnh và hoạt động. Chúng là gen 
tặc có thể điểu động tế bào làm theo chỉ đạo. Ngoài tế bào, 
virút là virion. Virion gồm một bộ gen (phân tử DNA hoặc 
RNA) gói gọn trong lớp áo khoác prôtêin, vào trong tế bào 
thì cởi bỏ áo khoác, thả ra genôm virút. Tế bào chủ theo 
lệnh gen tặc tổng hợp các chất cần thiết để tạo ra vô số 
virion. Các virion thoát ra khỏi tế bào chủ rồi gây nhiễm 
tiếp các tế bào khác. Virút gây nhiễm đủ các loại tế bào: 
loài vật, cây cỏ, và sinh vật đơn bào. Các virút gây nhiễm 
các vi khuẩn được gọi là virúf xực vi khuẩn (tiếng Anh là 
bacteriophage, phage có nghĩa là ăn). Có virút thật nhỏ chỉ 
đo được 20 nanomét (nm). Chỉ lớn bằng 1/100 vi khuẩn. 
Ở đâu có sự sống ở đó có virút. Người ta mới biết virút 
vào khoảng giao thời thế kỷ 19 - 20. Virút tiếng Anh là 





"Hlp/Nlelun hoploerg 


206 - Nguyễn Chấn Hùng 


F Goonmx›oonm) 





'Virit thuốc lá 


$ Wnm) + (15nm x300nm). 
Vưútpôliô 
80m) $ VrútănvikhuẩnT4 

ỉ (60nmx255nm) 





LI_C 
So sánh các virút với vi khuẩn E. Coli và hồng cầu. 


virus. Virus gốc Latin là chất độc. Tĩnh từ virulent có gốc 
Latin là virulenus - độc. Nhà sinh học người Nga, Dmitri 
Ivanovsky khám phá virút năm 1892. Kính hiển vi điện tử 
xem thấy virút lấn đấu tiên năm 1935. 


Quyền lực thần kỳ, nuôi dưỡng thế giới 


Các nhà nghiên cứu bắt đầu làm sáng tỏ công sức lao 
động tuyệt vời của các virút, phục vụ sự sống muôn loài. 
Các virút có thể giữ các gen mới chộp được, và có thể gộp 
chúng lại, đó là trường hợp vải gen quang tổng hợp của 
một số virút mới tìm thấy ở các đại dương. Các virút đóng 
góp lớn lao cho sự sản xuất năng lượng toàn cầu. Nhà virút 
học hải dương Curtis Suttle, Đại học B.C tại Vancouver tán 
thưởng: “Các virút là lực đẩy chủ yếu chu trình dinh dưỡng 
và năng lượng trên hành tinh” Các virút có thể là nguồn cội 
của cây sự sống, góp phần vào sự tiến hóa của sinh vật. Một 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -207 


ngụm nước biển chứa hàng triệu virút. Chúng gây nhiễm 
loài sò ốc cho đến cá voi, gây bướu ở loài rùa biển. Virút gây 
nhiễm loài phytoplankton - vi sinh gồm tảo và vi khuẩn. 
Các vi sinh này giữ vai trò quan trọng trong chu trình dinh 
dưỡng và năng lượng, giữ 90% khối lượng sinh học của biển 
khơi. Các virút giết khoảng 20% khối lượng sinh học này 
mỗi ngày (may thay phyloplankton tái sinh rất mau lẹ). Cái 
chết này góp phần bối đắp thềm lục địa, cũng ảnh hưởng 
tốt đến khí hậu địa cầu. Suttle nói: "Nếu bạn lấy các virút 
ra khỏi biển thì mọi vật sẽ ngừng tăng trưởng. Khi chết, các 
nạn nhân của virút sẽ thải ra các chất dinh dưỡng. Các virát 
gây chết để nuôi dưỡng thế giới”. 

Virút chỉ trở thành “sinh vật” khi chui vào trong một tế 
bào chủ. Khả năng đột biến tuyệt vời, thay hình đổi dạng 
cực nhanh, khiến cơ thể chủ khó phát huy khả năng miễn 


Áo khoác 
prötễin 





'Virút muôn màu muôn về 


"lps/Nlelun hoploerg 


208 - Nguyễn Chấn Hùng 


dịch kịp thời. Virút khác hẳn vi khuẩn, cũng không phải là 
siêu vi khuẩn, Mới đây người ta tìm ra virút mimi, còn lớn 
hơn vài loại vi khuẩn. R: 
mimi. Mama bị virút Sputnik ăn. Virút xực virút. 


¡ tìm ra virút mama nhỏ hơn 





Virút rêtrô và sự tiến hóa của loài người 

Để án giải mã genôm người hoàn tất năm 2003 cho thấy 
8% vốn gen có chứa di chỉ của virút rêtrô, gọi là virút rêtrô 
nội sinh hay là transpôsông rêtrô. Charles Darwin sống lại 
chắc sẽ ngạc nhiên kỳ thú về chuyện con người là hậu duệ 
của virút cũng như của loài khi. Nhà sinh học Heidmann 
cho rằng nếu không có 
không thể có được lá nhau, che chở bào thai có đủ thời gian 
phát triển, chuyên chở chất dinh dưỡng từ mẹ đến con để 
cho não hình thành một cách tuyệt vời. Heidmann nói: 
“Các virút này đã tạo nên các đổi thay, nếu không có chúng, 
có thể con người vẫn tiếp tục ấp trứng”. 








“Trong lãnh vực sinh học phân tử và sinh học tế bào, virút 
là con chuột lang của các nhà nghiên cứu. Thật là tiện lợi. 
Một hệ thống gen giản dị. Tha hồ mà cắt, ráp gen rồi nhét 
vào các tế bào để tìm hiểu nhiều thứ, đặc biệt các cơ chế căn 
bản của di truyền phân tử: sự nhân đôi phân tử DNA, sự sao 
chép... Các nhà di truyền thường dùng các virút như người 
lái đò chở các gen vào các tế bào. Dùng cách này để tế bào 





chế tạo các chất mới, hoặc xem coi đưa gen mới vào genôm 
có hiệu quả gì. Bao nhiêu kỳ vọng cho việc điều trị ung thư 
và liệu pháp gen. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 209 


Các virút ác ôn 

Virút gây biết bao nhiêu là bệnh. Cảm cúm thường, trái rạ, 
lở miệng. Bệnh nặng là Ebola, AIDS, SARS, cúm gà, cúm 
heo H1N1, ung thư cổ tử cung, ung thư gan. Thổ dân da. 
đỏ ở Mỹ đã bị tàn sát do các bệnh nhiễm, đặc biệt là bệnh 
đậu mùa do người châu Âu đem đến, ước lượng khoảng 
70% dân da đỏ. Virút đã giúp đỡ ý đồ chiếm đất của người 
châu Âu. 





HINI vẫn gây khó. Các virủt củm có vốn gen gồm tám 
khúc RNA - thật dễ trộn các gen. Virút cúm người, cúm 
chim có thể cùng nhiễm một loài vật, heo chẳng hạn, rồi 
trộn gen với nhau và các virút cúm mới hình thành. Virút 
cúm biến hóa vô cùng. Phải chế tạo vắcxin thay đổi hàng 
năm. Virút H1N1 năm nay gây xáo trộn toàn cầu. Nước Mỹ 
đang lộn xộn vì cúm heo. Đã có vắcxin nhưng không đủ, 
không kịp. Khoảng 50% dân Mỹ ngần ngại không muốn 
tiêm chủng vì e ngại chất lượng vắcxin. 

Vắcxin HIV ló dạng. HIV-1 là virút được nhiều người 
biết nhất. Siêu sao này là một virút rêtrô, có lõi là phân 
tử RNA. Hy vọng có vắcxin vừa ló dạng. Hội nghị vắcxin 
AIDS tháng 10 năm 2009 tại Paris vừa qua nhận định là sự 
thành công khiêm tốn được các nhà vắcxin HIV ở Thái Lan 
công bố một tháng trước đó đã hãm nóng lĩnh vực này. 
Trên thế giới mỗi ngày lại có thêm khoảng 7.000 người bị 
nhiễm. Nhưng sự hỗ trợ tài chính cho hoạt động phòng. 
chống AIDS toàn cầu đang suy giảm. 


Đầu tư quá kỹ cho HPV. Harald zur Hausen đã bỏ mười 
năm trời để xác định được các loại virút gây ung thư cổ 
tử cung. HPV có lõi là phân tử DNA, gồm 8 gen. L1 - L2 là 


"lps/flelun hoploarg 


210 - Nguyễn Chấn Hùng 


các gen gây ung thư. Đã có hai vắcxin ngừa nhiễm HPV. 
16 - 18 để phòng ung thư cổ tử cung. Hai vắcxin này chỉ 
ngừa được 70% các ung thư do HPV 16 - 18. Vậy còn 30% 
lọt lưới. Mới đây, Cơ quan FDA Mỹ vừa cho phép tiêm 
vắcxin ngừa HPV cho con trai. Đầu tư cho nhiễm HPV quá 
kỹ chăng. 

Ngăn chặn bệnh đậu mùa: có nên diệt tận gốc các dự 
trữ virút đậu mùa trong các phòng thí nghiệm trên thế 
giới? Tổ chức Y tế Thế giới tán đồng diệt tận gốc. Các 
nhà môi trường không muốn dẹp bỏ hình thái nào của 
sự sống, các nhà nghiên cứu không muốn mất một tiếm 
năng nghiên cứu. 

Vì sao các virút trở nên ác ôn? Lâu nay người ta cứ nghĩ 
các virút là những kẻ xâm nhập, quấy rối con người, đến 
mức gây chết chóc. Thường thì virút không hại nơi nương. 
tựa. Virút cần giống loài nương tựa, để thường tồn. Bệnh 
AIDS nhiễm vào loài khỉ (tinh tỉnh, khỉ đột..) mà không 
gây bệnh, đã sống chung hòa thuận hàng bao thế hệ. Các 
nhà nghiên cứu nghĩ rằng bình thường các virút không. 
gây bệnh hoạn. Chỉ khi nào có điểu gì bất ổn, một đột 
biến chẳng hạn thì mới có chuyện. Đa số các virút ác ôn 
vốn là dạng đột biến của virút hiển lành, điều này bất ngờ. 
làm đồ vỡ mối giao tình đôi bên. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Virút và con người 


'Táng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính 
thức Mêxicô vào ngày 17.4.2009 có tham quan một viện 
bảo tàng nổi tiếng, gặp và bắt tay giám đốc là một nhà khảo 
cổ học uy tín. Vài ngày sau nhà khảo cổ này bất ngờ qua 
đời. Mới đây, tùy viên báo chí Nhà Trắng công bố là Tổng 
thống Obama không nghỉ ngờ bị cúm heo và không cẩn 
phải xét nghiệm cúm heo, vì ông giám đốc viện bảo tàng 
không phải chết vì mắc cúm heo, mà chết vì viêm phổi tiếm 
ẩn từ trước. 

Thật hú hồn. Nguồn tin nóng hổi và thật hấp dẫn. Một 
con virút tí tỉ, vô hình, vô ảnh mà đe dọa người có quyển lực 
nhất thế giới. Chỉ hơn một tuần nay, cái con virút này làm 
cả hành tỉnh rối rắm. Thủ đô của nước Mêxicô, thành phố 
với 20 triệu dân tê liệt, trở nên hoang vắng, nhà hát, trường 
học đóng cửa. Người dân rút cả vào trong nhà. Tin mới nhất 
từ Bộ trưởng Y tế Mêxicô cho biết con virút mới đã làm 
chết 149 người và gây bệnh hơn 1.000 người. Hôm thứ hai 
27.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là e ngại sẽ có 
trận đại dịch cúm đầu tiên từ 40 năm nay, vì có thêm nhiều 
người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ, Canada và châu Âu. WHO đã 
nâng mức báo động nguy cơ đại dịch từ mức 3 lên mức 4. 


"lps/flelun hoploarg 


212 - Nguyễn Chấn Hùng 


Hoa Kỳ đã có trên 40 người bệnh ở bang California, Texas, 
New York. Ở Canada có sáu người mắc dịch. Ở châu Âu thì 
có dịch tại Tây Ban Nha, Anh. Nhiều người nghỉ ngờ nhiễm 
bệnh ở Pháp, Na Uy, Đức, Thụy Điển và nhiều nơi khác trên 
hành tinh như Israel, Niu Di-lân, Braxin... 

Con virút đang gây ra tai họa sức khỏe và có thể là thảm 
họa. Ở Hoa Kỳ, người ta lo ngại cúm heo có thể sẽ là một 
khó khăn lớn cho chính quyến Obama, tương tự trận bão 
lụt Katrina đã nặng trĩu lên vai Tổng thống George Bush. 
Một cơn lốc về kinh tế đã bắt đầu. Giá dấu tuột xuống 2%, 
chỉ còn gần 50 USD/thùng vì các nhà đầu tư lo cho nền 
kinh tế vốn đã yếu sẽ yếu thêm, đà giao thông suy giảm 
và sản xuất ùn tắc. Cổ phiếu các công ty hàng không Mỹ 
sụt giảm, Continental Airlines mất 16%, cổ phiếu Cathay 
Pacifc Airways (Hồng Kông) và British Airways tụt giảm 
thấy rõ. Thật là đở khóc, đở cười: đây lại là thời cơ cho 
các công ty dược phẩm, cổ phiếu tăng vọt. Công ty Roche 
có thuốc Tamiflu, công ty GSK có thuốc Relenza, hai loại 
thuốc được xác định là có hiệu quả với dịch cúm heo này. 
Công ty sản xuất vắcxin kháng cúm Novavax có cổ phiếu 
tăng gấp đôi, Công ty Quidel corp sản xuất test cúm cũng 
trúng mánh. 

Cúm heo là một loại cúm vốn thấy ở heo. Dòng virút 
thường gặp nhất gọi là virút A/H1NI. Con virút gây hoảng 
loạn lắn này là chủng mới của dòng virút HIN1. Cúm heo 
hiếm khi nhiễm thẳng vào con người. Lần này, con virút 
làm các chuyên gia bận tâm nhiều vì nó có khả năng nhảy 
từ người sang người. Các nhà khoa học trên toàn cầu đang 
ráo riết xác định mức độ gây họa của nó. Virút này có tiềm 
năng gây đại địch vì là loại mới và gây nhiễm người - người. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 213 


Sắp tới mà nó không gây nhiễm rộng rãi thì sự đe dọa sẽ lụi 
tàn. Nếu nó gây bệnh tràn lan thì mối họa sẽ nghiêm trọng 
hơn, rồi sẽ đến đại dịch. 

'Virút cúm có thể biến đổi thành một con khác tương tự, 
mà từ chuyên môn gọi là đột biển. Hệ miễn dịch của con 
người vốn xưa nay chưa hề quen biết với virút xa lạ này. 
Virút cúm tha hồ múa gậy vườn hoang, lan nhanh, lan xa, 
lan rộng rồi gây tác hại nghiêm trọng vì con người thiếu 
khả năng tự bảo vệ hữu hiệu. Virút cúm gia cấm H5N1 
hiện có tại châu Á là thí dụ về virút có khả năng gây dịch 
lớn nhưng chưa có lấn nào gây đại dịch. Các nhà khoa học 
chưa lý giải được vì sao virút cúm heo lần này giết nhiều 
người ở Mêxicô mà chỉ gây bệnh vừa phải ở Hoa Kỳ. Cơ 
quan Kiểm soát Phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC) vẫn lo ngại 
là sẽ có thêm nhiều người nhiễm bệnh ở Mỹ với mức độ 
nghiêm trọng, thậm chí có tử vong, vì virút gây bệnh ở Mỹ 
và Mêxicô có vốn di truyền tương tự. Các nhà nghiên cứu 
đang tìm biết làm thế nào virút để lan tràn, còn các chuyên 
gia cho biết cách truyền bệnh cũng là cách thông thường: 
ho hoặc hắt xì từ người bệnh, bắt tay hoặc đụng chạm tới 
những người đã nhiễm virút, rờ vào các vật dụng mà bệnh 
nhân đã tiếp xúc. 

Bệnh cúm heo đã lan ra khắp các châu lục. WHO tăng 
cường mức báo động đại dịch, cho rằng không còn kiểm 
chế địch được nữa. Virút này đang làm rung chuyển thế 
giới. Thật đáng suy ngẫm về sự kiện thời sự toàn cầu này. 
Virút mới này suýt đe đọa tổng thống Hoa Kỳ. Bao nhiêu 
chiến hạm, vũ khí hiện đại nhất không thể dùng bảo vệ con 
người chống lại kẻ địch vô hình, vô ảnh này. Kính hiển vi 


"Hlps/flelun hoploerg 


214 - Nguyễn Chấn Hùng 


thông thường chỉ thấy được các vi khuẩn. Virút là siêu vi 
khuẩn, chỉ thấy nhờ kính hiển vi điện tử. 

Loài người ứng chiến như thế nào? Ông Fukuda, phụ tá 
Tổng giám đốc WHO đặc trách an toàn sức khỏe và môi 
trường, yêu cầu: các quan chức y tế và các chuyên gia sức 
khỏe trên toàn thế giới cẩn đặt trọng tâm vào việc điều 
trị người bệnh và tăng cường ứng phó dịch cúm bùng nổ, 
Trong buổi gặp gỡ các nhà báo ngày 27.4.2009, ông nói: 
“Tình hình tiếp diễn trầm trọng trong vài ngày tới, chúng 
tôi có thể nâng báo động lên cấp 5” Nên nhớ báo động cao. 
nhất là cấp 6. Cơn đại dịch bùng phát khi bệnh lây từ người 
sang người và vượt qua các biên giới quốc gia. Không ai có 
miễn dịch với virút cúm týp A này, địch lớn tỏa lan khắp 
hành tinh. Bộ Y tế Mỹ ước tính là dịch lớn ở mức độ vừa có 
thể gây tử vong cho 209.000 người và xảy ra đại dịch như 
năm 1918 thì có thể giết 1,9 triệu người Mỹ. Bà Tổng giám 
đốc WHO, Margaret Chan cho biết: việc siết chặt du lịch là 
không cần thiết vì dựa trên cơ sở chỉnh trị chứ không phải 
do cân nhắc về sức khỏe. Bà nhấn mạnh: “Đại dịch cúm 
tràn lan toàn cầu, chúng ta có buộc phải đóng cửa các biên 
giới, nghĩa là chúng ta sẽ đưa nến kinh tế đến chỗ ngưng 
trệ? Kinh nghiệm cho thấy việc lan tràn dịch cúm không thể 
chặn đứng bằng việc khóa chặt các biên giới hoặc bằng việc 
hạn chế sự di chuyển của con người”. 














Hiện không có vắcxin hữu hiệu với cúm heo này. Ông 
Fukuda cho biết: WHO đang làm việc với các công ty để 
điểu chế vắcxin chống cúm heo. Mỹ sẽ đấu tư mạnh hơn. 
Richard Besser, quyền giám đốc của CDC nói: "chúng tôi 
không nghĩ là bất cứ loại vắcxin nào hiện nay có hiệu quả? 
Một điều éo le là hiện nay chính quyền Obama còn thiếu bộ 


"Hlps/Ölelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -215 


trưởng y tế (1). Phải cần ít nhất sáu tháng để sản xuất vắcxin 
ngừa cúm heo này, chế vắcxin phải dựa trên dòng virút cúm 
đặc biệt, rồi gửi đến các xưởng để sản xuất, sau đó mới phân 
bổ toàn cầu. Khi xong quy trình này thì đợt đầu đại dịch có 
thể đã qua rồi! 

Đáng tiếc là không kịp có vắcxin hiệu quả để ngừa bệnh. 
May thay hiện nay có thuốc điểu trị. Bộ trưởng An ninh Nội 
địa Hoa Kỳ, Janet Napolitano cho biết: có dự trữ 50 tỉ liều 
thuốc kháng virút, gồm thuốc Tamiflu của công ty Roche và 
thuốc Relenza của công ty GlaxoSmithKline (GSK). Công 
ty Roche cho biết: là có đủ Tamiflu cho yêu cầu hiện nay. 
Roche có khả năng sản xuất trong vòng một năm đủ liều 
cho 400 triệu người. Roche và Glaxo hứa hợp tác tích cực 
với WHO trong việc khống chế dịch cúm heo này. 

Trước một căn bệnh mới, loài người đã huy động mọi 
mặt để bảo vệ mình. Bao nhiêu đầu óc tỉnh mắn của WHO, 
của Hoa Kỳ, của các châu lục... đang triển khai kịp thời 
nhiều phương hướng chiến lược thích hợp. 

Thật thú vị! Con người không thể dùng phương tiện 
chiến tranh, dẫu là thật hiện đại để chống kẻ địch này. Tổng 
thống Obama suýt bị tấn công dù có hàng rào an ninh bảo 
vệ mà chính ông còn khó thoát ra. Kẻ địch vô hình ghê 
gớm nhưng có phải là kẻ thù của thiên nhiên và con người 
không? Nó có bộ não hay không mà đủ thách thức những 
bộ óc tỉnh túy của con người. Các nhà khoa học đã có thể 
cắt xẻ để biết được bộ gen của các virút, đơn giản chỉ gồm 
có một số gen ít ỏi, chẳng nhằm nhò gì so với bộ gen người 
mà nhân loại đã tự giải mã được. Vậy mà loài người cũng 
có lúc gặp đối thủ vô cùng khó chơi. Con virút đã có phép 


"Hlps/flelun hoploerg 


216 - Nguyễn Chấn Hùng 


tự thay hình đổi dạng, nói theo sinh học là nó biết tự làm. 
biến đổi gen để thích ứng hoàn cảnh mới, vượt khỏi nghịch 
cảnh, thoát khỏi bàn tay 'ghê gớm” của con người. Lần này 
con virút tổng hợp gen virút cúm heo, virút cúm gia cẩm và 
cúm người. Một cuộc chiến cam go giữa loài người và tác 
nhân sinh học vô hình mà về lâu dài loài người vẫn đi sau. 
Đúng là một cuộc rượt đuổi y học. 

Con người đã làm quen với bao loại virút, hầu như chúng 
chỉ gây tác hại. Virút viêm gan B có thể gây ung thư gan, 
virút HPV gây ra ung thư cổ tử cung, virút đậu mùa mà con 
người đã làm ra vắcxin để khống chế. Dẫu con người hiểu rõ 
và nắm chắc chúng nhưng cũng có lúc chúng vuột tẩm tay. 
Virút HIV, tác nhân của bệnh HIV/AIDS; virút HCV gây 
viêm gan siêu vi C, chưa có vắcxin ngừa là thí dụ rõ ràng. 
Virút có gây phiến nhiễu cho loài người, nhưng virút lại có 
vai trò lớn trong thiên nhiên. Thật tuyệt vời khi loài người 
cũng biết rằng virút là một loài gen nhảy (có thể gọi là gen 
bay) có nhiệm vụ nhất định trong sự tiến hóa của muôn loài. 


'WHO khuyến khích đề phòng cá nhân rất đơn sơ mà 
cơ bản: rửa sạch hai tay, tránh tiếp xúc với người bệnh, 
che mũi khi ho hoặc hắt xì. Chính quyền Mỹ đã ban bố 
tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế Mỹ 
nhắc nhở mọi người dự trữ thức ăn và nước dùng trong. 
hai tuần lễ. Chú ý các loại thực phẩm tiện dụng trong 
trường hợp đại dịch bùng phát: thịt hộp, rau cải đóng 
hộp, ngũ cốc khô, trái cây ép đóng hộp,... đó là kế hoạch 
có ý nghĩa cộng đồng và đề phòng tình huống bệnh viện, 
ngân hàng, cửa tiệm, bưu điện không hoạt động. 





"lps/Ölelun hoploarg 


Cuộc rượt đuổi sinh học 


“Tếp miệng năm ba con kiến gió 
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời” 


Hai câu trong bài thơ con cóc của vua Lê Thánh Tôn 
khiến tôi liên tưởng đến virút A/HINI gây dịch cúm heo. 
Virút vô hình vô ảnh, nó nghiến răng kiểu nào khiến con 
người mất ăn mất ngủ - toàn cấu rung chuyển. Con cóc ăn 
con kiến gió, còn virút vô trong tế bào của loài vật hay của 
con người, sinh sôi nảy nở, rồi phá vỡ để thoát ra. Mọi việc 
tiếp điễn âm thấm mà tác hại sinh học khó lường. 


Thuốc đắng 1976 


Đại dịch cúm xảy ra ở Tây Ban Nha năm 1918, khoảng 
50 triệu người chết trên toàn thế giới. Đa số nạn nhân vốn 
là người khỏe mạnh trong khoảng tuổi đời năng động. 
Virút gây ra nhiều tàn phá. Gặp virút cúm, hệ thống miễn 
dịch của cơ thể bị giảm sút, theo giáo sư William Schaffner 
chuyên gia bệnh nhiễm thì: “Vài phần của hệ thống miễn 
dịch bị đề ép nên hoạt động kém, nhưng các phần khác trở 
nên quá đà, làm việc bất kể: Hai lá phổi bệnh tổn thương, 
ngập chất dịch máu. 


"Hlps/llelun hoploerg 


218 - Nguyễn Chấn Hùng 


Năm 1976 tại Fort Dix, New Jersey (Mỹ) bùng lên trận 
cúm heo, làm chết một trong số 14 người lính mắc bệnh. 
Chính quyền liên bang thúc đấy thực hiện tiêm ngừa rộng 
rãi. David Sencer, Giám đốc Cơ quan CDC lúc đó cho biết: 
là rất lo sợ về một đại dịch cúm heo như năm 1918. Cuộc 
vận động tiêm chủng với hình ảnh Tổng thống Gerald Ford 
được chích ngừa trên truyền hình phổ biến vế một dịch lớn 
có thể lan nhanh, khoảng 40 triệu người đã tiêm phòng. 
Nhưng chương trình chống dịch rẩm rộ này bị ngưng lại 
vì có ít nhất 25 người chết vì vắcxin và 500 người khác bị 
chứng Guillain-Barré do viêm dây thần kinh có thể đưa đến 
bại liệt. Cuộc vận động phòng cúm heo năm đó đem đến cái 
chết cho nhiều người hơn là chính virút cúm gây ra. 

Ở tuổi 84, ông Scencer nhớ lại: “Đã hành động theo 
hiểu biết chắc nhất là chúng tôi đã làm đúng”. Ông thêm: 
“Chúng tôi đã biết nhiều về các siêu vi khuẩn hơn là lúc 
bấy giờ. Vào lúc này, nếu phải đối mặt với tình huống 1976, 
bệnh chỉ khu trú ở Fort Dix thì chúng tôi chỉ khuyến khích 
tiêm chủng khi bệnh đã lan ra khỏi Fort Dix. Chúng tôi rất 
áy náy nếu không làm mà virút cúm heo lan tràn, có thể có 
thêm người chết” 





Heo mà không chỉ heo 


Căn bệnh bùng phát tại Mêxicô, Hoa Kỳ và các nước 
khác, được gọi là cúm heo. Ngày 30.4.2009, WHO đã bỏ 
tên gọi cúm heo: “từ hôm nay, WHO gọi virút cúm mới là 
A/HINI” Tại cuộc họp báo ở Geneva hôm đó, Phó Tổng 
giám đốc WHO Fukuda dùng từ HIN1. Hai hôm trước ông 
còn tuyên bổ chủng virút mới là virút cúm heo, WHO không 


"lps/flelun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 219 


có ý dùng tên nào khác tên đã 
được dùng. Tên đã đổi nhưng 
virút không đổi. Các nhà khoa 
học đã nghiên cứu vốn di truyền 
của nó, thấy rằng phần lớn các 
gen có nguồn gốc từ virút cúm 
gây bệnh nhiễm ở loài heo. Tại 
Ai Cập, khoảng 300.000 con heo 
bị giết để tránh gây bệnh. Ngành công nghiệp chăn nuôi heo 
ở Canada, Mỹ bắt đầu bị ảnh hưởng đáng kể. 

Tổng thống Obama ngày 29.4.2009 đã dùng từ cúm 
HINI nhân lễ nhậm chức của Bộ trưởng Y tế Kathleen 
§ebelius. Trước đó từ cúm heo của ông bị đại diện ngành 
công nghiệp heo phản đối. Thôi có nhiều phiển phức, tốt 
hơn là đừng gọi như trước. 





Cúm lần này là do con virút gây ra, người ta biết là virút 
cúm A/HINI. Vốn gen của virút này lại khác với virút cúm 
gây theo mùa cũng là A/H1NI nhưng thuần túy từ người. 
Virút mới mang DNA tổng hợp của virút cúm heo, virút 
cúm chim - gia cầm và của virút người, thêm những thành 
phấn của các virút gốc châu Âu và châu Á. Các virút có thể 
tự tạo đột biến vốn gen (vốn di truyền) bằng cách trao đổi 
DNA với tế bào mang nó hay cuỗm gen, các nhà khoa học 
gọi là sự tái sắp xếp vốn gen. 

Heo có thể lây cúm người hoặc cúm chim - gà khi các virút 
cúm ở các loài khác gây bệnh ở heo, chúng có thể trộn lẫn 
nhau trong cơ thể heo. Các virút hỗn hợp mới có thể xuất đầu 
lộ diện. Loài heo có thể giao trả những virút mới đột biến cho 
loài người, tới phiên các virút này mới lây nhiễm từ người qua 


"lp/lelun hoploarg 


220 - Nguyễn Chấn Hùng 


người. Triệu chứng cúm heo và cúm mùa cũng giống nhau: 
sốt bất ngờ, ho, bải hoải chân tay và mệt đuối. Chủng virút 
cúm mới có vẻ gây tiêu chảy và nôn mửa hơn cúm mùa. 


Ưu tiên nào, cúm mùa hay cúm heo? 


Ở Hoa Kỳ đã có vắcxin ngừa cúm. Hiện có dự trữ 13 
triệu liểu. Thật là trật chìa, vắcxin đó là dành cho virút 
H5N1. Trước đây tại nước Mỹ, các nhà nghiên cứu và các 
quan chức đã đặt cược trên virút H5N1 gây cúm chim - gia 
cầm xuất hiện ở châu Á. Khi những liều tiêm chủng ban đầu 
được Cơ quan Thức ăn và Thuốc (FDA) chuẩn nhận, đại 
dịch cúm H5N1 không thấy đâu cả. 

Hiện nay thì loài người lao đao vì sự bùng phát của 
virút cúm A/HINI, không phải từ châu Á. Ngày 29.4.2009, 
'WHO đã nâng mức báo động dịch cúm mới từ mức 4 lên 
mức 5, nghĩa là thế giới đang ở bờ vực của đại dịch. Nhưng 
Tổng giám đốc của tổ chức này, bà Magaret Chan lại thêm: 
“Cũng có thể các siêu vi khuẩn chết dẩn đi và dừng hoạt 
động”. Bà Chan cho rằng còn quá sớm để các nhà sản xuất 
ngừng chế tạo vắcxin cúm mùa để chuyển sang tạo miễn 
địch với virút A/H1N1 mới. 

Các chuyên gia sức khỏe phải cân nhắc giữa lòng mong 
muốn đập tắt dịch nhanh với một số nguy cơ nghiêm 
trọng do đi quá nhanh. Đằng nào thì sức khỏe và sinh 
mạng rất nhiều người đang bị đe dọa. Hoa Kỳ đã khởi 
động để có vắcxin. 

“Tuy nhiên, sản xuất vắcxin đủ để khống chế một đại dịch 
thật là một gánh nặng. Mặc dầu đã được đầu tư cho đợt cúm. 
gia cầm - chim vài năm trước, các công ty được chỉ sản xuất 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 221 


được gần 780 triệu liều vắcxin cúm hàng năm. Theo WHO, 
như vậy rất thiếu so với 6,8 tỉ người trên toàn cầu. Nếu các 
quan chức muốn các công ty dồn sức vào sản xuất thuốc 
chủng ngừa cho cúm mới thì phải cắt giảm lượng vắcxin 
cho đợt cúm mùa sau, việc này sẽ gây hậu quả đáng lo bởi 
cúm mùa giết chết khoảng 250.000 đến 500.000 người mỗi 
năm và gây ra khoảng 3 - 5 triệu người đau yếu nặng. Gấp 
rút sản xuất thì lại gặp phải khó khăn khác, chẳng hạn như 
là thử nghiệm hạn chế và mau hơn trên người. 

Tại Hoa Kỳ người ta ngậm viên thuốc đẳng do việc đi 
quá mau vào năm 1976. Cơ quan Y học châu Âu, tương 
tự như FDA của Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo đảm bất cứ 
vắcxin mới nào cũng phải an toàn và hiệu quả. 

“Thật ấm lòng khi thấy loài người ứng phó với dịch cúm 
lần này. Vào thứ hai 27.4.2009, WHO nâng mức báo động 
từ pha 3 lên pha 4, rồi đến thứ tư 29.4 lại mau lẹ tăng lên 
pha 5, nhằm cảnh giác toàn cầu là con người đang ở bờ vực 
đại dịch. Michael Ryan, Giám đốc Cơ quan Báo động và 
Ứng phó của WHO, nói: “Lúc này, chúng tôi chờ nâng mức 
báo động lên pha 6. Chúng tôi hy vọng là không có điểu 
này”: WHO đánh giá tình hình để nhắc nhở chính quyền 
các nước có sự chuẩn bị tốt hầu ứng phó - WHO tổng hợp 
tin tức cho thấy phần lớn các nước thành viên đã rất tích 
cực. WHO đã gửi đến hơn 72 nước thành viên (đang phát 
triển) 2,4 triệu liểu thuốc Tamiflu, quà tặng của Công ty 
Dược phẩm Roche trong 2005 - 2006. Liên hiệp châu Âu và 
các nước châu Á đều ráo riết đối phó. † nước đang 
lãnh hậu quả từ Mêxicô và đang phải đối phó dịch bệnh 
trầm trọng nhất sau Mêxicô có sự đầu tư hết sức chiến lược. 
Tổng thống Obama lãnh đạo chống dịch ở mức cao nhất, 








"lps/Nlelun hoploerg 


222 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


với chiến lược y tế cộng đồng - tuyệt vời cho nước Mỹ. Hẳn 
sẽ ảnh hưởng tốt cho toàn cấu. CDC và WHO cho thấy 
hoạt động rất hài hòa. 

Tổng thống Obama: “Chúng tôi cũng phải chuẩn bị về 
lâu về dài, vì chúng ta biết là các mối đe dọa này có thể xuất 
hiện bất kỳ lúc nào. Dâu rằng HINI biến thành khá nhẹ thì 
nó có thể bùng lại dữ hơn theo cám mùa"... 


Bà Margeret Chan, Tổng giám đốc WHO: “Câu hỏi lớn 
nhất bây giờ là: đại dịch sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào”. Thật 
khó đoán về virút này và chúng ta mới ở giai đoạn sớm. Có 
thể virút sẽ chết dần và ngưng hoành hành, nhưng nó có thể 
trở mặt, đó là lý do để chúng ta tiếp tục cảnh giác và theo đõi 
các cử động của nó". 


Bảo vệ tổng thống 


Người bệnh đấu tiên nghỉ cúm heo được phát hiện ở 
ngôi làng xa xôi vùng La Gloria. Cậu bé Édgar Enrique 
Hermández năm tuổi mắc bệnh khoảng một tháng trước, 
“có vẻ cậu bé này đã lây bệnh từ một người khác đã tiếp 
xúc với heo”, theo lời Kathryn Edwards thuộc Trung tâm Y 
tế Vanderbilt. Hơn 800 người mắc bệnh trên dân số 2.000 
của thị trấn này, nhưng không có ai chết. Theo WHO, cần 
một tuần lễ thì người Mêxicö mới xác định được các ca 
bệnh đầu tiên. Theo các quan chức y tế thì còn quá sớm 
để biết được bệnh lan từ La Gloria thành mối họa sức 
khỏe toàn Mêxi 





Chuyện khác hấp dẫn, phải chăng virút từ vùng La 
Gloria đã bay đến Nhà Trắng? Trong một cuộc họp báo 
ngày thứ năm 29.4.2009, Robert Gibbs, tùy viên báo chí 


"Hlp/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 223 


Nhà Trắng thông báo một tin khá giật gân. Một quan 
chức của Bộ Năng lượng, thành viên trong đoàn của Tổng 
thống Obama viếng thăm Mêxicô, có triệu chứng như 
cúm, có lây lan trong gia đình gồm vợ, con trai và cháu. 
Quan chức giấu tên này thuộc đoàn tiền trạm an ninh 
cho Steven Chu, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, trong chuyến 
viếng thăm Mêxicô ngày 16 và 17.4. 2009. 


Ông ta đến Mêxicô ngày 13.4.2009, bắt đầu cảm thấy 
bệnh vào ngày 16.4. Hôm sau bị sốt cao rồi trở về Mỹ trên 
chuyến bay thương mại vào ngày 18.4. Ông có dự bữa 
tiệc tối ở Mêxicô cùng ông Obama nhưng không hề đến 
quá gần tổng thống, cũng không đi trên máy bay. Ông 
Obama và ông Chu không hề có triệu chứng bị bệnh. 
Ông Gibbs nói hấu như không có bất cứ thành viên nào 
khác trong đoàn bị lây nhiễm vì thời gian trôi qua lâu rồi 
kể từ chuyến đi trên. Nhưng: “cả bốn người đều bị triệu. 
chứng nhẹ và đã hồi phục” theo lời ông Gibbs. Việc phát 
hiện bệnh sát sườn nhà và nơi làm việc của tổng thống. 
và bộ máy chính quyển đã thúc đẩy mọi người Mỹ phải 
tự bảo vệ mình. Nhà Trắng trấn an mọi người về sức khỏe 
của tổng thống. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Phó 
tổng thống Biden trả lời trên chương trình tỉn rằng đã 
bảo gia đình ông không đi máy bay và xe điện ngầm. 
để tránh cúm heo. Tổng thống Obama dặn dò: “lo lắng 
nhưng không hoảng loạn”. 


"lps/Ölelun hoploarg 


Hành tung vô định 


Ki còn nhỏ ở nhà quê, anh em tôi rất vui khi bất ngờ 
ăn cơm có thịt gà kho sả. Mẹ tôi nói là thấy mấy con gà buồn 
buổn sợ chết dịch nên mẩn thịt. Gần đây thì mới biết "gà 
mắc dịch” mẹ tôi nói ngày xưa chắc là cúm gà. Có phải ngày 
trước không biết không sợ, hay bây giờ cúm heo, chuyện 
không có gì mà người ta làm ẩm ï. 


Bí ẩn của sự trộn gen 


Các virút cúm gồm ba nhóm chính A, B, C. Cả ba đều 
gây bệnh ở người, nhưng nhóm A được biết là nhóm duy 
nhất gây dịch lớn ở người. Trên một vỏ bọc virút có hai loại 
prôtê¡n. Hemagglutinin (HA) giúp virút gắn vào màng tế 
bào rồi chui vào bên trong tế bào, còn Neuraminidase (NA) 
là một enzym có nhiệm vụ làm tế bào thải các virút con ra 
ngoài. Người ta phân loại virút cúm A dựa vào hai prôtê¡n 
này, HA viết tắt là H, NA viết tắt là N. H có 16 tiểu loại, N 
gồm 9 tiểu loại. WHO chính thức dùng tên A/HINI1 mới để 
thay thế từ virút cúm heo. 





Virút cúm heo lần này là loại virút cúm mới, đầu tiên 
được tìm thấy ở Hoa Kỳ vào tháng 4.2009. Các nước khác, kể 


"hlps/flelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 225 


cả Mêxicô và Canada đã thông báo các bệnh nhân mắc cúm 
đo con virút mới này. Nó lan từ người sang người, tương 
tự như virút cám mùa. Người ta gọi là virút cám heo vì xét 
nghiệm thấy là nhiều gen của virút này rất giống gen của 
virút cúm heo vùng Bắc Mỹ. Cơ quan CDC cho biết virút gây 
cúm lẩn này chứa các gen của bốn loại virút cúm khác nhau: 
cúm heo Bắc Mỹ, cúm chim Bắc Mỹ, cúm người và cúm heo 
điển hình ở Âu - Á. Thật là một lai trộn gen khác thường. 

Loài heo tiếp nhận được các loại virút nhiễm cả người và 
chim. Tế bào heo giống như cái bình pha, trong đó các virút 
cúm của các loài khác nhau có thể pha trộn gen của nhau. 
Việc trộn gen là một tiến trình mà hai loại virút cúm khác 
nhau nhiễm vào cùng một tế bào rồi sản sinh một chủng 
cúm mới. Chuyện trộn gen thật là lạ mà cũng rất lý thú. 
'Virút là dạng thái sơ nguyên nhất của sự sống. Một vỏ bọc 
bằng prôtêin, gói một chùm gồm tám đoạn RNA, gọi là vốn 
gen. Khi virút vào bên trong tế bào vật hoặc người thì nó 
mất vỏ bao, các đoạn gen tách rời ra, các đoạn RNA của các 
virút khác nhau lại trộn lẫn nhau và trở thành một loại virút 
mới. Sự trộn gen có vai trò chủ yếu cho sự bùng phát của 
virút cúm heo hiện nay. 


Gen nhảy, gen bay 


Virút chỉ gồm một ít gen, còn người thì có vài chục ngàn 
gen. Mục tiêu chính của virút là sống còn. Muốn vậy nó có 
thể gá nghĩa dễ dàng với các virút khác. Đó là những gen 
chu du theo kiểu nhảy từ loài này sang loài khác. Rồi chúng 
trộn gen, trao đổi gen với nhau theo nhiều kiểu rồi những 
virút mới xuất hiện. Nay chúng ta có một tặng vật mới của 
thiên nhiên là virút A/HINI. 


"Hlps/lelun hoploerg 


226 - Nguyễn Chấn Hùng 


Bà Barbara McClintock được trao Giải Nobel Sinh lý 
hoặc Y học năm 1983 về gen trượt, còn gọi là gen nhảy. Các 
gen trên có thể trượt trên một thể nhiễm sắc, chứ không chỉ 
cứng động trong phân tử DNA. Đây là cơ chế sinh học cơ 
thể thích ứng với các kích xúc (sức nóng, bức xạ, thay đổi 
môi trường...). Tôi thích từ gen nhảy. Tôi liên tưởng virút 
A/HINI là gen nhảy, chu du các loài, lại biến hóa như là Tế 
Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông. Tôn Ngộ Không 
có phép cân đầu vân nhảy một cái đi rất xa. Các virút cúm 
heo đợt này là các gen bay, chúng từ Mêxicô hoặc Hoa Kỳ 
đã bay đến Niu Di-lân, Australia ở nam bán cầu. Bà Barbara 
McClintock đáng kính phục biết bao. Thời đại của bà chưa 
có sự phát triển của sinh học phân tử. Bà chỉ dựa vào việc 
trồng trọt và lai giống các trái bắp để chứng minh sự hiện 
diện của gen nhảy. Tôi cảm khái vô vàn khi thăm Viện bảo. 
tàng Nobel tại phố cổ của thủ đô Stockholm, Thụy Điển. 
Trong một tủ kiếng nhỏ trưng bày kỷ vật các giải Nobel, tôi 
thấy trái bắp nhỏ xíu của người phụ nữ tuyệt vời này. 

Năm nay 2009, loài người khắp hành tỉnh làm lễ kỷ niệm 
200 ngày sinh của Charles Darwin. Ngày 12.2 tại Hoa Kỳ có 
170 lễ hội, đại học Lawrence, bang Wisconsin dành nguyên 
ngày đọc Nguồn gốc muôn loài để kỷ niệm 150 năm tác phẩm 
làm rung chuyển thế giới. Sinh học hiện đại đã bắt đầu với 
Darwin. Làm thế nào mà các sinh vật truyền đời bằng cách 
lưu giữ lại các đặc điểm giúp sống còn và bỏ đi những gì 
không thuận lợi. Các giống loài mới theo dòng thời gian đã 
được hình thành thông qua sự chọn lọc tự nhiên, các giống 
loài khác thì ngày một thiếu đi và cuối cùng biến mất. Ước 
gì Darwin được biết virút cúm đã làm loài người chật vật. 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -227 


Darwin sẽ hài lòng về những gì các nhà khoa học ngày nay 
biết được về virút, hình thái giản lược nhất của sự sống. 
Tiến sĩ Francis S. Collins, Giám đốc Dự án Giải mã Gen 
Người nhận định: “Hiện nay không một nhà sinh học thực 
thụ nào lại không tin rằng thuyết tiến hóa có thể lý giải được 
tính phức tạp và đa dạng của sự sống. Mối liên hệ của tất 
cả các loài thông qua sự tiến hóa là cơ sở vững chắc để hiểu 
được muôn loài”. 

Mới đây, Phó Tổng giám đốc WHO, ông Keiji Fukuda 
cho biết dựa vào các biến cố trong quá khứ thì có thể các đợt 
địch hiện nay biến thành đại dịch kéo dài hai năm, 1/3 dân 
số thế giới sẽ bị lây nhiễm. Ngày 8.4.2009, toàn cầu có 2.500 
người nhiễm bệnh ở 25 nước. Vào hôm sau, WHO cho biết 
trên thế giới có hơn 4.000 ca trên 29 nước, số người chết là 
48 ở Mêxicô, 2 ở Mỹ, 1 ở Canada và 1 Costa Rica. Bộ trưởng 
An ninh Nội địa Mỹ, bà Napolitano chỉ đạo các quan chức 
y tế theo đõi sát sao nhất cử nhất động của HIN1 ở nam 
bán cầu để xem virút có trở mặt không. Nhiều chuyên gia 
rất phân vân. Các trận dịch lớn 1918, 1967, 1968 đều khởi 
đầu bằng những đợt cúm nhẹ. Vài tháng sau mới có những 
đợt nặng gọi là đòn thù. Con A/HINI lần này là virút mới, 
không ai có miễn dịch với nó. Cũng có lý đo để lạc quan. 
Hiện nay chúng ta có kinh nghiệm và phương tiện để đối 
phó với dịch. Phân tích di truyền thì thấy con A/HINI 
không mang gen dữ như virút cúm heo năm 1918. Đến nay 
'WHO vẫn giữ mức báo động 5. Virút A/HINI giống như 
Tế Thiên Đại Thánh thần thông bay cao bay xa, chu du khắp 
thế gian. Con người dõi theo đầy lo lắng lẫn ngưỡng mô. 





"hlps/llelun hoploerg 


228 - Nguyễn Chấn Hùng 


Người Mỹ trở nên sạch sẽ hơn! 

Chính quyền Hồng Kông đã cách ly khoảng 300 khách 
ở Metropark Hotel vì có một người Mêxicô 25 tuổi, xét 
nghiệm dương tính. Sau một tuần, thứ sáu 08.4.2009 
khách được thả ra. Bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu trách 
cứ. Cũng có nhiều đồng tình. Trải qua trận dịch SARS điêu 
đứng năm 2003, Hồng Kông phải thủ kỹ chứ. Mêxicô công 
khai phàn nàn Trung Quốc vì đã cách ly khoảng 70 người 
Mêxicô mà không ai có triệu chứng có bệnh. WHO cũng. 
lưu ý về giải pháp quá đáng. 

Ngay từ khí dịch cúm bộc phát ở Mêxicô, nhà cầm 
quyển Ai Cập đã có quyết định giết bấy heo khoảng 
300.000 con. Chỉ có người thiểu số Thiên Chúa giáo mới 
nuôi heo để sinh sống. WHO phê phán gay gắt cách 
ngừa bệnh này. Nhưng mới đây lại có một chủ trại ở 
Canada mang cúm từ Mêxicô lây cho bẩy heo của mình. 
Mối quan hệ cúm heo cúm người rất phức tạp. Ai đúng. 
ai sai? 

Còn ông Richard Besser, quyền Giám đốc CDC nói rằng 
số trường hợp bệnh tăng lên nhanh, nhưng thật phấn 
khởi là người Mỹ trở nên sạch sẽ hơn. Người Mỹ sạch sẽ 
hơn? Vì họ biết rửa tay thường hơn, kỹ hơn! 


"Hlps/llelun hoploerg 


Tặng vật của thiên nhiên, 
hàng hiệu mới toanh 


Nà 2006, các nhà khoa học Mỹ chứng minh virút 
HIV có gốc gác từ loài tỉnh tỉnh. Họ đã tìm thấy một 
đòng HIV khi ở con cháu Tôn Ngộ Không. Hình như 
virút đã truyền sang người từ máu của khi bị thương 
trong cuộc săn bắn. Cuộc bàn giao đầu tiên virút khi sang 
người hình như mới đây thôi, khoảng năm 1900, tại vùng 
Tây Phi. Sao mau quá vậy: virút thối lui giống lạ, hàng 
hiệu mới toanh! 


Nước chảy về nguồn 


Một khi thông tin đã đến prôtêin thì không thể trở lộn về 
acid nucleic. Đó là “giáo điều trung tâm của sinh học phân 
tử” do Erancis Crick để ra năm 1958, Vậy là đồng chảy thông 
tin di truyền phải theo một chiều thôi, DNA được sao chép 
thành RNA, RNA được phiên dịch thành prôtêin: DNA > 
RNA > prôtêin. Phảng phất ý thơ của Lý Bạch: Biết chăng ai! 
Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời, tuôn đến bể khôn 
vời lại được. 


"hlps/llelun hoploerg 


230 - Nguyễn Chấn Hùng 


'Watson và Crick để xuất xoắn đôi DNA năm 1953, nhận 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962. Vào Đại học Y 
khoa Sài Gòn năm 1963, được làm quen với DNA bí ẩn của 
sự sống, học được “giáo điểu trung tâm” của Crick, tôi ngất 
ngây. Thật rõ ràng, thật đáng tin. Rồi ngày một ngày hai, 
chút ít hiểu biết tư tưởng phương Đông khiến tôi ngờ ngợ. 
'Thái cực đồ gồm vòng tròn chứa hai phần âm dương quyện 
vào nhau, mỗi bên lại có một cái chấm. Hàm ý âm dương 
đưa đẩy nhau, trong âm có gốc dương và trong dương có 
gốc âm. DNA cùng RNA là uyên nguyên của sự sống lẽ ra 
phải vô cùng mềm mại uyển chuyển. Crick tài ba, tự tin, 
ngạo nghễ có vẻ "gia trưởng” với DNA - RNA. “Giáo điều 
trung tâm” bị nhiều phê phán. 

Tốt nghiệp trường Y, tôi chọn ngành ung thư, dõi theo 
Howard Temin nghiên cứu virút rêtrô gây ung thư ở loài 
chim. Từ năm 1965 Howard Temin đã mô tả viát rêtrô 
(retrovirus) hay là virút thối lui. Làm sao mà loại virút có vốn 
gen là RNA lại nhập vào được DNA của tế bào chủ, nghĩa là 
RNA thối lui về DNA. Năm 1970 Temin chứng minh virút 
mang loại enzym có chức năng kỳ diệu. Các virút thối lui 
nhập vào tế bào chủ, rút ra một bửu bối là enzym sao chép. 
đảo ngược (Reverse Transcriptase - RT) hô biến từ RNA trở 
về DNA rồi nhập vào DNA của tế bào. Vậy là đòng chảy trở 
về nguồn. Giáo điểu của Crick đã sụp đổ. 

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1975 trao cho H.Temin 
và D. Baltimore vì khám phá enzym RT. Tôi tâm đắc. Vậy 
mới đúng lý. Dòng chảy DNA - RNA phải xuôi ngược, ngược 
xuôi. Âm dương đưa đẩy nhau (âm dương tương thôi nhi 
sinh biến hóa). Xoắn đôi DNA rất mềm mại, đúng là "dĩ bất 





"Hlps/Ölelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống 231 


biến, ứng vạn biến” Học hỏi từ các virút thối lui chúng ta sẽ 
biết về vài loại ung thư và bệnh AIDS. Hiểu biết này sẽ giúp 
chúng ta ứng phó với những chứng bệnh khủng khiếp. Các 
virút có thể giúp giải đáp các câu hỏi mà chúng ta chưa kịp 
đặt ra. 


Virút siêu sao 


Virút rêtrô giống lạ. Năm 
1983, Francoise Barré- 
Sinoussi và Luc Montagnier 
thuộc viện Pasteur, Paris 
công bố trên báo Science | : A4 | 
tháng 5.1983 là họ đã tìm ra 
thủ phạm gây AIDS, đó là 4 
một virút rêtrô, một giống 
lạ. Barré - Sinoussi đã xác Francoise Luc Montagnier 
định được enzym sao chép KHườnng 
đảo ngược của virút này. Bà ta quan sát hoạt tính của enzym 
thật chỉ li. Không thể quan sát trực tiếp được nhưng có thể 
dùng cách gián tiếp và thử xem enzym cần kim loại nào để 
sao chép RNA. Có nhiều loại enzym sao chép đảo ngược nằm 
trong tỉ thể, xưởng năng lượng của tế bào. Các enzym RT của 
tế bào thì cẩn ion Mn, nhưng enzym từ virút lại cần các ion 
Mg. Không còn nghỉ ngờ, enzym này là của một virút rêtrô. 
Khảo sát bằng kính hiển vi điện tử, nhà nghiên cứu thấy rõ 
quá trình sinh sôi và gây bệnh của HIV. Virút gây nhiễm tế 
bào bạch cầu (nhóm gọi là lymphô bào), sinh sôi rối thoát ra 
ngoài. Các tế bào nhiễm, dính vào nhau rồi chết cho thấy đây 
là một tiểu nhóm của virút rêtrô, gọi là lentivirút (lentivirus) 





_.- 








"hlps/flelun hoploerg 


232 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Lenti là chậm, vì người ta 
thấy các virút này gây bệnh 
chậm ở thú vật thí nghiệm. 
Nhưng HIV thì sinh sôi rất 
Ờ bat co truAg nhanh trong một thời gian 

sưsinh sôi của vưútđược — ngắn giết chết tế bào, loại 





.enzym sao chép đảo iró : 8 
ngược trong môi trường — VIYÚt Ïenti đầu tiên được 
nuôi cấy mỗi ngày. phân lập có thể lây nhiễm 





cho người. Năm 1985, xét 
nghiệm tìm virút được lưu hành trên thị trường đồng thời 
với tên khai sinh HIV-1. (Human Immunodeficiency Virus 
type 1 - virút gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1). Đây là 
virút được nhiều người biết nhất, một siêu sao virút. 

Không kịp rổi. Bốn năm sau khi bắt quả tang thủ phạm 
gây bệnh AIDS, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tung ra 
chương trình toàn cầu chống HIV. Không kịp rồi, đại dịch 
đã xuất hiện. Năm 1981 những bệnh nhân đầu tiên ở Hoa 
Kỳ được phát hiện. Đến nay thì 60 triệu người trên thế giới 
đã nhiễm HIV, 25 triệu người đã chết vì AIDS. 





Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học về HIV 
chỉ dành cho người Pháp 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2008 được trao cho 
ba nhà nghiên cứu. Nửa giải được trao cho Erancoise Barré- 
Sinoussi và Luc Montagnier vì họ đã tìm ra HIV. Việc tìm 
ra nguyên nhân nhanh chóng là một thuận lợi lớn cho con 
người. Việc nghiên cứu chỉ tiết làm thế nào virút gây nhiễm 
tế bảo và virút sinh sôi theo kiểu nào đã tạo cơ hội chế tạo các 
loại thuốc giúp người bệnh kéo đài cuộc sống và tăng chất 
lượng sống. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống ~233 


) Việc tìm kiếm một virút rêtrõ lạ 





Kháng thể của người 
NÀ ® bệnh gắn vào virút 
Ñ à 

wuobem — l&@@@@|~|Ìi@@leii#|^Ì⁄i@@ig5Í 
cócáchạh TếbạoTcủahach  Viútmớisinh  Cáctếbàonhiễm 


phì đại ymphô được bệnh dinh nhau 
canh cấy và chết đi 





Cuộc rượt đuổi sinh học đang tiếp diễn. Khi biết rõ được 
virút gây bệnh, ai cũng nghĩ con người sẽ nhanh chóng làm 
ra vắcxin hiệu quả để phòng bệnh. Chuyện không đơn giản, 
các nhà khoa học phải vất vả với virút thối lui này. HIV thiên 
biến vạn hóa, thay hình đổi dạng nhanh nhạy, lại ra đòn sát 
thủ tàn phá đúng các tế bào bảo vệ cơ thể con người. Thiên 
nhiên thử thách loài người với tặng vật hàng hiệu mới toanh. 


Đôi bạn chân tình 


Nhiều người nghĩ rằng sẽ không có giải Nobel về HIV, vì 
Ủy ban Nobel thường né tránh các tranh cãi. Lần này, Ủy 
ban công bố chính người Pháp đã khám phá ra virút gây. 
bệnh AIDS, không đả động đến Robert Gallo. 

Một trong những người đấu tiên tìm tòi nguyên nhân 
bệnh AIDS là tiến sĩ Robert Gallo. Trước đó, Gallo đã tìm 
ra hai virút đặt tên là HTLV-1 và HTLV-2 gây ra một bệnh. 
ung thư máu hiếm gặp. Đầu năm 1983 êkíp của viện 
Pasteur Paris đã tìm thấy một virút đáng ngờ, họ gọi là 
LAV. Montagnier công bố kết quả nghiên cứu vào tháng 
5 năm 1983 để các nhà nghiên cứu khác có thể kiểm 


"lps/lelun hoploerg 


234 - Nguyễn Chấn Hùng 


nghiệm. Gallo thì tin rằng AIDS là do virút loại HTLV. Ngày 
23.4.1984, bà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ thông báo Gallo đã 
phân lập được virút gây bệnh AIDS, đặt tên là HTLV III. Lập 
tức phía Pháp đáp trả, chỉ trích Gallo lấy cắp virút của họ. 
Vào năm 1987, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Thủ 
tướng Pháp Jacques Chirac thông báo Gallo và Montagnier 
là hai người đồng khám phá HIV; LAV, HTLV III đều là HIV-1. 
Chưa cỏ sự tranh cãi khoa học nào phải cẩn sự can thiệp 
chính trị ở mức cao đến thế. Sau đó, Gallo và Montagnier 
thỉnh thoảng cùng xuất hiện trước công chúng, vẽ thân 
tình, nhưng hai người chỉ bằng mặt. 


Cấu trúc một virút rêtrô. 





Vôbọc 
Thụ thể gắn prôtêin 
Enzym sao chép, 


25nm 


HWlà một virút rêtrô của tiểu nhóm virút lenti. Vốn di truyền của nó có dạng, 
RNA đơn nhánh. Nó cần phải được chuyển trở lại thành DNA trước khi chui 
vào vốn gen của tế bào chủ. HIV có đường kính trong khoảng 90-130nm. 


Ngày 06.10.2008, R.Gallo chúc mừng ba người nhận 
giải Nobel Sinh lý hoặc Y học, cám ơn L. Montagnier đã bày 
tỏ là R.Gallo cũng xứng đáng. Mới đây, có một thông báo 
vào ngày 08.5.2009: Các người đồng khám phá HIV tiến sĩ 
RobertC. Gallo và tiến sĩ L. Montagnier kêu gọi các tổ chức 
quốc tế và các chính phủ thực hiện ngay sáu mục tiêu để 
chấm dứt đại dịch HIV/AIDS. Gallo được mô tả là người 
thích ganh đua, đôi khi thô bạo. Montagnier được biết là 
người quyết đoán lạnh lùng. Nhưng cả hai đều có những 
cống hiến lớn lao. Mừng cho đôi bạn chân tình! 


"lps/Ölelun hoploerg 


Người giăng câu nhẫn nại 


Nụy xưa Khương Tử Nha uống nước Bàn Khê, buông 
câu chờ thời bên bờ sông Vị, cẩn câu lưỡi thẳng, rồi thành 
quốc sư giúp nhà Châu diệt Trụ. Thời nay, Harald zur 
Hausen giăng câu virút HPV ròng rã mười năm. Ông nhận 
Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học một phần tư thể kỷ sau. 


Mồi câu sinh học 


Năm 1974, Harald zur Hausen đặt ra giả thuyết là ung thư 
cổ tử cung do một týp virút HPV (Human Papillomavirus - 
virút tạo bướu nhú ở người). Các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ 
chủ trương bệnh này do loại virút mụn rộp (Herpes simplex 
virus). Tại một hội thảo, zur Hausen để nghị tìm HPV thay 
vì virút mụn rộp. Cả nghị lạnh nhạt. Zur Hausen bắt 
đầu cuộc phiêu lưu đài đăng đẳng. Nhà nghiên cứu trẻ 37 
tuổi nghĩ rằng nếu các tế bào bướu chứa các virút gây ung 
thư thì hẳn là DNA của virút phải chui vào tận trong gen 
của tế bào người. Muốn lôi DNA của virút ra, zur Hausen 
chế tạo một đoạn xoắn đơn DNA dùng làm “mồi câu” virút 





này từ các tế bào bướu. Việc giãng câu DNA này có tính 


"lps/flelun hoploerg 


236 - Nguyễn Chấn Hùng 


khả thi vì các chất baz cấu thành vốn gen chỉ “bắt cặp” 
theo quy luật: A với T và C với G. ATCG lần lượt là các 
acid amin Adenine, Thymine, Cytosine, và Guanine. Đoạn 
DNA (gọi là trình tự DNA) được dùng làm mồi thì cũng 
tương tự như mồi gắn lưỡi câu vừa với miệng cá (DNA 
của virút). Kỹ thuật dùng một trình tự để tìm một trình tự 
“đẹp đôi” gọi là tái tổ hợp DNA. Gọi cho dễ hiểu là sự bắt 
cặp. Nhớ lúc nhỏ ở quê, sau cơn mưa ngập ruộng, tôi xách 
thùng thiếc theo cha tôi, lấy đèn pin rọi vào chàng và nàng 
ếch “bắt cặp”, ôm chặt nhau say tình. Cứ nhẹ nhàng lượm 
từng cặp, bỏ vào thùng. 


Tìm mồi thích hợp, 





lăng câu trì chí 


Trước tiên, Harald zur Hausen dùng một đoạn xoắn đơn 
DNA ngắn của virút mà ông phân lập được từ các tế bào của 
các bướu nhú (mụt cóc) ở bàn chân. Lúc bấy giờ người ta đã 
biết là các mụt cóc này mọc lên sau khi bàn chân bị nhiễm 
virút HPV nào đó. Dùng các “lưỡi câu móc mổi” này, zur 
Hausen đã câu được dễ dàng DNA virút từ các mụt cóc bàn 
chân khác. Kiểu câu virút này được đây! Nhưng khi dùng 
cùng thứ mồi này câu loại virút HPV lạ trong các tế bào của 
các mụt cóc sinh dục hoặc của ung thư cổ tử cung thì không 
virút nào mắc câu! Thật trì chí, ông câu thay mối. Không 
dùng mồi nhử chỉ vừa miệng một loại cá, mà dùng mồi có 
thể nhử nhiều cá lạ. Zur Hausen không dùng đoạn DNA 
ứng khít khao với DNA virút nằm trong tế bào, mà dùng 
sự bắt cặp “đễ dãi? Đằng đẳng mười năm, nhà nghiên cứu 
đã phân lập được các đoạn DNA của một virút HPV vốn xa 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 237 


lạ trước kia, từ các tế bào ung thư cổ tử cung. Cá lạ đã đớp 
mồi. Bắt được quả tang thủ phạm! Harald zur Hausen mô tả 
týp HPV gây ung thư đầu tiên, đặt tên là HPV 16, trong tập 
san Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 1983. Năm sau 
ông lại tìm ra týp HPV 18 từ các tế bào ung thư cổ tử cung 
ở các phụ nữ khác. 


Vào tận thâm cung của sự sống, 
HPV cướp quyền chỉ đạo 


Virút chỉ sinh sôi được bên trong một tế bào gọi là tế 
bào chủ (TBC). HPV cẩn tế bào người. Tế bào chứa các 
chuỗi DNA dài gọi là các thể nhiễm sắc, nằm trong nhân. 
Vốn gen của HPV gồm một vòng xoắn đôi DNA. Khi virút 
chui tọt vào TBC thì xoắn đôi DNA hòa nhập vào DNA 
của TBC. Thật là kỳ điệu. Lúc này vòng xoắn DNA của 


NHIỄM HPV. Í 
'Vrútnhiễm vào trong các tế bào lớp trong sảu của cổ `S&——ZZỐ 
tử cung. Nếu một phần của DNA của viút gần được enj 
vào vốn di truyền của tế bào, một bướu sẽ hình thành. 








30% hỏi bệnh = j 
trong2nằm __ DNAcủaHPVđã nhập vào 

# DNA của tế bào và biến nó. 

G thành tế bào ung thư 







trong nhân. 


"Hlps/flelun hoploerg 


238 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


virút bị đứt, trở thành một nhánh DNA dài, giống như 
DNA của TBC. Nhánh DNA của virút chui vào trong một 
nhánh xoắn DNA của TBC, biến thành một phần DNA. 
này. Rồi TBC lại giải mã DNA để sản xuất các prôtê¡n của 
virút! DNA virút đã vào tận thâm cung của sự sống con 
người, cướp quyến chỉ đạo tế bào. Dòi trong xương dòi ra. 
Virút là hình thái thu gọn nhất của sự sống. Các HPV có 
cấu trúc tương tự nhau. Chỉ có một số ít gen mà bảo đảm 
được nhiều chức năng để sinh sôi và sống còn: sáu gen E 
gồm E1 E2 E4 E5 E6 E7 và hai gen L gồm L1 L2. Thật tài 
tình! Đáng chú ý nhất là hai gen sản xuất hai prôtêin E6, 
E7. Trong tế bào bình thường, hai prôtêin p53 và Rb có 
nhiệm vụ điểu hòa sự sinh sôi của tế bào. Hai prôtêin E6 
E7 của virút đến gắn vào và khóa tay p53 và Rb. Sự sinh 
sôi của tế bào không còn được kiểm chế nữa. Virút lèo 
lái tế bào cổ tử cung sinh sôi vô tổ chức. Đây là mẩu chốt 
của quá trình hình thành ung thư, nhưng phải cần khoảng 
mười đến vài chục năm. 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2008 
dành cho những người săn virút 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học được công bố vào ngày 6 
tháng 10, trao cho ba nhà khoa học châu Âu. Hai nhà virút 
học người Pháp, bà Francoise Barré-Sinoussi 61 tuổi và ông, 
Luc Montagnier, 76 tuổi chia nửa giải thưởng vì đã chỉ đích 
danh sát thủ gây ra HIV - AIDS. Phân nửa giải thưởng 1,4 
triệu USD dành cho Harald zur Hausen 72 tuổi vì đã khám 
phá được HPV gây ung thư cổ tử cung. Tiến sĩ Harald zur 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -239 


Hausen, người Đức, thuộc viện Nghiên cứu ở Heidelberg đã 
thách đố giáo điểu đương thời để tìm ra nguyên nhân loại 
ung thư thường gặp ở phụ nữ. Nhờ biết rõ HPV 16 & 18 mà 
người ta đã sản xuất thành công hai loại vắcxin (Gardasil 
và Cervarix) ngừa ung thư cổ tử cung. Zur Hausen đã tìm 
thấy 70% tất cả ung thư cổ tử cung chứa HPV 16 & 18. Có 
hơn 100 týp HPV, khoảng 40 týp gây nhiễm sinh dục, trong 
số này 15 týp có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung cho 
phụ nữ. HPV được tìm thấy ở 99,7% ở phụ nữ bị ung thư 
cổ tử cung. Sau HPV 16 & 18, các týp HPV 45, 31, 33, 52, 
58, 35 cũng thường gây ung thư cổ tử cung. HPV còn tìm 
thấy ở ung thư âm hộ, dương vật, miệng họng và vài loại 
ung thư khác. 

Trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi vào ngày 
10.12.2008, ông Harald zur Hausen tóm gọn ý nghĩa Giải 
Nobel Sinh lý hoặc Y học: con người mới biết vào năm 1981 
mà đến nay, HIV - AIDS (là loại bệnh lây nhiễm qua đường 
tình dục do virút) đã giết chết hàng triệu người. Còn ung 
thư cổ tử cung đã gây bao nỗi thống khổ và đã lấy sinh 
mạng nhiều triệu phụ nữ từ hàng ngàn năm rồi, cũng là căn 
bệnh lây lan tình dục virút. Nắm được nguyên nhân thì dễ 
đàng hành xử. 

Tôi bắt được thông tin về kết quả nghiên cứu tuyệt 
vời này năm 1984. Năm đó ở tuổi 40, tôi đã có trên mười 
năm chiến đấu với bệnh ung thư. Điểu trị, theo đõi, chia 
sẻ các khổ đau cùng niềm vui với nhiều phụ nữ bị ung 
thư cổ tử cung. Khám phá của Harald zur Hausen làm tôi 
rộn niềm vui. 


"Hlps/flelun hoploerg 


240 - Nguyễn Chấn Hùng 


Khám phá của Harald zur Hausen mở đường cho 
phòng ngừa ung thư cổ tử cung 


Hiện nay ung thư cổ tử cung là loại ung thư thường 
gặp ở phụ nữ trên toàn thế giới, chỉ đứng sau ung thư 
vú, Khoảng 500.000 phụ nữ mới mắc bệnh hàng năm với 
suất độ cao gấp 10 lấn ở các nước nghèo và phỏng định 
có 250.000 người chết. Khám phá của Harald zur Hausen 
đã đem lại niềm hy vọng mới cho việc phòng bệnh. Đã có 
hai vắcxin ngừa nhiễm HPV 16 - 18: Gardasil và Cervarix. 
'Gardasil được FDA Hoa Kỳ công nhận giữa năm 2007, Cer- 
varix được Liên hiệp châu Âu công nhận vào tháng 9 năm 
2007. Tuổi quy định tiêm vắcxin tại các nước Âu Mỹ là 9 
đến 26 tuổi, chưa có quan hệ tình dục. Các nhà sản xuất 
hy vọng là vắcxin gây miễn dịch lâu dài, nhưng phải chờ 
thời gian vì vắcxin chỉ được dùng khoảng 7 - 8 năm nay. 
Các vắcxin hiện nay chỉ ngừa được 70% các ung thư cổ tử 
cung do HPV 16 - 18 gây ra, vậy còn 30% lọt lưới. Phụ nữ 
đã có quan hệ tình dục nên khám phụ khoa định kỳ và 
làm xét nghiệm PAP. 


"hlps/flelun hoploerg 


Mấy thứ lăng nhăng, 
chúng quấy ta 





Ba cá 
ấy (thơ Tú Xương). Aflatôxin trong mốc meo, viêm gan B, 
viêm gan C và rượu làm say xin, mấy thứ này không chỉ lăng 
nhãng, không chỉ quấy ta... 


¡ lãng nhãng nó quấy ta. Chữa được thứ nào hay thứ 


Kẻ ẩn mặt nguy hiểm 


Có mấy ai ngờ. Vào dịp tết, thấy có bán một loại trái 
trông ngồ ngộ, vỏ trắng cứng nút ra để lòi cái 
đậu phộng, nghe gọi là hột giẻ 
cười (tiếng Anh là pistachio 
nuts). Thấy sạch sẽ an toàn, 
vậy mà phải báo động vì có 
thể mang một chất độc hại 
gan, gây ung thư. Nhiều thứ 
hột mang chất độc này. Nấm 
mốc Aspergillus flavus sản 
xuất ra a/Ïatôxin, aƒÏa có gốc 
từ tên của loại nấm, foxin là 








Bắp nhiễm nấm. 
Aspergillus flavus mang aflatôxin 


"hlps/lelun hoploerg 


242 - Nguyễn Chấn Hùng 


độc tố! Aflatôxin sinh ra theo các vụ mùa trên cánh đồng 
trước thu hoạch. Sau vụ mùa còn sinh ra đo tích trữ ở nơi 
quá ẩm. Côn trùng làm tăng độ mốc meo. Nguy cơ nhiễm 
chất độc này cao nhất ở bắp, đậu phông, lúa gạo và lúa mì. 
Kính hiển vi mới thấy hình nấm, mắt thường chỉ thấy mốc 
meo, mấy hột bắp có vẻ hư, gạo có hơi mốc, đậu phộng 
còn khó nhận hơn vì rang lên rồi hoặc nấu chín, vỏ ướt, 
hột mềm mềm ăn rất bùi. Sức nóng không gây hể hấn gì, 
nấu sôi hay làm đông lạnh nấm mốc vẫn trơ trơ, vĩnh viễn 
dính theo thức ăn. 


Mới biết đây thôi. Năm 1960, hơn 100.000 con gà tây 
ở nông trại nước Anh chết trong vài tháng do căn bệnh 
mới gọi bệnh lạ gà tây. Năm sau tìm ra thủ phạm là độc tố 
aflatôxin. Năm 1988, aflatôxin B1 được xác định là chất gây 
ung thư loại 1. Hoa Kỳ và châu Âu rất khắt khe. Châu Âu đặt 
chuẩn 2ng/gam đối với aflatôxin B, loại độc mạnh nhất có 
trong các loại hột, rau trái và ngũ cốc. 


Aflatôxin liên thủ với virút HBV 


Đại địch aJlatôxin được ghi nhận nhiều nơi ở châu Phi và 
châu Á, thẩm lặng đe dọa sức khỏe con người. Các aflatôxin 
gây hại khắp cơ thể nhưng lại ưa gan nhất. Các liểu thật nhẹ 
vào cơ thể ngày qua ngày sẽ làm yếu gan. Gan có nhiều phận 
sự, lọc chất độc tiêu hóa và tạo miễn dịch. Aflatôxin hại gan, 
dẫn tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Aflatôxin 
và HBV (viết tắt của Hepatitis B virus - virút viêm gan loại 
'®) liên thủ vùi đập lá gan, gây ung thư gan 60 lần cao hơn 
HBV riêng lẻ. HBV đã cản trở tế bào gan chuyển hóa độc tố 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -243 


aflatôxin. Phức hợp aflatôxin M - DNA ở lâu trong gan càng 
hung dữ. 

Viêm gan B diễn tiến rất âm thẩm nên càng hiểm ác. 
'HBV tấn công các tế bào gan, gây nhiễm dai dẳng làm ra xơ 
gan (gan chai lại), ung thư gan, suy gan, đe dọa mạng sống. 
Triệu chứng lộ ra thì thường bệnh đã nặng. Bất ngờ biết bị 
ung thư gan thì như trên trời rơi xuống, thực ra đã biết có 
HBV từ lâu mà không lo trị và có thể nhiễm aflatôxin. HBV. 
truyển theo máu và các chất dịch. Thường là do sinh hoạt 
tình dục không an toàn, do dùng kim chích của người nhiễm 
bệnh, hoặc mẹ truyển sang con khi sinh nở. Rất mừng là 
HBV hoàn toàn có thể trị được bằng thuốc và phòng ngừa 
được bằng vắcxin (xem biểu đồ thời gian chích ngừa bên 
dưới). Trị viêm gan B, tiêm vắcxin ngừa làm giảm tác hại 
của aflatôxin và giảm nguy cơ ung thư. 


Đổ dầu vào lửa 


Viêm gan C. HCV ÿ Vắc¿n ngừa HE. 
(gọi tất từ tiếng Anh 

Hepatitis C virus - virút 2 Lỏ 3 
viêm gan C) lây theo  nu„oệ ° 
đường máu, đến phá 

phách lá gan. HCV có tên tương tự nhưng khác hẳn HBV, 
lại cùng sở thích: ưa các tế bào gan. Vào tế bào gan, HCV 
gây viêm, lâu đài dẫn đến xơ chai lá gan. HCV có thể lặn mất 
không để tác hại. Nhưng khoảng ba trong bốn người nhiễm 
có nguy cơ gan xơ trong vòng vài mươi năm. HCV mới được 
phân lập gần đây (năm 1989). Mừng là mới có thuốc điều 





"lps/flelun hoploerg 


244 - Nguyễn Chấn Hùng 


trị, tuy còn phải đầu tư nghiên cứu để tìm thuốc hay hơn và 
nhẹ tiển. Vắcxin thì chưa có. Nhiều người rất ơ hờ. Đâu ngờ 
điều nguy hiểm chết người. Virút viêm gan C làm hư gan âm 
thẩm, rượu vào gan như dấu đổ vào lửa, mau bị xơ gan, rồi 
tới ung thư. 

Hư thời hư vậy, say 
thời cứ say. Gan là bộ 
phận quý báu của cơ thể. 
Gan có thể tự sửa chữa, 
tái tạo. Rượu vào hoài, lâu 
gan cũng bị hao mòn. Gan lọc rượu độc ra khỏi máu, mỗi lần 
một số tế bào gan phải hy sinh. Nhậu thả cửa năm này tháng 
khác gan nào chịu nổi. Mới đấu là gan nhiễm mỡ, ngưng 
rượu vải tuần, gan trở lại bình thường. Rồi đến viêm gan. Xơ 
gan là giai đoạn cuối, virút C vào thì tung hoành múa gây 
vườn hoang. Gan hết làm việc, mạng sống bị đe dọa. 





Cặp bài trùng HBV và afatôxin liên 
thủ thì làm nguy cơ ung thư gan 
tăng lên 60 lần. 











Lý Bạch say xỉn nhảy xuống sông ôm trăng, Tản Đà ca 
tụng hư thời hư vậy, say thời cứ say. Truyện chưởng Kim 
Dung có hình tượng rất đẹp: Bang chủ ăn mày Kiểu Phong 
uống rượu ừng ực không say, thư sinh Đoàn Dự cho dòng 
rượu chảy qua ngón tay nhờ Lục mạch Thần kiếm. Họ kết 
nghĩa đệ huynh. Tôi đoán các nhân vật này rồi ra sẽ bị xơ 
gan và ung thư. Có viêm gan C thì nguy hơn nữa. 

Mấy thứ lăng nhăng, chúng giết ta. Ở nước ta, ung thư 
gan là loại thường gặp. Ở đàn ông nhiều xấp xỉ ung thư phổi 
(chiếm hàng đầu). Số phụ nữ mắc chỉ bằng 1/4 - 1/3 của đàn 
ông. Phải chăng các đấng mày râu nhâm nhỉ với mồi nhậu 
dễ dãi, thức ăn mốc meo... 

Lá gan dễ bị HBV, HCV, rượu và aflatôxin găm nhấm. 
Riêng mỗi thứ cũng đủ làm khổ lá gan. Cặp bài trùng HBV 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -245 


và aflatôxin liên thủ thì làm nguy cơ ung thư gan tăng lên 60 
lần. Bị HCV mà uống rượu, xơ gan và ung thư bùng lên như 
đồ dầu vào lửa. Mấy thứ lăng nhăng... chúng giết ta. 


Lá gan hiếm quý vô cùng. Lá gan nằm núp phía sau bờ 
sườn bên phải và dưới cơ hoành. Máu rời khỏi bao tử và 
ruột đều chảy qua gan. Gan chế biến các chất bổ dưỡng và 
các loại thuốc từ dòng máu này thành các dạng dễ dùng 
cho cơ thể. Gan làm biết bao chuyện, tới khoảng 500 công. 
việc. Người sẽ chết trong khoảng 24 giờ nếu gan bỏ việc. 

Đừng ơ hờ với viêm gan. TS Abigail Mitchell, Viện Y 
học Mỹ (IOM) bộc bạch: “Thiếu sự thông tin cho công 
chúng cùng với sự hạn chế các nguồn lực đã trói tay 
việc phòng chống HBV và HCV ở Mỹ. Tại Mỹ có ba đến 
năm lần số người bị viêm gan virút mạn tính so với 
nhiễm HIV, chỉ có 2% ngân sách của CDC (Trung tâm 
Kiểm ngừa bệnh Mỹ) chỉ cho viêm gan, 69% dành cho. 
HIV/AIDS vào năm 2008”. 

Tuyên ngôn của Hiệp hội Quốc tế chống Ung thư ngày 
Ung thư thế giới 04.02.2010: “Ung thư liên hệ bệnh nhiễm 
có thể phòng ngừa được bằng tiêm vắcxin" Tổ chức Y tế 
Thế giới khuyến nghị tiêm phòng trẻ em với vắcxin ngừa 
HBV. 110 nước đã theo. Tỷ lệ gây miễn dịch (đủ ba liều 
vắcxin) ở các nước đang phát triển đã tăng 20% lên đến 
68% năm 2000. Ước tính tránh được ba tỉ người tử vong. 
nhờ tiêm phòng từ trước. 

Lời nhắn gọn: Tránh thức ăn mốc meo: hột, ngũ cốc, rau 
trái. Có thuốc trị viêm gan B tốt, có vắcxin ngừa HBV. Ngừa 
trị HBV cũng giảm tác hại aflatôxin. HCV mới có thuốc trị. 
Chưa có vắcxin. Không đụng tới rượu khi bị viêm gan C. 
Hay nhất là giữ gìn tránh nhiễm HBV, HCV. 


"lps/lelun hoploerg 


Vương quốc cổ xưa, 
thế giới vi điệu 


Hình úm cúa chúng ta là của con người. Không, 
cư dân chính của trái đất là vi trùng. Từ thuở hỗn mang, 
khoảng 3,5 tỉ năm trước, vi trùng đã có mặt. Muôn muôn 
ngàn ngàn sinh vật li tỉ này đã tạo khí ôxy cho muôn loài 
lấn lượt góp mặt trên địa cấu. Phân tích khí nitơ thành 
nitrat nitrit, làm chu trình carbon xoay vòng... sinh vật li tỉ 
trong cõi vi diệu, lao động miệt mài cho tất cả sự sống trên 
thế gian. 


Vi khuẩn ban sơ đem hơi thở cho muôn loài 


Vi khuẩn là sự sống đơn bào xuất hiện rất sớm trong lịch 
sử của sự sống trên trái đất. Nó đóng vai trò tuyệt điệu trong 
sự phát triển phức tạp hơn của muôn loài. 

Có hàng tỉ vi khuẩn tốt. Cơ thể chúng ta mang số vi 
khuẩn gấp mười lần tổng số tế bào, ưu mang vô số cư dân 
vi khuẩn trên da, trong mũi miệng và ruột. Có khoảng trăm 
loại có thể gặp trong mũi, vài mươi loại trong miệng, một 
mililít nước miếng chứa đến hàng chục tỉ vi trùng. Các vi 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống ~247 


ThànhtÉĐO sàng và thế nhiễm sắc 





Plasmid DNA Ribôsôm. 
Cấu trúc của vi khuẩn (tế bào prôkaryốt) 


trùng E.Coli trong ruột già nhiều không tính xuể. Chúng 
giúp tiêu hóa các thức ăn, tạo ra các vitamin, canh gác các 
nơi nhạy với các ví khuẩn gây bệnh. Việc này dễ thấy khi 
dùng kháng sinh quá sức chịu đựng của cư dân vi khuẩn 
trong ruột. Kết quả là bị tiêu chảy, các vi khuẩn lạ đã chớp 
thời cơ để lấp các khoảng trống. 





Hệ thống sinh thái cả trên đất liền lẫn dưới nước lệ thuộc 
thật chặt chẽ hoạt động của các vi khuẩn. Chu trình của các 
chất dinh đưỡng như carbon, nitơ và sulfua được xoay vòng, 
kín mít là nhờ các vi sinh vật này lao động không ngơi nghỉ. 

Các vi khuẩn giúp làm đất đai màu mỡ. Chúng chuyển 
khí nitơ trong không khí thành -nitrát và nitrít cần cho cây 
cối tăng trưởng. Nếu không có vi khuẩn lo việc tái chế khí 
CO, thì sự sống trên trái đất không thể hiện hữu. Cây cối 
dùng CO, để tăng trưởng, và thải ra khí ôxy mà con người 
và loài vật cần để thở. Thử tưởng tượng nếu vi khuẩn không 
lo phân hủy xác cây cối và động vật thì mặt đất này sẽ ra 
sao. Còn nhớ chuyện Tần Thủy Hoàng, muốn trường sinh, 
nhưng không được. Ông chết đột ngột khi vi hành. Thừa 
tướng Lý Tư phải dùng xe chở cá chết đi trước để che mùi 


"hlps/Nlelun hoploerg 


248 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


xác vua hôi thúi trên đường đưa về kinh đô. Chính các vi 
khuẩn đã thành toàn cho ông vua quyển uy tột đỉnh. 


Cổ xưa và thường tồn 


Vương quốc cổ xưa nhất. 
Di chỉ hóa thạch xưa nhất thuấi 
của vi khuẩn là 3,5 tỉ đến 3,6 
tỉ năm, Khoảng phân nửa 
sau lịch sử sự sống, các loài 
eukaryốt mới xuất hiện (di 
chỉ hóa thạch khoảng 1,8 - 


1,9 tỉ năm trước). Cho đến 2 

680 triệu năm trước mới có  Bavương quốccủasựsống 

di chỉ hóa thạch đấu tiên của __ Hiên nay muôn loài được xếp vào ba 
vương quốc của sự sống, thay cho trước 


loài vật cơ thể đa bào, sau khi 


kia chỉ phân hai:Prôkaryốt và Eukaryốt 
5 phần 6 của lịch sử sự sống 
đã trôi qua. 

Không thể bị hủy diệt. Các vì khuẩn với dân số tràn ngập, 
với sự đa dạng thật lớn, sống được ở mọi điểu kiện môi 
trường, có nhiều sự chuyển hóa chưa từng thấy. Vũ khí hạt 
nhân hay cái gì nữa có thể tiêu diệt đễ dàng chúng ta trong 
tương lai và kéo theo khoảng vài ngàn loài có xương sống. 
Bom hạt nhân và bất cứ vũ khí tai hại của con người không 
làm suy suyển vương quốc vi khuẩn. Theo Stephen Jay 
Gould, riêng các vi khuẩn thôi đã là phân nửa lịch sử của sự 
sống và nếu tính cả quần thể vi khuẩn trong lòng đất, tổng 
khối lượng sinh học của chúng vượt trội phần còn lại của sự 
sống, kể cả cây cối. Vương quốc cổ xưa nhất, quyền lực tiến 


"lp/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -249 


hóa mạnh mẽ và thường tồn luôn có ảnh hưởng nhất của sự 
sống trên hành tỉnh. 

Vi khuẩn có nhiệm vụ mới. Ngày xưa, con người thuần 
hóa thú hoang thành thú nhà. Ngày nay con người lại có 
khả năng thần kỳ: nuôi vi khuẩn để sản xuất. Vào những 
năm 1970, các nhà khoa học dùng hiểu biết về sự tổng hợp 
phân tử DNA để bắt đầu thao tác gen của các vi khuẩn. 
Người cắt và đán gen người vào DNA của vi khuẩn (thường 
là trong plasmid). Ví khuẩn sẽ trở thành các nhà máy sản 
xuất các prôtêin người, chẳng hạn insulin và các kháng thể. 
Nhờ chúng sinh sản quá nhanh, việc sản xuất vô cùng chóng, 





vánh. Cuộc cách mạng gen còn đang tiếp diễn. 

Con người vận dụng trí não ngày càng tuyệt vời. Khoa 
học đưa con người tiến xa. Nhân loại nắm quyền chủ tế, 
lấn ép muôn loài, khai thác trái đất không thương tiếc làm 
toàn cẩu nóng lên, gây thêm bão tố lụt lội. Cả vương quốc ví 
trùng, lao động tự nhiên, làm việc miệt mài, không có đầu 
óc, không có ý đồ, không hể bon chen, tiêu dao trong thế 
gian, thành toàn cho mọi sự sống. 

Tôi đã được thăm đến Angkor, kỳ quan thế giới, nơi đó 
thờ thần Vishnu, thần bảo tồn của đạo Bà La Môn. Chiêm 
bái nhiều di tích kiến trúc Chăm ở Đà Nẵng, Phú Yên, Nha 
Trang và Phan Thiết, thấm thía quyến năng của Shiva, thần 
hủy diệt. Ngẫu tượng Linga - Yoni lại thể hiện sự sáng tạo, 
năng lực của thấn Brahma. Mắt chúng ta không thấy, vương 
quốc vi trùng như sống trong một thế giới vi diệu, thể hiện 
đủ cả quyền năng của Brahma, Shiva và Vishnu. 


"Hlps/flelun hoploerg 


250 - Nguyễn Chấn Hùng 


Cuộc chiến cam go 

Vi trùng gây bệnh. Vì trùng vào cơ thể bằng nhiều 
đường. Loại có trong không khí thì tụ lên da, đi thẳng vào 
mũi họng hoặc phổi. Chúng gây bệnh bạch hầu, viêm 
họng, uốn ván, lao... Loại khác thì lây qua thức ăn hoặc 
nước uống và gây bệnh thương hàn, dịch tả, gây trúng 
thực. Có thể phòng ngừa vài loại bệnh bằng tiêm phòng. 
thường quy ở trẻ em. Nếu có bệnh thì dùng kháng sinh. 
Có cuộc khám phá penicillin thấn kỳ vào năm 1928, sản 
xuất thành thuốc vào những năm 1940. Vào thập niên 
1950, vi khuẩn bắt đầu lờn thuốc rồi. S.aureus đã “trên 
cơ rồi. 

Chống nổi với sự tiến hóa. Con vi khuẩn có một bộ 
phận gọi là plasmid, cấu trúc gen ngoài thể nhiễm sắc. 
Chính plasmid lo các công tác chuyển giao các gen lờn 
thuốc kháng sinh. Các vi khuẩn kháng thuốc đem các 
gen này biếu tặng quần thể và sự lờn thuốc mau chóng 
tràn lan. Thật là một cú sốc lớn khi các nhà Nghiên cứu 
Cơ quan CDC tổng kết là trong một năm rưỡi vừa qua, vỉ 
trùng S.aureus kháng thuốc methicillin (MRSA - Meth- 
icillin-resistant Staphylococcus aureus) đã giết nhiều. 
người hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ (trên 18.000 người mỗi 
năm). Một bảo cáo mới đây của Viện Hàn lâm Vi sinh Hoa. 
Kỳ mở đầu: “Cuộc vật lộn chống lại sự lờn thuốc là cuộc 
chiến mà chúng ta sẽ khó thắng được. Sức mạnh của 
hàng ngàn ngàn tỉ vi sinh vật, kết với lực tiến hóa xa xưa 
chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ 
luôn xảy ra”. 





"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 251 





Ic điểm của vi khuẩn. Chúng có các đặc trưng cơ 
bản của sự sống. Hít thở, chuyển hóa, tạo chất thải và 
màng bọc linh hoạt. Nhưng chúng không có nhân tế bào 
ngăn DNA với phần khác của tế bào. Điều này phân biệt 
prôkaryốt (tế bào không nhân, gặp ở hầu hết vi sinh vật, 
gồm cả vi khuẩn) và eukaryốt (tế bào có nhân, ở men 
bia, ở người..). Các vi khuẩn được bọc bằng một màng 
mà cấu trúc thay đổi tùy theo loại. Màng là điều kỳ bí: vi 
khuẩn có thể chịu bao sự khắc nghiệt bên ngoài nóng 
đến 120°C, lạnh đến 4°C, muối thật mặn, ngủ yên thật 
lâu trong vỏ bọc màng bọc chứa tế bào chất, giống như 
một chất keo chứa nước, enzym, chất dinh dưỡng, mang. 
các bộ phận như các ribôsôm, các plasmid và một thể 
nhiễm sắc. 





Đối sách đầy hứa hẹn. Ribôsôm trong tế bào chất 
là các nhà máy tạo ra các prôtê¡n. Các ribôsôm của vi 
khuẩn cũng tương tự của eukaryốt nhưng hơi khác. Đây 
là điều hấp dẫn. Các loại kháng sinh giết các vi khuẩn 
bằng cách làm tê liệt các ribôsôm của chúng, nhưng. 
không gây hề hấn cho các tế bào eukaryốt (ở người, loài 
vật, cây cối...). Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 
nay cho thấy viễn ảnh: có thể dựa vào ribôsôm để tìm ra 
nhiều kháng sinh mới. 


"lps/Nlelun hoploerg 


Thầy thuốc nuốt vi trùng 


Năn ngàn năm trước vua Thần Nông nếm dược thảo, 
đạy dân dùng thuốc. Có lấn một ngày ông nếm bảy loại chất 
độc, ông lại có thuốc giải. Ấy là huyến thoại về tổ sư y học 
phương Đông. Thời nay có thấy thuốc nếm vi trùng, tìm ra 
cách chữa căn bệnh đeo đuổi con người từ xa xưa. Không 
chỉ nếm mà nuốt hàng tỉ vi trùng. 





Thắng bảy 1984 Chuyện kể từ đầu là bác sĩ 
°/ Warren công bố chộp được con 
vỉ khuẩn hình xoẳn (xoắn khuẩn) 
từ trong hang vị (phần dưới của 
bao tử) qua sinh thiết nhiều người 
bệnh. Có đấu hiệu viêm ở màng 
lót bao tử cùng với vi khuẩn. Bao. 
đồng nghiệp chế giễu: làm sao mà 
vi khuẩn có thể tồn tại được trong 
bao tử với môi trường axít, mà lại 
còn gây viêm loét. Chàng trai trẻ 





Hihoi tống tùng Marshall vừa tốt nghiệp bác sĩ bị 
NailNoorkeskêulên:“Anh điện tố” ng 1224: 0 h 
Marshallđảp:"Chẳng có cách nào khác” cuốn hút về nghiên cứu lạ thường 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 253 


của Warren. Cả hai bắt tay vào cuộc phiêu lưu, chịu bao 
búa rìu dư luận. Sinh thiết trên cả trăm người bệnh bị viêm 
loét bao tử tá tràng. Marshall thấy chính con vi khuẩn chớ 
không phải stress đã gây ra viêm loét. B.Marshall kể lại bao 
khó khăn. Nuôi cấy xoắn khuẩn từ năm 1981 không kết 
quả. Lễ Phục sinh năm 1982, phòng thí nghiệm quá bận 
rộn, nên không kịp đọc kết quả lẽ ra là vào ngày thứ bảy 
Phục sinh. Đĩa nuôi cấy không ai rớ tới trọn năm ngày, 
xoắn khuẩn mọc đầy. Thành công rồi. Hóa ra, sáu tháng toi 
công vì lúc trước người nuôi cấy là John Pearman chỉ nuôi 
có 48 giờ rồi vứt bỏ, vi khuẩn không kịp mọc. 


Bác sĩ Marshall nuốt vi trùng 


Còn phải tạo lại được căn bệnh khi dòng ví khuẩn nuôi 
cấy thuần khiết được nạp vào cơ thể chủ lành mạnh: quy 
luật vàng của Koch (người tìm ra vi trùng lao). Marshall và 
'Warren cấy xoắn khuẩn vào heo con không thành công. Hết 
cách rồi. Marshall phải chịu đựng sự trêu chọc và dè bu của 
cộng đồng y học. Không thể thay đổi giáo điểu: viêm loét 
bao tử là do stress, ăn uống không điều độ, hút thuốc, uống 
rượu và di truyền. Không còn cách nào khác, chàng trai 
trẻ quyết định "làm mà không nói”: lấy mình thí nghiệm. 
Không ăn sáng, uống 400mg cimetidin cho giảm bớt acid 
trong bao tử. 10 giờ sáng, bụng trống, ông uống tực một hơi 
hỗn hợp lỏng chứa hàng tỉ xoắn khuẩn từ đĩa nuôi cấy bốn 
ngày. Liên tiếp ba ngày không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ 
năm đến ngày thứ tám rất muốn ói, cuối cùng phải nôn mửa 
trong nhà vệ sinh. “Mỗi ngày tôi chỉ ói địch trong không 





"lps/Nlelun hoploerg 


254 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


có acid. Trong những ngày này tôi vẫn làm việc. Đến cuối 
tuần tôi thấy rất mệt mỏi, ít ngủ. Vợ tôi thấy hơi thở có mùi 
hôi. Các đồng nghiệp cũng lưu ý như vậy” Sau 10 ngày, 
đồng nghiệp làm nội soi cho Marshall. Kết quả xác nhận sự 
lây nhiễm vi khuẩn. Thí nghiệm thành công, xoắn khuẩn 





được chứng minh là thủ phạm gây bệnh. Marshall công bố 
thí nghiệm lịch sử này trên báo Y học Australian Medical 
Journal năm 1984. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2005 
được trao cho hai bác sĩ người Úc Robin Warren 68 tuổi và 
Barry Marshall 53 tuổi. Khám phá thật bất ngờ và ngoạn 
mục: viêm và loét bao tử tá tràng là do Helicobacter pylori - 
xoắn khuẩn môn vị. B. Marshall tuổi trẻ tò mò nỗ lực không 
ngừng, tài năng tuyệt vời phối hợp cùng R. Warren kiến 
thức vững vàng, làm thay đổi tận gốc sự hiểu biết về bệnh 
viêm loét bao tử tá tràng. Một cuộc cách mạng. Rõ rồi, hơn 
90% bệnh loét ở tá tràng và hơn 80% bệnh loét bao tử là do 
xoắn khuẩn. 


Xoắn khuẩn môn vị 
Helicobacter pylori, con gì vậy? 


Hai mươi năm sau khi ra trường y năm 1990, tôi chẳng 
để ý gì đến vi khuẩn này. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư 
Quốc tế (IARC) xếp nó là tác nhân gây ung thư loại I1 mạnh 
chẳng khác nhiều hóa chất gây ung thư trong khói thuốc 
lá. Tôi choáng váng: vi khuẩn gây ung thư! Tôi mới quen 
Helicobacter pylori 5 năm trước khi Marshall và Warren 
nhận giải Nobel. Biết rồi thì tôi mê nó. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -255 


Lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Bao tử thì vô 
trùng. Bao tử chứa chất dịch gồm nhiều loại enzym tiêu hóa. 
và acid nồng độ đậm, nghiền nhừ được thức ăn thật cứng, 
thật dai hoặc tiêu hủy bất cứ vi sinh vật nào. Vĩ khuẩn, virút 
và miếng bít tết vừa thưởng thức ngày hôm trước đều tiêu 
tán trong nồi hóa chất này. Vi khuẩn có dạng xoắn sống 
trong bao tử và tá tràng (phần ruột liển sát bao tử) nên có 
tên là Helicobacter pylori - xoắn khuẩn môn vị, lại sống 
thoải mái trong nổi nấu này, như Tề Thiên Đại Thánh trốn 
trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. 

Bao tử tự che chở mình bằng một lớp nhẩy phủ kín 
mặt trong. Xoắn khuẩn chớp lấy thời cơ, vào ẩn núp trong 
lớp nhầy này. Muốn làm phá lấu bao tử heo thì phải cạo 
cho sạch lớp nhớt này. Nó liên tục hóa giải môi trường 
acid bằng ngón nghề riêng. Dùng enzym là urêaz, nó biến 
chất urê có sẵn trong bao tử thành các baz bicarbonat và 
ammoniac. Các chất kiểm này tỏa thành bức màng che an 
toàn. Chất anmoniac rất độc hại với tế bào lót bao tử. Với 
các vòi như lông tơ xoản khuẩn bám vào và đào hang ổ 
trong màng nhẩy. 

Cơ thể con người phản ứng bằng cách gửi nhiều bạch 
cầu, lymphô bào T và các vũ khí chống khuẩn khác, nhưng 
chẳng làm gì được vì khó vô tới lớp nhấy bao tử. Đáp ứng 
miễn dịch cứ ngày một tăng thêm. Các chất nuôi dưỡng 
được tăng cường cho các bạch cầu. Xoắn khuẩn tranh thủ 
xơi ké - cứ thế mà thành viêm loét bao tử. Không phải xoắn 
cầu môn vị làm ra viêm loét mà do tình trạng viêm phản 
ứng của lớp lót mặt trong bao tử gây nên. 


"Hlps/flelun hoploerg 


256 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Nhiễm suốt đời, gây viêm loét, có thể gây ung thư. Xoắn 
khuẩn, thường trú trong bao tử khoảng phân nửa số người 
trên trái đất. Dân ở các nước giàu thì ít bị nhiễm hơn là ở 
các nước nghèo. Thường mẹ lây sang con từ tuổi ấu thơ, vi 
khuẩn cư ngụ suốt đời người, gây nhiễm phần dưới của bao 
tử, gọi là hang vị. Nhiều người nhiễm khuẩn mà không có 
triệu chứng gì. Tuy nhiên, khoảng 10 - 15% thấy đau vùng 
bụng trên do loét tá tràng - bao tử. Khuẩn xoắn môn vị có 
thể dẫn tới ung thư. Một số người bị nhiễm cả phần thân 
của bao tử, lây lan rộng hơn làm tăng nguy cơ loét và ung 
thư. Có một loại ung thư rất đặc biệt gọi là bệnh lymphôm. 
MALT, ung thư của hệ hạch bạch huyết. 

Lây nhiễm 
HP gây nhiễm ở phắn dưới của bao tử 
@ — Tnbsu 


Nhiễmtring . „. 






rưg |] Xoắn khuấn HP 
uấn 
Mônv (uống bao tử), "2091/ 
E> "Mu tớ mmih Loệt và 


thứ 
“` loitvàtng ngu bạo từ 


- Lo‡t bao ty 
Loét tổ tràng J 


Vi khuẩn Helicobacter Sạn 
Theo các nghiên cứu mới đây, Helicobacter pylori đã ẩn 


trú trong bao tử con người khoảng 58.000 năm trước, tại 
vùng Đông Phi, nơi được coi là cái nôi của con người hiện 


"hlps/lelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống -257 


đại. Từ đó, con người tỏa đi khắp nơi trên trái đất. Những 
người đồng hành lâu đời đã gây khổ con người cho đến khi 
thầy thuốc trẻ B. Marshall nuốt hàng tỉ xoắn khuẩn thân 
thiết này. 


Xoắn khuẩn môn vị XK, bạn thiết của con người 


“Đại đế Nã Phá Luân không bị đầu độc, ông chết vì bệnh. 
loét bao tử chuyển sang ung thư” Giáo sư Staffan Normark, 
thuộc Ủy ban Nobel đã mở đầu diễn văn giới thiệu giải 
năm 2005. 

Alfred Nobel luôn than thở về chứng ăn không tiêu, 
đau họng và suy sụp tinh thần. Xáo trộn sức khỏe bị quy 
kết cho nếp sống đầy stress của ông theo hiểu biết đương. 
thời. Nobel chắc đã chịu khổ sở vì xoắn khuẩn. Cha đẻ 
thuyết tiến hóa Charles Darwin đau yếu suốt đời, luôn 
khổ sở vì bao tử của mình. Những ngày cuối đời, ông có 
ói máu rồi tắt thở vài giờ sau. “Nguồn gốc của muôn loài” 
làm bận tâm Darwin có thể là xoắn khuẩn. 


Lời nhắn gọn 


Nếu nghỉ viêm loét bao tử tá tràng thì nên đi khám. 
Bác sĩ sẽ lựa chọn thử máu, thử hơi thở hoặc nội soi bao. 
tử để tìm Helicobacter pylori. Kết quả thử có xoắn khuẩn 
thì bác sĩ chuyên khoa sẽ điều trị trong 1 - 2 tuần với một 
hoặc hai kháng sinh kết hợp một loại thuốc giảm lượng. 
acid bao tử. Đây là bước tiến bộ có thể nói là kỳ diệu. Phải 
uống đủ thuốc đúng liều, theo hướng dẫn của bác sĩ, kết 
quả sẽ tốt lắm. Dùng thuốc sượng sượng uồng lắm. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Kỳ diệu trong ta 


Bao re Angeles Times, ngày 04.4.2010 đăng tin nếu 
90% phụ nữ Mỹ cho con bú trong sáu tháng thì sẽ tiết kiệm 
được hàng năm 13 tỉ đôla tiền chăm sóc và ngừa 911 trẻ tử 
vong. Sữa mẹ chứa các kháng thể giúp các bé chống lại các 
bệnh nhiễm. Mẹ truyển sức để kháng cho con. Đẹp quá. 

Hàng tỉ tỉ vi trùng và virút vây quanh ta, tìm cách xâm 
nhập cơ thể chúng ta. Phép lạ nào giúp chúng ta vẫn khỏe. 
Bà mẹ thiên nhiên ký gởi trong ta điểu kỳ diệu. 

Những người tiên phong. Vào năm 1882, Ilya Mechnikov 
khảo sát ấu trùng của sao biển. Khi đâm một cái gai vào ấu 
trùng, ông nhận thấy các tế bào lạ vây quanh điểm gai đâm. 
Tụ quanh cây gai, các tế bào ăn bất cứ các chất nào đi qua 
nơi da bị lùng. Ông đặt tên các tế bào này là các thực bào 
(phagocyte, gốc Hy Lạp có nghĩa là “các tế bào xực"). Sự 
khám phá này khơi mào miễn dịch: cơ thể tự bảo vệ chống 
lại bệnh tật. Cuối thế kỷ 19, Paul Ehrlich xây dựng lý thuyết 
nến tảng là cơ thể sản xuất các chất ngày nay chúng ta gọi 
là kháng thể, giúp tiêu hủy các kẻ xâm nhập. Mechnikov và 
Ehrlich chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1908. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -259 


Điều kỳ diệu trong ta 


Bộ máy miễn dịch bảo vệ chúng ta chống lại các virút, vi 
trùng và ký sinh trùng. 

Hai loại miễn dịch. Miễn dịch tiên thiên có trước, bước đầu. 
bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi trùng, tấn công không 
phân biệt kẻ lạ, trong vài giờ đầu. Các rào cản tự nhiên như 
da và lớp lót cuống phổi, ruột bảo vệ kiểu này bằng cách tiết 
ra các chất dịch, nhớt cản vi trùng. Miễn địch thích ứng hay 
đặc hiệu mạnh hơn. Sự đáp ứng này phát triển vài ngày sau 
lần nhiễm đầu. Cần có thời gian để tạo ra một lực lượng tấn 
công đúng vào “kẻ xâm nhập” rồi khi xong trận vẫn giữ lại 
binh pháp (bộ nhớ miễn dịch). Khi kẻ xâm nhập lần trước lại 
vào thì lập tức có đáp ứng miễn dịch ào ạt. 


Hệ thống miễn dịch 





Tuyến ức 





Tế bào B 


Một hệ thống vô cùng phúc tạp, gồm các bạch cầu, các 
kháng thể, và hệ tuần hoàn lymphô, hoạt động cùng với hệ 
tuần hoàn tim mạch để chuyển các lực lượng phòng vệ ở 


"lps/flelun hoploerg 


260 - Nguyễn Chấn Hùng 


khắp cơ thể tới nơi cần đến. Miễn dịch tiên thiên có vài loại 
tế bào bạch cầu trong máu ăn vi trùng và các tế bào hư. Miễn 
dịch đặc hiệu có hai nhóm. Lymphô bào B (gọi tắt tế bào B) 
sản xuất các kháng thể. Lymphô bào T (tế bào T) phát triển 
các tế bào sát thủ có thể nhận ra virút và tiêu diệt. Tất cả tế 
bào miễn địch đều được sản sinh từ tủy xương. Tế bào B 
có tên là do tiếng Anh bone marrow là tủy xương. Tế bào 
T cũng từ tủy xương nhưng còn đi qua tuyến ức (thymus) 
để trưởng thành. Ai ăn hủ tiếu cũng có khi kêu thêm một 
tô xương hay xí quách. Trong ống xương có chất tủy mềm. 
mềm bùi bùi rất ngon. 


Bao nhiêu là chuyện 





Vắcxin. Trong thế kỷ 
20, vắcxin nở rộ và giúp. 
loài người tránh bao bệnh 


Hàng tỉ tivi trùng và virút vây quanh 
ta, tìm cách xâm nhập cơ thể chúng 
ta. Phép lạ nào giúp chúng ta vẫn 
khỏe. Bà mẹ thiên nhiên ký gởi 


trong ta điều kỳ diệu. 








nhiễm, bao đại dịch. Hệ 
miễn dịch được vận dụng 
thật hay. Năm 1965, B. Blumberg tìm ra virút HBV gây viêm 
gan B, có thể đưa đến ung thư gan thì năm 1981 đã làm 
được vắcxin. Zur Hausen tìm ra thủ phạm bệnh ung thư cổ 
tử cung là các virút HPV 16 - 18 vào năm 1980, thì 2006 đã 
có vắcxin ngừa HPV. 





Miễn dịch và bệnh ung thư. Các tế bào ung thư thải các 
prôtê¡n ở ngoài mặt vào dòng tuần hoàn. Các prôtêïn kích 
động sự đáp ứng từ các tế bào T sát thủ, các đại thực bảo. 
Các tế bào này tuần tra, bắt giữ và loại trừ các tế bào đang 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -261 


Kháng nguyên — Miễn dịch tựthân 


Kháng nguyên gây ra kháng thể xÌœng dịch 
tr8Hại tổn côn, 







chuyển dạng ác tính. Khi sự tuần tra miễn dịch đuối sức, 
khối ung thư phát triển. Phải nhờ sự trợ lực từ bên ngoài. 
Các kháng thể đơn dòng đặc hiệu với ung thư được gắn 
thêm chất độc, thuốc hoặc các chất phóng xạ, dò tìm đến 
đúng các tế bào ung thư để thả bom tự sát. 

Các bệnh miễn dịch tự thân. Đôi khi bộ phận nhận diện 
của hệ miễn dịch "có vấn để) bắt đầu chế tạo các kháng thể 
và các tế bào T tấn công vào các tế bào, các cơ quan của 
chính mình. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Các tế bào miễn dịch 
và kháng thể này tung hoành trong nhiều bệnh miễn dịch 
tự thân. Thí dụ như các tế bào T tấn công các tế bào tụy 
tạng gây ra bệnh tiểu đường, còn kháng thể tự thân thì quậy 
người bệnh bị thấp khớp. 

Miễn dịch bị lật gọng. HIV (Human Immunodeciency 
Virus) là virút gây suy giảm miễn dịch người. HIV cực kỳ 


"Hlps/flelun hoploerg 


262 - Nguyễn Chấn Hùng 


nguy hiểm vì chúng hủy điệt tế bảo miễn địch chủ chốt của 
cơ thể, đó là các tế bào CD4 (một loại lymphô bào B). Các 
tế bào CD4 bị giết chết và lượng tế bào CD4 sút giảm lần. 
Hệ miễn dịch suy bại dần. Bộ máy tự vệ tuyệt diệu của con 
người gặp sát tỉnh hung hãn nhất từ trước đến nay. 

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Rau cù và trái cây đủ 
loại, uống nhiều nước và vận động thân thể đúng mức, ngủ 
đủ thẳng giấc, thái độ lạc quan làm tăng sức để kháng. 


Dòng chảy miễn dịch 

Ngã và phi ngã. Từ năm 1949, Frank M. Burnet bắt đầu 
xây lý thuyết bao quát về miễn dịch. Phải có một cơ chế 
khiến cơ thể nhận rõ mình và không phải mình, hay là 
phân biệt ngã - phí ngã. Burnet cho rằng khả năng nhận 
biết các chất của mình hình thành từng bước trong đời 
sống của bào thai. Các mô học cách nhận ra cái gì của 
mình và “ghi nhớ: Chính Peter B. Medawar chứng minh lý 
thuyết của Burnet. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1960 đã 
trao cho Burnet và Medawar. 


Năm 1957, J. Dausset chứng minh hệ thống gen trên 
người cầm trịch các kháng nguyên HLA. Chính các phân 
tử HLA giúp nhận diện được các tế bào thuộc phe mình 
và các kẻ lạ. Việc phân loại HLA được dùng rộng rãi cho 
ghép tạng thận, gan, tim...J. Dausset chia Giải Nobel Sinh 
lý hoặc Y học 1980 với D. Snell, B. Benacerraf. 

Cuộc gá nghĩa thần tình. Vào những năm 1975 - 1976, 
Georges Köhler và César Milstein lai ghép hai tế bào khác 
loại: một tế bào miễn dịch gọi là lymphô bào B có khả 
năng sản xuất kháng thể và một tế bào ung thư có tính 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 263 


bất tử. Việc ép duyên tạo được một bướu lai. Giấc mơ có 
được loại kháng thể thật đặc hiệu đã thành hiện thực. 
Bướu lai sản sinh các kháng thể tinh ròng mà tính đặc hiệu 
được định trước, đó là các kháng thể đơn dòng. Bao nhiêu 
là ứng dụng kỳ diệu của kháng thể đơn dòng trong y học. 
Köhler và Milstein chung giải Nobel 1984. 

Các tế bào Bchế tạo hằng hà sa số kháng thể. Các kháng 
thể là vũ khí chống lại vô số kẻ đột nhập, được các tế bào 
B sản sinh. Năm 1976, Susumu Tonegawa công bố là vốn 
gen của tế bào B có cách tạo ra vô số kháng thể khác 
nhau. Nhiều gen cấm trịch immunoglobulin (cấu trúc 
hóa học của kháng thể) ở người, ráp vào nhau tạo được 
số lượng rất lớn các kháng thể khác nhau. Đúng là Dĩ bất 
biến ứng vạn biến. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1987 vinh 
danh nhà nghiên cứu người Nhật Tonegawa. 

Tế bào T nhận rõ các virút và các tế bào lây nhiễm. Năm 
1970, thí nghiệm trên loài chuột lắt, Rolf Zinkernagel và 
Peter Doherty giải thích được làm thế nào các lymphô 
bào T có thể nhận mặt để giết các virút và các tế bào bị 
nhiễm mà chừa ra các tế bào lành của cơ thể. Đáp ứng. 
miễn dịch càng được hiểu sâu. Họ nhận Giải Nobel Sinh lý 
hoặc Y học cách nay mới 14 năm (1996). 


Con người dần hiểu điều kỳ diệu mẹ thiên nhiên ban cho. 


"hlps/llelun hoploerg 


Dồn dập tin vui... 


ám A/HINI án tràn. Người Mỹ ứng phó thật năng 
động. Vắcxin ngừa ung thư cổ tử cung Cervarix của công 
ty GSK vừa được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm 
(EDA) Mỹ chuẩn nhận, bên cạnh vắcxin Gardasil của công 
ty Merck, Mỹ. Tháng 9 vừa qua, kết quả của công trình 
vắcxin chống HIV tại Thái Lan là hừng đông le lói. Tin vui 
đồn đập, băn khoăn còn nhiều. 


Nước Mỹ ứng phó với “trận khủng bố sinh học” 


Đến giữa tháng 11.2009 phỏng định ở Mỹ có khoảng 50 
triệu người nhiễm và hơn 10.000 người chết, trong đó có 
khoảng 1.100 trẻ dưới 18 tuổi. Bác sĩ Nicole Lurie thuộc Bộ 
Y tếMỹ gọi trận dịch năm nay 
*là một trận khủng bố sinh 
học của bà mẹ muôn loài” 

Có vắcxin từ tháng 10. 
Tháng 4.2009 dịch cúm xuất 
hiện ở Bắc Mỹ, tháng 6 Tổ 





v chức Y tế Thế giới (WHO) 
được tăm vác chống AMiNy — Công bố đại dịch và đặt tên 
ngày 20.12.2009. virút là A/HINI. Từ ngày 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 265 


5.10 dân chúng Mỹ bắt đầu được dùng vắcxin phòng cúm. 
này. Hơn 60 triệu người dùng vắcxin (tiêm và xịt mũi), 
trong khoảng hai tháng thôi. Hiện có 111 triệu liều vắcxin. 
Tổng thống Mỹ Obama và đệ nhất phu nhân đã được tiêm. 
vắcxin vào ngày 20.12 tại Nhà Trắng. Bà Sebelius, Bộ trưởng 
Y tế Mỹ được tiêm vắcxin ngày hôm trước và “thúc giục mọi 
người làm như tôi” Bác sĩ R.Frieden, Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói: "Không 
có cách nào biết được là sẽ có đợt thứ ba hay không” Hành 
tung của virút HINI vẫn là vô định. 

Sản xuất vắcxin. CDC Mỹ phải lựa chọn “hoa hậu virút; 
mẫu điển hình A/HINI rồi mới giao cho các công ty sản 
xuất: AstraZeneca, Novartis, GSK, Sanofi-Aventis và CSL. 
Có hai loại: vắcxin chế tạo từ virút sống làm yếu đi qua canh 
cấy trong trứng gà và loại vắcxin dùng virút đã bị giết chết. 
Nhiều thăm dò cho thấy chỉ suýt soát phân nửa dân chúng 
Mỹ muốn dùng vắcxin. Những người không muốn dùng 
thì lo sợ thuốc không an toàn. Dẫu có 120 triệu người tiêm 
vắcxin trên tổng số 320 triệu dân, hai phần ba chưa có miễn 
dịch. Thảm họa vẫn chập chờn. 





Le lói hừng đông? 

Kết quả đáng khích lệ. Một phác đồ phối hợp vắcxin HIV 
có hiệu quả để ngừa nhiễm HIV được công bố vào ngày 
24.9.2009. Công trình thử nghiệm được thực hiện trên 
16.000 người ở Thái Lan, bắt đầu từ tháng 10.2003. Vắcxin 
được đánh giá là an toàn và cho hiệu quả 31 phần trăm chống 
nhiễm HIV. Công trình nghiên cứu này còn được biết với 
ký hiệu RV 144. Người ta dùng hai loại vằcxin: ALVAC-HIV 
được dùng trước (liểu ban đầu), AIDSVAX B/E dùng tiếp 


"Hlps/lelun hoploerg 


266 - Nguyễn Chấn Hùng 


theo (liểu bồi thêm). Các vắcxin này được điểu chế từ các 
chủng HIV tiểu týp B và E thường gặp ở Thái Lan. Tiểu týp 
B là dòng thường gặp nhất ở Mỹ. Cần nhiều nghiên cứu 
nữa, nhưng chắc chắn đây là bước tiến đáng khích lệ. 

Chế tạo vắcxin HIV: thách đố lớn lao. Ước lượng có hơn 
33 - 41 triệu người đang sống với HIV/AIDS. Vào năm 
2008, có khoảng 2,7 triệu người mới nhiễm và 2 triệu người 
chết vì các bệnh liên hệ AIDS. Có được vắcxin kháng HIV 
vẫn là chìa khóa vàng. Các nhà nghiên cứu đang vất vả tìm 
một vắcxin thật hiệu quả. 


Vắcxin ngừa nhiễm HPV: mừng lo lẫn lộn 


Lần ra manh mối. Phải mất mười năm, người giăng câu 
kiên trì Harald zur Hausen mới giật được virút HPV 16 vào 
năm 1983. Năm sau Hausen gây dòng cả hai týp HPV 16 
và 18, thủ phạm gây khoảng 70% ung thư cổ tử cung. Rõ 
rồi, không phải trời kêu ai nấy dạ. Các virút này lây lan qua 
đường tình dục, ngủ yên rất lâu ở lớp tế bào sâu của cổ tử 
cung, khi tỉnh giấc thì quậy thật dữ. HPV 16 - 18 mang hai 
gen E6 - E7 gây ung thư nhập vào vốn gen tế bào người, điều 
động mọi thứ. Đúng là gen tặc. 

Nhanh chóng có đối sách. HPV chỉ có khoảng 10 gen. 
Người ta cắt lấy gen có tên là L1 đem gắn vào DNA trong 
vốn gen của tế bào nấm men hoặc côn trùng. Tế bào này sản 
xuất ra một cái bọc giống hình HPV mà rỗng ruột, không 
chứa phần “quậy” của virút, gọi là VLP. VLP dụ cho bộ máy 
bảo vệ cơ thể tập dượt để chống HPV thật. 

Hiện có hai loại vắcxin ngừa HPV. Gardasil do công ty 
Mỹ Merck sản xuất, phòng ngừa bốn týp: HPV 16 - 18 (gây 


"hlps/lelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -267 


ung thư cổ tử cung) và HPV' 
6 - 11 (gây các bướu gai sinh 
dục lành). Cervarix của công 
ty Anh GSK ngừa HPV 16 


-18. Gardasil được FDA cho \ 
phép lưu hành từ năm 2006, Ồ› 
` 


để phòng ngừa ung thư cổ tử 

cung cho bé gái và phụ nữ từ s 

9 - 26 tuổi. Cervarix nộp đơn tin nG. đề Bayii 

cho FDA từ năm 2007, mới ' 

được chấp thuận vào 16.10.2009 trong khi đã được lưu hành 
hơn 100 nước khác. Cervarix được dùng cho bé gái và phụ nữ 
từ 10 - 25 tuổi. Cũng ngay lúc này, FDA chấp nhận Gardasil 
dùng cho nam giới từ 9 - 26 tuổi. 

Nhiễu bản khoăn. Gardasil và Cervarix chỉ có hiệu quả 
với HPV 16 - 18 trong việc ngừa ung thư cổ tử cung, nghĩa 
là 70%. Còn các týp HPV khác gây ung thư cổ tử cung thì 
các vắcxin này bó tay, để 30% lọt lưới. Các công ty hy vọng 
kết quả phòng ngừa lâu dài. Nhưng các thử nghiệm chưa tới 
mười năm. Ai mà biết được hiệu quả bao lâu. Giá thành cao 
ở Mỹ, ba liểu tiêm Cervarix phải tốn 385 USD, còn Gardasil là 
390. CDC cho biết ở Mỹ có 37% bé gái 13 - 17 tuổi được tiêm 
một mũi Gardasil, nhưng chỉ có 18% nhận đủ ba lần tiêm. 

Đừng để bà con rối trí. Biết nguyên nhân của ung thư cổ 
tử cung, tôi mừng lắm với thông tin ông Hausen được Giải 
Nobel Sinh lý hoặc Y học 2008. có vắcxin kháng HPV. 
nhằm ngừa ung thư cổ tử cung tôi vui sướng đến bàng hoàng. 
Trông chờ thuốc đến nước mình. Gardasil vào nhanh quá! 
Chưa có công trình nghiên cứu chính thức để biết người 
mình cũng nhiễm hai týp HPV 16 - 18. Nếu nhiễm týp này 
ít mà týp khác nhiều thì tiêm vắcxin tốn tiền mà trớt quớt. 





"Hlps/lelun hoploerg 


268 - Nguyễn Chấn Hùng 


Chẳng bao lâu lại có Cervarix. Bà con mừng rỡ, có cả hai 
thì tốt quá. Nhưng không có hướng dẫn chính thức nên lựa 
vắcxin nào. Còn giá tiển thì chênh lệch trên trời dưới đất. 
Nhiều bệnh viện, nhiều trung tâm y tế dự phòng cứ chích 
ngừa thoải mái. Có đặn dò kỹ lưỡng, có giải thích tường tận? 
Nếu các týp HPV lây nhiễm ở người mình giống ở Âu Mỹ thì 
vẫn còn 30% lọt lưới. FDA cho dùng Gardasil từ 9 - 26 tuổi, 
còn Cervarix thì lại là 10 - 25 tuổi, sao kỳ vậy! Áp dụng y theo 
FDA thì vẫn rối. Ai chia sẻ nỗi hoang mang của bà con? Được 
tiêm ngừa thì phụ nữ vẫn nên khám phụ khoa và thử tế bào 
âm đạo đều đặn. 


Chuyện xưa liên quan tới con bò 


Tiếng Anh, vaccine có gốc La Tinh vaccinus là liên 
quan tới con bò. Loại vắcxin đấu tiên dựa trên virút đậu bò 
tương đối nhẹ, gây nhiễm bò và người. Vắcxin này bảo vệ 
con người chống lại căn bệnh nguy hiểm hơn nhiều, đó là 
bệnh đậu mùa. Hơn 200 năm trước, một thầy thuốc đồng. 
quê người Anh tên Edward Jenner nhận thấy các phụ nữ 
vắt sữa bò hiếm khi mắc bệnh đậu mùa. Họ thường mắc 
bệnh đậu bò, sau đó thì không bao giờ mắc đậu mùa. Jen- 
ner lấy vài giọt từ các mụt nước ngoài da một phụ nữ bị 
đậu bò, đem chích vào cánh tay của một cậu bé chưa hề 
mắc đậu bò hay đậu mùa. Sáu tuần sau Jenner lấy dịch từ 
các bọc ngoài da người bệnh đậu mùa, đem chích vào cậu 
bé này. Cậu bé không mắc bệnh đậu mùa. Bác sĩ Jenner 
đã khám phá ra một trong các nguyên tắc cơ bản của sự 
gây miễn dịch. Phát hiện này giúp loài người loại bỏ được 
bệnh đậu mùa, đã từng giết hàng triệu người mỗi năm. 
Vào đầu thế kỷ, vắcxin được dùng cho nhiều loại bệnh 
không liên hệ gì với bò như bệnh bạch hầu, sốt thương. 
hàn, dịch hạch... nhưng từ vắcxin được tiếp tục dùng. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Phần VI 
Khơi dòng chảy 


Một chuyến hải hành đủ giúp Charles Darwin xây nền cho việc 
khám phá sự sống muôn loài. Rời quê Thụy Sĩ, miệt mài học hỏi 
tỉnh hoa y học nước Pháp, chọn Việt Nam làm quê hương, bác sĩ 

Alexandre Yersin khơi dòng chảy lớn. Nhà buôn tử thần Alfred' 

Nobel, một thoáng giật mình để lại di sản thật đẹp. Bà Marie 
Curie một đời vì khoa học vì con người... 


1. Sự sống, một thân muôn cành 
.2. Thấy tu trồng đậu, gieo hạt di truyền 
3. Những tao phùng lịch sử 

4. Người khơi dòng chảy 

5, Kết tụ tỉnh hoa của bốn phương 
6. Những chùm tia thần kỳ 

7. Trâm năm nào có gì đâu 

8. Những người muôn năm cũ 

9. Sương mù tan biến 

10, Các bậc thầy ánh sáng 

11. Hơn trăm mùa Nobel 


"lps/llelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Sự sống, một thân muôn cành 


Đụ năm 2009, khắp nơi trên thế giới kỷ niệm sinh 
nhật lấn thứ 200 của Charles Darwin. Nay thì người ta lại 
rẩm rộ Tổ chức Lễ hội Kỷ niệm 150 năm xuất bản Nguồn 
gốc muôn loài, tác phẩm làm rung chuyển thế giới. Lại có 
tin nóng hổi, tìm được nàng Ardi 4.4 triệu năm tuổi. 

150 năm Nguồn gốc muôn loài. Đại học Cambridge ở 
Luân Đôn tổ chức Festival Darwin 2009 (5 - 10.7). Tác phẩm 
bán chạy nhất của Stephen Hawking tóm gọn Lịch sử của 


sửa —rrn 
~1 12? + 0x90, ty. Đệ. 







Cây sự sống. 
Sự thiên hình vạn trạng của muôn loài 


phải chăng có thể quy về một số ít hay 
một mối gốc tiên tổ mà thôi. 


"lps/lelun hoploerg 


272 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Thời gian được tung ra để khai mạc lễ hội. Giám đốc Festival 
nói: "Lễ hội cho thấy vì sao các lý thuyết của Darwin tiếp 
tục phát huy”. Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên ở 
'Washington D.C tổ chức triển lãm từ tháng 9 cho đến tháng 
7.2010. Lý thuyết của Darwin đã quy kết các khoa học sinh 
học về một mối. 





Cây sự sống: một thân muôn cành 


Mọi vật sống trên trái đất có cùng tổ tiên. Chúng ta là 
anh chị em họ xa: con người và cây sồi, loài chim và cá voi. 
Có thể tạo lại các mối liên hệ tiến hóa, rồi minh họa trên 
một Cây sự sống. “Ngày nay không có bất cứ nhà sinh vật 
học nào lại không tin rằng thuyết tiến hóa có thể giải thích 
rõ tính phức tạp và đa dạng của sự sống. Mối ràng buộc của 
muôn loài thông qua quá trình tiến hóa là cơ sở chắc chắn 
để hiểu sự sống” Đó là nhận định của Francis Collins, Giám 
đốc Dự án Genôm Người hoàn thành năm 2003. 


Bức tranh khởi thủy 


Ai cũng thắc mắc là từ đâu chúng ta tới, cùng muôn loài. 
Có vẻ như không làm sao biết được. Không ai có mặt để 
chứng kiến, nhiều chứng cớ đã mất đi trong 3,5 tỉ năm hoặc 
lâu hơn. Nhưng nhiều nguồn sáng khác nhau cùng rọi vào. 
Các nhà sinh học tiếp tục thu thập dữ liệu, họ ráp nối chẩm 
chậm các hiểu biết thành một bức tranh khởi thủy sự sống. 
Vũ trụ này có tuổi khoảng 14 tỉ năm. Trái đất thân yêu của 
chúng ta ra đời khoảng 4,55 tỉ năm. Khi nó được 500 triệu 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 273 


năm tuổi, chưa có sự sống. Và sự sống bắt đầu 150 triệu năm. 
sau đó: những con vi khuẩn, sinh vật đơn bào lưu trữ được 
thông tin đi truyển với khả năng dùng DNA, tự sao chép và 
tiến hóa. Mặt đất cần cỗi cho đến 400 triệu năm trước, cây 
cối từ dưới nước lên sống trên cạn. 30 triệu năm kế tiếp, các 
loài vật cũng lên bờ. Khủng long thống trị địa cầu khoảng 
230 triệu năm trước cho đến khi một thảm kịch xảy ra cách 
nay khoảng 65 triệu năm: hành tinh chúng ta va chạm một 
thiên thạch lớn. Tro tàn bay khắp, bụi làm thay đổi khí hậu, 
khủng long không sống nổi và biến mất trên địa cầu. Chẳng 
bao lâu sau thì loài có vú xuất hiện. Các nhà khoa học có 
bằng chứng về loài bò sát tiến hóa sang loài chim và bò sát 
chuyển sang động vật có vú. Con người tỉnh khôn Homo 
§apiens xuất hiện khoảng 100 ngàn năm trước. 


Đường ai nấy đi từ sáu triệu năm 


Nếu sự sống trên trái đất thun lại còn một phút. Hàng tỉ 
năm, thậm chí hàng triệu năm lâu quá, khó tưởng ra. Hãy 
cho 3,5 tỉ năm lịch sử sự sống trên trái đất thun lại còn một 
phút thôi. Có 50 giây cho sự sống đa bào tiến hóa, đến 4 giây 
nữa cho loài xương sống lên cạn và 4 giây tiếp cho các loài 
hoa phát triển và chỉ vào 0,002 giây sau cùng thì con người 
“hiện đại” mới xuất hiện. 

“Trên Cây sự sống loài tỉnh tỉnh và loài người làm thành 
một nhánh với trình tự DNA chỉ khác nhau khoảng 1 - 2%. 
Cả hai là bà con gần gũi. Nhánh tỉnh tinh và nhánh người 
(hominid) tách ra, đường ai nấy đi từ sáu triệu năm trước ở 
châu Phi. Hominid không phải đi thẳng tới Homo Sapiens 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


274 - Nguyễn Chấn Hùng 


(Người tinh khôn). Từ nhánh hominid ban sơ nảy ra nhiều 
nhánh nhỏ nay đã mất hút. Khoảng 100 ngàn năm trước 
Homo Sapiens ban đầu sống ở châu Phi, bộ óc lớn xấp xỉ 
hiện nay. Đến 50.000 năm trước, đã có văn hóa: vẽ tranh ở 
hang động và trang điểm thân thể, vài nhóm người “hiện 
đại” túa ra khỏi châu Phi. Rối đến 25.000 năm trước các 
loài Homo khác biến mất, chỉ sót lại người hiện đại Homo 
§apiens tỏa khắp địa cầu. 

Nàng Ardi và nàng Lucy. Tạp chí National Geographic 
ngày 1.10 đưa tin Tìm thấy bộ xương “người” xưa nhất. Ardi 
sống 4,4 triệu năm trước ở miến rừng rậm đông châu Phi, 
một triệu năm nhỉnh hơn Lucy. Lucy là di chỉ hóa thạch 3,2 
triệu tuổi tìm được năm 1974, còn Ardi thấy vào năm 1994. 
15 năm sau tập thể nghiên cứu mới thông báo. Cả Ardi và 
Luecy đều thuộc giống cái. Nếu các nhà khoa học đoán đúng 
thì trái đất đã chứng kiến sự xuất hiện của một con vật mới 
có thể chạy trên hai chân và biết dùng lửa. Ardi sẽ cho thêm. 
manh mổi. 

Thế giới đổi thay, các gen thay đổi. Từ khi sinh sôi và ngụ 
cư trên trái đất, loài người tạo ra văn minh, lan tràn khắp 
nơi, chiếm các vùng xa làm thuộc địa, gây ra chiến tranh, 
trải qua các trận dịch lớn. Khoảng mười ngàn năm qua, các 
chuyện này đã để dấu ấn trên vốn gen. Các nhà khoa học có 
thấy sự tiến hóa mới đây do chọn lọc tự nhiên trên vốn gen 
người... Các gen “kể chuyện” về sự tiến hóa mới đây của loài 
người với thay đổi về mức độ dân số, đinh dưỡng, bệnh tật 
và văn hóa. Vài gen gãy châu Phi, liên hệ đến da sáng, mắt 
xanh, tóc vàng ở người châu Âu. 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 275 


Tôi yêu Michelangelo và Charles Darwin 


“Thăm viếng Tòa thánh La Mã, được chiêm ngưỡng các 
tranh Sáng Thế, Chúa tạo vũ trụ muôn loài của Michelangelo 
trên vòm trần nhà nguyện Sistine, tôi ngẩn ngơ mê say và 
kính ngưỡng. Tôi vừa có địp thăm lại đảo quốc Sư tử biển. 
Công viên chim Jurong có nhiều loài chim đủ dáng vẻ sắc 
màu. Có tới năm loại chìm cánh cụt, chim bơi nhanh như 
cá. Trên đảo Sentosa, chim biểu diễn trên bờ, cá heo dưới 
nước, khôn ngoan và thân thiết với người. Cảm động quá. 
Tại Thế giới dưới nước, bao nhiêu giống loài, tảo, san hô, 
các loại cá. Bức tranh sống muôn loài. Phảng phất Darwin: 
Nhiều nhánh một thân, muôn loài một gốc. 


Mượn tay thợ Tạo, chống bè Hóa công 
Tiến hóa tự thiết kế. 
Stephen Hawking, con 
Saexsê người kỳ lạ của thời đại, 
thân thể gần như bất lực, 
đầu óc sáng suốt lạ lùng, 
nghĩ là loài người đã đi vào 
thời kỳ mới của sự tiến hóa. 
ng ong ng iợy —_“8anđấu,sựtiếnhóadiễnra 
chứng ta chỉ là một trong vò số cảnh Tránh thiến vi — theo sự chọn lọc tự nhiên, 
EU từ các đột biến ngẫu nhiên. 
Thời kỳ Darwin này kéo dài khoảng ba tỉ rưỡi năm và đã 
sản sinh chúng ta, sinh vật có ngôn ngữ để trao đổi thông. 
tin* Các dữ kiện từ bên ngoài, trong sách vở và các loại lưu. 
trữ dài lâu đã phát triển lớn lao. Dùng từ tiến hóa để riêng 
chỉ cho sự thông tin qua các gen bên trong con người và 
không chấp nhận đối với thông tin từ bên ngoài là cái nhìn 


"Hlps/flelun hoploerg 


276 - Nguyễn Chấn Hùng 


hạn hẹp.“Chúng ta còn hơn nữa, chớ không chỉ là các gen 
của chúng ta”. Theo Hawking, chúng ta đang bước vào thời 

kỳ mới “tiến hóa tự thiết kế? sẽ có thể tự cải thiện DNA. 
Văn hóa đã thay thế sinh học? 
Freeman Dyson, nhà khoa học và tư 
tưởng nổi tiếng rất hào hứng về kỷ 
nguyên hậu Darwin. Thời kỳ giành 
sống của muôn loài đã chấm dứt từ 
mười ngàn năm trước, khi giống loài 
duy nhất Homo Sapiens trở thành loài 
vượt trội và sắp xếp lại trật tự trên hành 
tỉnh. Từ thời điểm đó, sự tiến hóa văn 
Darwin và “muôn loài” hóa đã thay thế sự tiến hóa sinh học 
làm lực đầy cho sự đổi thay. Văn hóa lan 
truyền các ý tưởng theo chiều ngang hơn là kế thừa hàng 
dọc theo gen. Tiến hóa văn hóa hàng ngàn lấn nhanh hơn 

tiến hóa kiểu Darwin. 

Từ là từ phu tướng... Mấy hôm trước bất ngờ được xem 
đài HTV trực tiếp đêm văn nghệ kỷ niệm 90 năm Dạ cổ 
hoài lang, tôi thật xúc động. Bài vọng cổ của bác Sáu Lầu 
đi vào lòng người, lan rộng mọi miền đất nước. Nhạc sĩ Vũ 
Đức Sao Biển người gốc Quảng Nam cảm hứng theo đó 
mà sáng tác nhạc phương Nam. Nghệ sĩ Thiên Hoa từ Hà 
Nội vào ca vọng cổ mùi mẫn. Đoàn múa cây nhà lá vườn 
Bạc Liêu làm say lòng người. Đây rồi tiến hóa bên ngoài 
gen theo Hawking, cũng là tiến hóa văn hóa sau Darwin. 


Lời cảnh báo. Edward Wilson, nhà sinh học hàng đầu 
thế giới về sự đa dạng sinh học, Đại học Harvard bức 
xúc: “Nếu các côn trùng biến đi, môi trường sinh thái sẽ 
chao đảo và suy sụp. Nếu cả nhân loại biến đi, thế giới sẽ 
tái sinh với tình trạng thăng bằng có từ mười ngàn năm 
trước” Phải chăng nhằm vào những Hawkin và Dyson. 

Hiểu biết thiên nhiên, nương theo thiên nhiên, luôn trọng 
thiên nhiên. Ấy là mượn tay thợ Tạo, chống bè Hóa công. 





"hlps/llelun hoploerg 


Thầy tu trồng đậu, 
gieo hạt đi truyền 


“Tiến g Francis 5. Collins vừa được Tổng thống B. 
Obama bổ nhiệm lãnh đạo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ 
(NIH). Vinh dự cao quý. Collins chính là Giám đốc Dự án 
Giải mã vốn Gen Người hoàn thành năm 2003, phác thảo 
đầu tiên bộ gen chứa mã di truyền, cuốn sách về chính con 
người. Thành tựu thời nay lại bắt đầu từ thầy tu trẻ Gregor 
Mendel trồng đậu. Hơn một thế kỷ rồi... 


Món xúp đậu trong tu viện 


Gregor Mendel có mảnh vườn nhỏ trồng đậu Hà Lan 
trong tu viện St. Thomas vùng Brunn xứ Czech. Nhiều năm 
trời nhà vườn chăm lo nuôi dưỡng, cẩn thận thụ phấn cho. 
đậu, bọc che từng cây để tránh thụ tỉnh bất ngờ do côn 
trùng. Mendel đã gây giống loài chuột, nhưng viện trưởng 
muốn thầy tu trẻ nghiên cứu cái gì thanh bai hơn. Cây đậu 
thực dụng, lại rẻ, cẩn ít đất, sinh sôi nhanh chóng. Năm này 
sang năm khác, Mendel tỉ mỉ đếm và xếp loại cây. Riêng 


"lps/Nlelun hoploerg 


278 - Nguyễn Chấn Hùng 






Cây ao 
Cây lùn 





⁄%⁄ : : Z⁄/ ⁄W 
Tả Hỏt HỘ THÁI - Bồng 
đấy lảng lục lục trắng, 
Các cặp đặc điểm Mendel quan sắt ngấn nhãn vàng vàng tía 


năm 1859, ươm hơn 5.000 cây đậu và năm 1860 hơn 6.000 
cây. Sử gia Peter Atkins dí đỏm: “chắc xúp đậu là món ngán 
ngẩm thường thấy trên bàn ăn tu viện”. 


Bao nhiêu cây đậu, bấy nhiêu kiên trì 


Mendel bắt đầu quan sát bảy cặp đặc điểm đối nghịch 
nhau trên các cây đậu trong vườn: màu của hột, dáng của 
hột, màu của trái, dáng của trái, màu của bông, chỗ của 
bông, chiều cao của thân. Mất hai năm nhà vườn ươm trồng 
nhiều loại đậu để có được các cây cháu chắt giống nhau, 
nghĩa là thuần chủng. Rồi mới trồng chung các loại khác 
nhau để có chủng lai. Cấy phấn của các cây đậu vàng trên 
các cây đậu lục. Cứ thế mà lai các cây theo bảy cặp đặc điểm. 
Lại nuôi trồng thế hệ này sang thế hệ khác các chủng lai, và 
đõi theo sự chuyển giao các đặc điểm. 


Chẳng mất đi đâu: lặn và nổi 


Mendel nhận thấy khi lai các cây đậu đời cha mẹ cao và 
lùn, ông thu hoạch được đời con F1 thì có đáng cao của cha 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 279 








w mẹ chớ không phải có dáng 
TEN Q ` Q vừa, nghĩa là cây lùn biến mất. 
Y Ông gọi đặc điểm lùn này là 
Thếh‡Ft w(C) ‹ Q)v —_ lần (ẩn), còn đặc điểm cao là 
nổi (trội). Đối với các cặp đặc 

ThếhệF2 yy điểm kia thì cũng thấy tương 
so tự ở chủng lai thế hệ F1. Ở 

những đời sau, các đặc điểm 

Đặc điểm trải đậu lăng và nhăn _ lẫn xuất hiện trở lại, tiên đoán 
được bằng cách tính toán, 

chẳng hạn như, thế hệ F2 cứ có một cây màu lục thì ba cây 
màu vàng. Cùng tỷ lệ 1-3 này hiện diện ở bảy cặp đặc điểm. 
Ông ươm trồng khoảng 30.000 cây đậu trong khoảng tám. 
năm, bắt đầu từ năm 1856. 


Cái nhìn thấu thị 


Đầu óc toán học của Mendel giúp ông nhìn ra các bí ẩn 
của di truyển. Các nhà khoa học trước cũng đã ghi nhận sự 
ẩn mặt và ló mặt của các đặc điểm các chủng lai, nhưng điều 
Mendel làm khác là đếm, đếm và đếm. Dùng toán học để 
rút ra kết luận cái gì đã xảy ra sâu thẳm trong tế bào. Mendel 
kết lại là mỗi đặc điểm phải do hai yếu tố (ngày nay gọi là 
các gen), nằm trong mỗi cây đậu. Khi sinh sôi, hai yếu tố 
rời ra và riêng từng cái một “rớt” xuống đời sau. Một cây có 
màu lục hoặc vàng tùy thuộc vào việc gắn ráp các yếu tố nó 
nhận từ cha mẹ. Nếu một cây gom được hai yếu tố nổi thì 
đặc điểm sẽ nổi (cây màu vàng). Nếu tụ được cả hai yếu tố 
lặn thì đặc điểm lặn lại hiện ra (màu lục). Một nổi một lặn 
thì nổi sẽ che lấp lặn (cây màu vàng). 


"hlps/flelun hoploerg 


280 - Nguyễn Chấn Hùng 


Mendel lại lai giống các cây đậu khác nhau nhiều hơn 
một đặc điểm - hột vàng tròn với lục nhăn hoặc cây đậu 
cao - bông tía với đậu lùn - bông trắng. Các đặc điểm hiện 
ra theo tỷ lệ đúng như dự đoán. Vậy là các yếu tố hướng dẫn 
các đặc điểm không gắn dính nhau mà đến đời sau thì tách 
ra "anh đường anh, tôi đường tôi? Thầy tu Mendel là người 
đầu tiên đã hiểu làm thế nào các đặc điểm di truyền được 
chuyển từ thế hệ này sang thế hệ nọ. 


Sao mà hẩm hiu 


Năm 1866, Mendel công bố công trình nghiên cứu trên 
báo của Hội Nghiên cứu Lịch sử Tự nhiên ở Brno. Chẳng có 
tiếng vang. Nếu Mendel là một khoa học gia hàn lâm thì ông 
có thể trình bày rộng rãi công trình của mình và có thể công 
bố ở nước ngoài. Ông đã cố gắng gởi bài báo cáo tới một số 
nhà khoa học. Chỉ là một phấn đấu yếu ớt của một tác giả ít 
ai biết, viết trên một tờ báo không mấy người để ý. Hai năm 
sau Mendel được bầu làm tu viện trưởng. Ông vẫn tiếp tục 
vài công trình lai giống. Muốn nâng cấp nghiên cứu lên loài 
vật, lần này thì nuôi ong, Mendel thành công lai tạo giống 
ong cho mật thật tốt, nhưng các con ong này chích nhiều 
người trong vòng vài đặm và bị giết lần lần. Phần lớn quãng 
đời còn lại phải tập trung lo cho tu viện. Ngưng hẳn nghiên 
cứu vào năm 1870. Ông qua đời vào năm 1884 ở tuổi 62. Tu 
viện trưởng mới đốt hết giấy tờ tài liệu của Mendel. Công 
trình trồng đậu bị lãng quên. 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 281 


Một khoa học mới ra đời 


“Thế kỷ 20 ló dạng, kết quả nghiên cứu của Mendel được 
tái khám phá và một khoa học mới ra đời. Năm 1900 công 
trình của Mendel được ba nhà thảo mộc học độc lập nhau 
nhìn nhận, uy tín nhất là Hugo de Vries. Sau 34 năm, mới 
khỏi cảnh hẩm hiu. Các kính hiển vi đời mới cho phép 
nhìn sâu hơn trong tế bào, đặc biệt là khám phá các thể 
nhiễm sắc (TNS) và DNA. Năm 1903, người ta gắn kết 
hoạt động của TNS với những điểu Mendel tìm thấy. Năm. 
1905, một nhà khoa học người Anh đặt tên genetics cho. 
ngành học mới về sự di truyền. Bốn năm sau, người ta chè 
xôi đổi từ "các yếu tố” (elements) của Mendel thành ra "các 
gen” (genes). 

Các khám phá tiếp theo càng làm sáng giá công trình của 
Mendel. Thomas Hunt Morgan, Đại học Columbia nổi tiếng 
với "phòng ruồi” đã khảo sát nhiều đời ruồi dấm với các đặc 
điểm - như là màu mắt và độ rộng của cảnh. Rõ ràng có mối 
quan hệ giữa các đặc điểm này với TNS và lại còn biết chỗ 
của gen. Rồi đến khám phá lớn nhất kể từ Mendel: Watson 
và Crick hoàn chỉnh cấu trúc xoắn đôi DNA năm 1953. Thế 
hệ tiếp nối thực hiện nhiều thành tựu. 

Chỉ vài tháng trước khi qua đời, Mendel vững một niềm 
tin: "việc nghiên cứu đã cho tôi hạnh phúc vô bờ, chẳng bao 
lâu nữa cả thế giới sẽ nhìn nhận các khám phá của tôi Ông 
đoán đúng. Không, ông đã thấy trước. Cũng như đã thấy 
trước mọi người các yếu tố di truyền chuyển từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Mendel đúng là tổ sư của đi truyền. 


"Hlps/llelun hoploerg 


282 - Nguyễn Chấn Hùng 


Chưởng Kim Dung 


Tôi rất thích Hư Trúc trong Lục Mạch Thần Kiếm, chuyện 
chưởng Kim Dung. Thấy tu trẻ khờ khao thật thà đã đánh 
bại quốc sư Thổ phồn bằng Vi đà chưởng và La hán quyền 
để cứu phương trượng Huyền Từ. Chỉ biết chiêu thức nhập 
môn của chùa mà hạ được Cưu Ma Trí, tay sừng sỏ khoe. 
mình có 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Thật ra, Hư Trúc đã được 
truyền nội lực và công phu tuyệt diệu của phái Tiêu Dao, 


Chuyện hay có thật 


Thấy tu trẻ Mendel võ danh, chỉ 
làm vườn trồng đậu mà phát hiện 
quy luật ở nơi sâu thẩm của chất 
sống. Từ nhỏ rành trồng trọt, đến 
đại học Vienna mong thành thầy 
giáo toán và sinh học, rất yêu thiên 
nhiên, mê thiên văn địa lý... tò mò. 
sự tiến hóa các giống loài. Quả là 
một thân võ công. Tác phẩm ngắn 
Thí nghiệm với các cây lai tạo đã ` 
trở thành tác phẩm có ảnh hưởng _ Ảnh:David Secko,2008 
lớn và lâu dài. Tu sĩ trồng đậu mà 
đi trước thời đại. Từ Mendel, sinh học phân tử hiện đại trôi 
theo dòng chảy, dẫn các nhà sinh học lấn lượt xác định 
DNA chính là chất liệu uyên nguyên của sự sống; biết rõ 
cấu trúc sinh hóa của các gen, hiểu được làm thế nào DNA 
thu mình trong thể nhiễm sắc, điều động dòng gen và 
triển khai được các kỹ thuật nhào nặn phân tử DNA. 








"Hlps/Nlelun hoploerg 


Những tao phùng lịch sử 


han, Darwin sẽ ngạc nhiên nếu biết được 127 năm 
sau khi ông mất, loài người khắp hành tinh làm lễ kỷ niệm 
200 năm ngày sinh mình vào 12.02.2009. Abraham Lincoln 
sinh cùng ngày cùng năm. Hai vĩ nhân "sinh đôi” đã uốn 
nắn thế giới chúng ta. Thấy tu Gregor Mendel, tổ sư di 
truyển, cùng thời với cha đẻ thuyết tiến hóa, mà xa lạ nhau. 
Chẳng bao lâu tiến hóa và đi truyền đưa chúng ta đến miền 
sâu thẳm của sự sống. Tao phùng lịch sử! 


Chuyến du khảo kỳ thú 


Chàng trai trẻ Darwin 22 tuổi, là nhà tự nhiên học trên 
tàu HMS Beagle, quan sát sinh vật địa chất rừng biển vùng, 
Nam Mỹ. 

Lộ trình Beagle thấy mê. Từ nước Anh, theo bờ biển Nam 
Mỹ, vòng qua mũi Hảo Vọng châu Phi, qua Ấn Độ Dương 
đến châu Úc, dừng ở mũi King George, Sydney. Chuyến 
du khảo kéo đài 5 năm (1831 - 1836). Tha hồ thưởng thức 
thiên nhiên, con người và các giống loài. Darwin nhìn ra 
sự thay đổi ở các giống loài khác nhau, phảng phất hơi 


"hlps/llelun hoploerg 


284 - Nguyễn Chấn Hùng 


hướm chọn lọc tự nhiên. Ghi nhận được nhiều nhất ở quần 
đảo Galápagos, cách bờ biển Nam Mỹ khoảng ngàn cây số. 
Trước chuyến hải hành, Darwin tin tưởng vào thuyết Sáng 
thế và sự cố định của các loài, giờ thấy nghi ngờ. 

Loài chim nhỏ thổ lộ 

Galápagos gồm nhiều đảo. Hẩu như đảo nào cũng có 
chim sẻ. Mỗi đảo có chim sẻ của riêng mình. Có loại mỏ 
to, loại mỏ nhỏ, loại mỏ bén. Sự thích ứng giúp chim sẻ đễ 
tìm mồi riêng từng hòn đảo. Khác biệt này gợi ý về sự tiến 
hóa. Các mẫu vật thu thập được trở thành các bằng cớ vững 
chắc cho lý thuyết xây dựng về sau. Các loài trên quần đảo. 
Galápagos - chim, cây cỏ, côn trùng và bò sát giống các loài 
trên đất liền Nam Mỹ nhưng có khác một số chỉ tiết. Trở về 
nước Anh, Darwin bắt đầu sắp xếp các dữ kiện và triển khai 
ý tưởng là các loài này ở lục địa ra tới các đảo, rồi đổi thay, 
thích ứng với hoàn cảnh mới. 


Hành trình tàu Beagle 


TRUHMS Beag[e khắo sắt ính vật 
-và địa chất trong Š nắm (1831-1836) 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -285 


Muôn loài một gốc 


Một trăm năm mươi năm ® =£Ê 


trước, nhà xuất bản John Murray. 
nước Anh tung ra quyển sách 
Bàn về nguồn gốc của muôn loài 
qua các phương thức của sự chọn 
lựa tự nhiên hay là sự lưu giữ 
của các Chủng tộc có lợi thế trong 
cuộc Đấu tranh cho sự sống. Tên Cây sự sống một thân 

“ay oêa Ti on muôn cành 
gọn là Nguồn gốc của muôn loài 
(Origin oƒ Species). Ngày đầu tiên, 24.11.1859, sách bán hết 
sạch. Một lý thuyết làm rung chuyển thế giới! Darwin trình 
bày về nguồn gốc muôn loài theo chọn lọc tự nhiên. Ông đã tìm 
được cơ sở vững chắc của tiến hóa: chọn lọc tự nhiên. Nhận 
xét các giống loài khác nhau, Darwin nhận ra có sự đổi thay 
trong mỗi quần thể và trong mỗi tập hợp có sự tranh giành 
để sống vì không có đủ nguồn thức ăn, nước nôi và chỗ trú 
ẩn tránh bị tàn hại. Những tạo vật qua cuộc "giành giựt để 
sống” sẽ truyền các đặc điểm di truyền thuận lợi cho lớp sau. 
Lớp hậu duệ được sản sinh quá nhiều, quá trình chọn lọc tự 
nhiên lại tiếp diễn. Đó là “sự sống còn của những gì thích ứng 
nhất: Một giống loài sản sinh con cháu hằng hà sa số, nghĩa 
là thấy như quá dư, là để giữ cho giống loài của mình tiếp tục 
tồn tại. Darwin hệ thống hóa vấn đề: Sự thiên hình vạn trạng 
của muôn loài phải chăng có thể quy về một số ít hay một mối 
gốc tiên tổ mà thôi. 





“Thành tựu của Darwin không là phát minh hay sáng tạo. 
ra sự tiến hóa. Ông là người đầu tiên đã đưa ra luận cứ chặt 


"lps/flelun hoploerg 


286 - Nguyễn Chấn Hùng 


chẽ và hệ thống dựa trên chứng cứ rõ ràng vào một thời mà 
hầu hết các kết luận vế sự đa dạng muôn loài là giả định khi 
trà dư tửu hậu hoặc dựa trên sự kính tín Chúa. Nguồn gốc 
của muôn loài được trình bày với phong cách mà ngay cả 
độc giả không phải trong giới khoa học cũng được thuyết 
phục. Ngày nay, các nhà khoa học có đủ thứ thiết bị kỹ thuật 
và cả vi tính để nghiên cứu. Darwin chỉ dựa vào quan sát và 
suy diễn, trên nền tảng khoa học vững chắc. 


Darwin cũng có chỗ yếu! 


Vì sao Darwin không phát hiện quy luật di truyển của 
Mendel. Nguồn gốc của muôn loài được xuất bản vào năm 
1859. Bảy năm sau, Gregor Mendel công bố các quy luật di 
truyền. Drawin nhận xét các cá thể về các sự khác biệt dạng 
thái, rút ra mối liên hệ giữa sự chọn lọc tự nhiên và sự phân 
bố biến dị trong quần thể. Ông ta chẳng biết các biến dị được 
truyền đi cách nào. Darwin sống cùng thời với Mendel, thầy 
tu trồng đậu gieo hạt di truyền. Một trong những khó khăn 
nhất của Darwin là thiếu một cơ chế đàng hoàng giải thích 
sự di truyền. Darwin biết chỗ yếu của mình và đã cố gắng 
dẫn giải. Một thuyết thịnh hành là sự di truyền pha trộn. 
Con cái chỉ là trung độ của hai đặc trưng khác nhau của cha 
mẹ. Darwin nhanh chóng thấy không ổn. Mendel có sẵn 
câu trả lời cho Darwin. Công trình của Mendel được đăng 
ở tạp chí của hội Khoa học tự nhiên ở Brunn (nay thuộc 
Công hòa Czech). Rõ ràng là các đặc điểm không trộn nhau 
mà tách ra rồi vào các tế bào sinh dục. Lê ra thì Darwin phải 
tóm nhanh lấy kết quả này! Việc ông chưa biết đến Gregor 


"Hlps/lelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 287 


Mendel, người cùng thời có làm ông lúng túng nhưng càng 
làm cho ta bái phục đầu óc thiên tài có tính tiên liệu. 

Darwin không phải là người đầu tiên bàn sự tiến hóa. 
'Tuy nhiên, không có Darwin thì không có thuyết tiến hóa. 
Ông làm rõ được vai trò sự sinh sản quá mức, sự chọn lọc tự 
nhiên và thích ứng của cá thể. 

Liên hệ với thú vật không làm hạ giá con người! Năm 
1871, thuyết tiến hóa lại phong phú hơn khi Darwin cho. 
xuất bản Nguồn gốc con người (Descent oƒ man). Nhiều biến 
đị nhỏ qua cuộc đấu tranh trường kỳ ở những loài linh 
trưởng giống người (khi, vượn, tính tỉnh) dẫn đến sự biến 
đổi lớn là người Homo Sapiens. Darwin xem con người 
không phải ở vị trí cao quý nhất mà là bà con gần nhất của 
đười ươi và tỉnh tỉnh. Liên hệ thân tộc với thú vật không 
làm hạ nhân phẩm, lại thêm tôn quý loài vật. 

Các khám phá vào thế kỷ 20 xác nhận các lý thuyết của 
Darwin. Đến nay đã xây dựng được cây đời sống ngược lại 
xa đến 5 - 6 triệu năm. Có chứng cớ cho thấy các loài giống 
với người đầu tiên xuất phát từ châu Phi và trôi nổi đến 
châu Âu và châu Á. 


Tổng hợp hiện đại: hội ngộ Darwin - Mendel 


Đầu thế kỷ 20, hai quan điểm khác nhau về sự tiến hóa 
xuất hiện. Những người theo đột biến cho rằng Darwin sai, 
các nhà toán - sinh thấy Mendel không đúng, Darwin là 
phải. Sự tổng hợp hiện đại (Modern synthesis) của tiến hóa 
được phát triển trong khoảng 1920 - 1947, thống nhất các 
nguyên lý di truyền và tiến hóa. Hai thuyết lại hòa nhập vào 


"hlps/Nleun hoploerg 


288 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


CHARLES DARWIN (1809 - 1882) Công trình trồng đậu 1865 
Nguồn gốc muôn loài1859 — Chađ‡ditruyếnhọc 
s (2...4 Ìh= 









Hội ngộ tiến hóa - di truyền. 
DARWIN - MENDEL 


Cuộc tao phùng lịch sử Darwin-Mendel hay là hội tụ truyền di - 
tiến hóa dẫn ta vào chốn sâu thẳm của sự sống. Rõ ràng muôn 
loài một gốc. Giống nhau quả: đạo Nho vốn chủ trương trời đất 
muôn vật đồng một thể (thiên địa vạn vật nhất thể). Sự sống kỳ 
diệu quá 


nhau. Các dữ kiện di truyền ăn khớp với ý nghĩa của các di 
chỉ hóa thạch. Nhiều lĩnh vực sinh học quy về một mối tiến 
hóa. Quả là tao phùng lịch sử của hai nhà khoa học cùng 
thời, không quen nhau. 


Muôn loài đổi thay qua thời gian. Sự chọn lọc không 
phải là lực đẩy duy nhất. Còn có đỏng trội của gen, sự đột 
biến và sự ráp nối gen. 

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời vàng son của 
sự tiến hóa. Vào năm 1953, việc giải thích làm thế nào 
phân tử DNA nảm mã các gen bên trong các tế bào của 
chúng ta mang đến sự bùng nổ về các khám phá sự tiến hóa. 
Erancis Collins, Giám đốc Dự án Genôm Người đã nhận 
định không thể lý giải mọi khám phá sinh học ngày nay mà 
không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. Toàn bộ vốn gen 
người đã được lập trình, genôm nhiều loài lần lượt hiện ra. 





"lps/Nlelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống -289 





Nguồn gốc muôn loài lộ dạng. Sâu thẳm sự sống. Dòng chảy 
sinh học tiếp tục chảy xa, xa hơn, rộng, rộng khắp. 


Darwin và Lincoln: “anh em song sinh“ 


Khắp thế giới rộn ràng 
kỷ niệm 200 năm ngày sinh 
của Charles Darwin. Tại 
HoaKỳ,người ta mừng sinh 
nhật chung của Darwin và 
k Lincoln. Cả hai đếu ra đời 
Darwin Lincoln vào ngày 12.02.1809 ở hai 
nơi xa nhau. 


Vào những năm 1800 ở phương Tây người ta tin là 
sự sống định hình rõ ràng, bất di bất dịch vài ngàn năm 
trước. Ở Mỹ, sự dai dẳng của chế độ nó lệ làm hoen ố 
lý tưởng của nền dân chủ. Darwin tháo gỡ đầu óc con 
người khỏi giáo điều siêu nhiên. Lincoln giải phóng. 
nô lệ Mỹ. Họ đã để lại di sản chung tuyệt vời. Diễn văn 
Gettysburg là một trong những bài nói hay nhất lịch sử 
Mỹ. Nguồn gốc muôn loài được xếp vào các tác phẩm 
quan trọng nhất từ trước đến nay. Cả hai đều có suy nghĩ 
độc lập và tự lập. 

Trong chỗ sâu thẳm, họ sát cánh nhau. Darwin làm rõ 
mọi người mọi loài là anh em. Không có Lincoln, nước Mỹ 
không có Tổng thống Barack Obama. 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


Người Khơi dòng chảy 


Nụy 15.7.2009, một tượng đồng của Alexandre Yersin 
được dựng trong khu vườn bảo tàng Y học Hồng Kông. 
Năm 2008, tượng bác sĩ Yersin, quà tặng của nguyên Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt được khánh thành, đặt ở vị trí trang 
trọng trong công viên Yersin Đà Lạt, nhân kỷ niệm 115 năm 
Đà Lạt. 


Gởi mẹ ngàn cánh thư 


V4 %Ñ Trên đường Trấn Phú (Nha 
e ‹ ` Ê Trang) có viện Pasteur, trong 
tà khuôn viên có bảo tàng Yersin, 

` h vốn là thư viện phòng làm việc 
_” của ông. Rất bình dị. Những trang 
giấy bạc màu, nét chữ đẹp, rõ ràng 
của Yersin gợi trong tôi dào đạt ký 
ức thời sinh viên y khoa. Yersin là 
Yerin trên logo triển lãm học trò của Louis Pasteur, người 
“Tưbệnh dịch hạchđếnnhững _ Lụa¡ sáng kỷ nguyên vị trùng học, 


bệnh mới xuất hiện” từ tháng b 
5- 7.2008 tại Hồng Kông. là phụ tá cho Émile Roux trong 






"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 291 


nghiên cứu bệnh bạch hầu. Mộng phiêu lưu mạo hiểm cùng 
với nỗi ngắn ngẩm chỉ miệt mài nghiên cứu đã thôi thúc 
thấy thuốc trẻ hướng về chân trời xa, đến tận vùng Viễn 
đông. Cặp bến Nha Trang, ông gắn bó với mảnh đất và con 
người nơi đây. 

“Tủ sách của ông không chỉ có sách y học mà còn nhiều 
sách đủ loại, đã lâu mà bìa còn tốt. Chắc ông nâng niu lắm. 
Tôi ngẩn ngơ, kính cẩn và bái phục. Gần cửa lại có một kính 
thiên văn cũ. Hóa ra ông học hỏi và nghiên cứu đủ thứ. 

Tôi dừng lại đọc vài trang thư thăm mẹ, thật thắm thiết. 
Trời ơi! Cả ngàn bức thư gởi cho mẹ ở Thụy Sĩ, nơi chôn 
nhau cắt rốn của ông. Thật xúc động. Yersin mất cha từ nhỏ. 
Mẹ đã bươn chải nuôi con. 


Dấu chân khắp nơi 


Đứng trên đỉnh Langbiang ngóng mong tứ phía, tưởng 
như thấy dấu chân Yersin khắp nơi. Nhiều tháng gian nan 
lặn lội từ Sài Gòn đi Phan Thiết, băng rừng núi Tánh Linh, 
Phan Rí, Phan Rang mới tìm ra Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt 
trong mơ, có trường Đại học dân lập Yersin, có bệnh viện 
Hoàn Mỹ trên đồi thông, nơi nghỉ dưỡng chắc là vừa ý bác sĩ 
Yersin. Con đường Lê Hồng Phong có lúc đẩy hoa mimosa 
nở rộ vàng tươi. Lại có mai anh đào quanh bờ hổ Xuân 
Hương, còn vài gốc lão đào. 

Ngày 15.7.2009, một tượng bán thân của Alexandre Émile 
Jean Yersin được dựng lên ở Bảo tàng Y học Hồng Kông, với 


"hlps/lelun hoploerg 


292 - Nguyễn Chấn Hùng 


nghỉ lễ long trọng tri ân A. Yersin, nhà khoa học - thầy thuốc 
đã tìm được vi khuẩn gây ra bệnh địch hạch, từ đó mở đường 
cho việc trị khỏi bệnh vào năm 1896, tránh tử vong cho 
hàng triệu người. Nơi dựng tượng là địa điểm dịch hạch 
bùng phát năm 1894. Nay vi trùng gây bệnh dịch hạch mang 
tên ông: Yersinia pestis. 


Ân nhân của nhân loại 


Năm 1902, Yersin ra 
Hà Nội thành lập trường 
Y dược Đông Dương. 
Ông hết sức tích cực và 
thành hiệu trưởng đầu 
- tiên. Một thành viên của 

Ngôi nhà lá của A.Yersin trường năm 1906 sau trở 

CN uở¿gg: thành Đại học Y Hà Nội. 

Tôi lớn lên từ Đại học Y khoa Sài Gòn, học với các Giáo sư 

Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Hữu, Ngô Gia Hy... Các thầy tôi đều 

xuất thân từ trường Y Hà Nội. Từ điển Pháp Petit Larousse 

có logo với hình một thiếu nữ lưng mang gùi, tay vung lên 

gieo hạt giống với hàng chữ ”je sème à tout vent” (tôi gieo hạt 

trước gió). Rõ rồi, Yersin bậc thấy của các thầy đã thực hiện 
theo phương châm này. 





Dễ gì được đào tạo danh môn chính phái như Yersin. 
Học Y tại Đại học Marburg và Paris, học trò của Louis 
Pasteur, nghiên cứu vi khuẩn học với Émile Roux và Robert 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 293 


Koch. Yersin tiếp tục khơi dòng chảy Pasteur. Tại Nha 
Trang, Yersin xây phòng thí nghiệm, điều chế huyết thanh 
cho bệnh bạch cầu, nghiên cứu bệnh gia súc uốn ván, tả, 
đậu mùa. Thành lập viện Pasteur Nha Trang, ông làm đủ 
thứ chuyện. Năm 1904, Yersin được cử làm đại diện Viện 
Pasteur Paris tại Đông Dương và Giám đốc hai Viện Pasteur 
Sài Gòn và Nha Trang. Ông là một thiên tài, phát huy được 
tầm hoạt động và định hướng cho các Viện Pasteur. Ngày 
27.5.2009, Viện Pasteur Paris và CDC (các Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ) đã ký bản ghi nhớ. Hai 
tổ chức y học công cộng hàng đấu thế giới đã để ra các 
hướng hợp tác cho vấn để an toàn sức khỏe toàn cầu. Nên 
nhớ năm 1934, khi Roux và Calmette đều qua đời, Yersin 
được bầu là Giám đốc danh dự của Viện Pasteur Paris. Từ 
đó, mỗi năm ông về Pháp họp một lần cho đến khi ông mất 
năm 1943. 

Nói sao cho hết các công việc Yersin đã làm: khơi dòng y 
học khoa học, đặt nền tảng y học công cộng, xây dựng môi 
trường thân thiện. Mọi dòng đều chảy. 

A, Yersin sinh ở vùng quê miển nủi, sau nhận quốc tịch 
Pháp để dễ dàng học tập và nghiên cứu. Hấp thụ hết tinh 
hoa y học khoa học của nước Pháp thời vàng son rồi đem. 
cống hiến toàn tâm toàn ý cho đất nước ta. Nói tiếng Việt, 
nguyện gởi xương cốt tại nơi sống gần trọn đời người 80 
tuổi. Thầy thuốc ân nhân của nhân loại, thầy giáo của muôn 
đời, Yersin là người con yêu dấu của đất Việt. 


"lps/flelun hoploerg 


294 - Nguyễn Chấn Hùng 


Những con đường mang tên Tây 


Đường Pasteur có lúc đổi tên nhưng sau trở lại như cũ. 
Thật mừng! Pasteur là danh nhân thế giới, là ân nhân 
của cả loài người mà. Thỉnh thoảng ăn phở trên đường 
Pasteur, nhìn khoảng sân u nhàn rợp bóng cây của viện 
Pasteur, tôi thấy ấm áp. Tên tuổi của Louis Pasteur sừng. 
sững trong lịch sử y học. Sự khám phá vi trùng đã biển 
đổi cả y học và làm tên ông trở thành bất tử. Pasteur đã 
chứng minh các vi trùng (vi sinh vật) là nguyên nhân gây 
bệnh. Không khí chứa các sinh vật tí tỉ, chúng gây ra sự 
thối rữa. Các vì trùng này có thể bị giết bằng cách đun 
nóng chất lỏng chứa chúng. Đó là phương pháp Pasteur 
tiệt trùng. Ông còn dựa vào công trình của Edward Jenner 
(người chế tạo vắcxin ngừa đậu mùa) để chế tạo nhiều. 
loại vắcxin. 

Sinh viên y khoa chúng tôi ai cũng biết chuyện ly kỳ 
về Joseph Meister. Cậu bé bị một con chó dại cần và sẽ 
chết nếu Pasteur không dùng loại vắcxin chưa được thử 
nghiệm trên người. Cậu bé sống và Pasteur chắc chắn 
là mình tìm ra được vắcxin ngừa bệnh dại. Chuyện xảy 
ra lâu lắm rồi, từ năm 1885. Vắcxin này đã cứu sống biết 
bao người. 

Có hai con đường cặp kè nhau từ lâu mang tên Yersin và 
Calmette ở vùng chợ cũ Sài Gòn. Bao nhiêu xáo trộn, tên 
hai đường vẫn vậy. Sao Calmette lại sánh đôi với Yersin. 
Bác sĩ người Pháp Albert Calmette, 28 tuổi được Pasteur 
giao nhiệm vụ xây dựng và điều hành một trung tâm 
vắcxin và một labö nghiên cứu tại Sài Gòn, chỉ nhánh của 
viện Pasteur Paris. Ông đã tổ chức sản xuất được vắcxin 
chống dại (theo phương pháp Pasteur). Calmette còn chỉ 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -295 


đạo nghiên cứu các bệnh dịch tả, kiết ly, các độc tố của 
rắn, cách nấu thuốc phiện, cách nấu rượu đế. 

Bao nhiêu là việc chỉ trong mấy năm từ 1891 đến 
1894. Sau đó về Pháp, bác sĩ Calmette tiếp tục nghiên 
cứu, chế tạo thành công huyết thanh kháng nọc rắn đa 
hiệu đầu tiên. Lại góp sức nghiên cứu các huyết thanh 
kháng dịch hạch cùng A.Borrel và A.Yersin. Calmette - 
Yersin quả là gắn bó trong việc cùng lo xây dựng viện 
Pasteur Đông Dương, cũng nhờ Calmette vận động từ 
Paris, Yersin mới được cử sang Hồng Kông nghiên cứu 
tìm ra thủ phạm gây bệnh dịch hạch. 

Cùng với bác sĩ Guérin, Calmette chế tạo vắcxin 
kháng lao BCG (viết tắt của Bacillus Calmette-Guérin). 
Năm 2009, cầu Calmette đã nối liền quận 1 và quận 4, 
con đường dài thêm và rộng thêm. Tôi tưởng như bác sĩ 
Calmette được tôn vinh thêm. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Kết tụ tỉnh hoa của bốn phương 


Mẹ: o táo Pháp tại Paris đăng cáo phó: "Nhà buôn 
tử thần đã chết. Tuy báo nhầm lẫn với cái chết của anh 
mình, nhưng Alfred Nobel vẫn như bị sét đánh khi đọc tin 
phân ưu chính mình và còn hiểu ra là rối đây mọi người 
sẽ nhớ đến mình như là kẻ sát nhân kinh tởm. Ngàn năm 
bia miệng, Nhà Hóa học và Kỹ nghệ gia Thụy Điển giàu sụ 
nhờ thuốc nổ quyết hiến cả gia tài để thành lập giải thưởng 
mang tên mình. 


Di chúc thần kỳ 


Trong di chúc ngày 27.11.1895, 
một năm trước khi qua đời, 
Alfred Nobel yêu cầu thành lập 
một tổ chức để phát thưởng hằng 
năm cho năm người đã có cống 
hiến lớn lao cho nhân loại ở các 
lĩnh vực vật lý học, hóa học, y 
học, văn học và ngoại giao (đóng 
góp cho hòa bình thế giới). Ông 





.AMfred Nobet và đi chúc 





"hlps/Ölelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 297 


để lại toàn bộ gia sản (32 triệu curon) lập quỹ tài trợ dùng 
lợi tức hàng năm để phát giải. Di chúc đặn dò xét giải không 
phân biệt quốc tịch. Vò võ một mình không con cái. Dòng 
họ kiện cáo rất lâu vì di chúc để cho họ quá ít! Các vua Thụy 
Điển và Na Uy phải vất vả trong bốn năm để quỹ Nobel ra 
đời vào năm 1900. Các giải thưởng đầu tiên được trao tặng 
vào năm 1901. Na Uy xét trao tặng giải Nobel Hòa bình. 
Thụy Điển lo các giải kia. 





Ghét toán học, rất lưu tâm y học 





“Thật ngộ nghĩnh. Không có 
Nobel rất ghét môn này và dốt toán, cũng không biết tí gì về 
lợi ích của nó. Rất dễ hiểu vì sao ông chú ý đến vật lý và hóa 
học. Nhưng một trong năm phần thưởng cũng dành cho 
“người nào có sự khám phá quan trọng nhất trong lĩnh vực 
sinh lý hoặc y học”. Phải chăng vì Nobel cả đời đau yếu. Giải 
thường về kinh tế được đặt thêm năm 1966 do Ngân hàng 
Hoàng gia Thụy Điển để tôn vinh Alfred Nobel, bằng quỹ 
tài trợ khác, Các thưởng được thông báo vào tháng 10 
hằng năm. Lễ trao giải cử hành vào ngày 10.12 để kỷ niệm 
ngày mất của Alfred Nobel. Mỗi người nhận giải thưởng 10 
triệu curon (khoảng nửa triệu euro). 





Hồng nhan tri kỷ và giải thưởng Hòa bình 

Victor Hugo, đại văn hào Pháp, gọi Nobel là "chàng lang 
thang giàu nhất châu Âu” Làm việc cật lực và đi lại quá 
nhiều, có ít thời gian để sống cho mình. Vào tuổi 43 mà như 


"Hlps/Ölelun hoploerg 


298 - Nguyễn Chấn Hùng 


ông lão. Nobel đăng báo: “đàn 
ông lịch sự, già, có học cẩn phụ 
nữ chín chắn, ngôn ngữ trôi 
chảy để làm thư ký và quản 
gia: Công tước Bertha Kinsky 
làm việc cho Nobel một thời 





gian ngắn, trở về Áo lấy công 
tước von Suttner. Nobel và bà 
công tước Bertha von Suttner 
tia T0 NGA HE - vẫn giữ tình bạn đẹp suốt đời. 
Gamla Stan §Suttner chống chiến tranh, 
chắc chắn đã ảnh hưởng Nobel 
viết di chúc lưu ý đến những người hoặc tổ chức phục vụ hòa 
bình. Ủng hộ Henri Dunant nhận giải Nobel Hòa bình đầu 
tiên năm 1901, bà Suttner được trao giải này năm 1905. Giải 
thưởng là niểm an ủi lớn cho Dunant vì đã sạt nghiệp do lo 
công tác từ thiện và sáng lập Hội Chữ thập đỏ Quốc tế. 





Viện bảo tàng Nobel, bình dị Thụy Điển 


Đúng với tên gọi Venice phương Bắc, thủ đô Stockholm 
nước Thụy Điển đâu cũng thấy nước, thấy cẩu. Khu phố 
cổ Gamla Stan nằm trên một đảo nhỏ giữa thành phố, có 
hoàng cung, nhà thờ cổ... Quảng trường Stortorget nhỏ hẹp 
lót đá cục, bao quanh là các nhà cổ, thông thương bằng các 
con hẻm hẹp. Bảo tàng Nobel nhỏ nhắn, nằm tầng dưới của 
một nhà cổ hai tầng. Hàng chữ Nobel Museum đơn sơ. Bảo 
tàng được khánh thành tháng 01.2001 Kỷ niệm 100 năm giải 
thưởng Nobel. Chỉ có một phụ nữ ở bảng hướng dẫn sát cửa 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 299 


vào. Không tốn tiền vào cửa. Thật bình dị kiểu Thụy Điền. 
Phòng trưng bày kỷ niệm Alfred Nobel rất giản dị, nhỏ hẹp, 


Tủ đồ chơi trẻ em 


'Vào cửa gặp ngay một tủ kiếng nhỏ. Tủ chứa đồ chơi trẻ em 
sao lại ở đây. Tôi tò mò lại gần. Có vài tờ giấy cũ trên sàn tủ là 
mấy trang thơ bằng tiếng Sanskrit của đại thi hào Ấn Độ R. 
Tagore đoạt giải 1913. Trái bắp nhỏ xíu gắn trên một thanh 
kim loại: Barbara McClintock, Nobel Sinh lý hoặc Y học 1983 
về gen nhảy. Đôi hài vải của ông Kim Dae-jung dùng trong 
tù, do vợ thêu, Nobel Hòa bình, sau thành Tổng thống Hàn 
Quốc. Nhiều lắm: kỷ vật của Röntgen, Nobel Vật lý đầu tiên 
năm 1901 vì tìm ra tia X. Bấu thủy tỉnh của Henri Becquerel, 
giải Nobel Vật lý về tính phóng xạ. Tồi bồi hồi, choáng ngợp: 
sâu thẩm, rộng khắp, triển miền thành tựu của con người. 


Muôn màu muôn vẻ lại muôn hương 


Bước sang phòng bẻn. Phòng chiếu phim nhỏ ấm cúng 
có vài bậc cấp bằng gỗ trải thảm nhỏ đơn sơ. Vài du khách 
đang xem phim. Phim đen trắng về cuộc đời hoạt động 
của bà Marie Curie. Tôi nghẹn ngào. Phải đến đây mới 
thấy được hình ảnh đã hơn trăm năm rồi. Cùng chia với 
chồng P. Curie nửa giải Nobel Vật lý, nửa kia là phần của H. 
Becquerel, năm 1903, nhận trọn giải Nobel Hóa học 1911. 
Cả đời cống hiến lớn, đặc biệt lo cho người bị ung thư, 
bà lìa đời vì ung thư máu. Được trao giải Nobel Hóa học 


"hlps/flelun hoploerg 


300 - Nguyễn Chấn Hùng 


1935 cùng chồng, con gái bà là Joliot Curie cũng chết vì 
ung thư. Rồi đến hình ảnh mục sư da đen điểm đạm, hùng 
hồn, lôi cuốn, nền phía sau là thánh Gandhi. Martin Luther 
King Jr đấu tranh đòi sự bình đẳng cho người Mỹ da đen, 
theo triết lý đấu tranh bất bạo động của Gandhi. Nhận giải 
Nobel Hòa bình 1964 ở tuổi 35, bốn năm sau ông bị kẻ thù 
sát hại. Năm 2006, Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy có sự 
thành tích của chúng 
Nobel Hòa bình cho 
Mahatma Gandhi là thiếu sót lớn”. Vậy mà lại trao giải cho. 
Henry Kissinger. 





Phòng trung tâm rộng và thoáng hơn các phòng khác, 
có những tấm bảng dựng đứng, mỗi bảng ghi chép các giải 
trong 10 năm. Mục tiêu nổi cộm của bảo tàng là tưởng nhớ 
các người nhận giải cùng với các thành tựu của họ cũng như 
Alfred Nobel và công lao của ông. Chỉ cẩn bấm nút là thấy 
hình ảnh sinh động với giọng nói của từng vị đoạt giải. Tôi 
lướt nhanh các giải Nobel Văn học. Ernest Hemingway, giải 
1954, tác giả Ông già và biển cả; Gabriel García Márquez, 
giải 1982 với Trăm năm cô đơn. Tìm bằng được bà Pearl 
Buck giải 1938, tôi đã học từ East Wind, West Wind (Gió 
Đông gió Tây), The good earth (Sống vì đất)... tiếng Anh đơn 
giản đễ hiểu, biết thêm được nếp sống người Hoa. 





Ước gì có được trọn ngày ở đây. Nhưng chỉ còn kịp thấy 
nhanh hình ảnh AI Gore giải Nobel Hòa bình 2007, tiếc cho 
ông thất cử tổng thống Mỹ, vui mừng hơn với ông ngày nay 
vì các hoạt động thân thiện môi trường. 

Từ đầu thế kỷ 20, thật là đã kết tự tỉnh anh của bốn 
phương, muôn màu muôn vẻ lại muôn hương. Alfred Nobel 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 301 


có một đi sản thật 
đẹp. 


Tia sáng mầu nhiệm. 
Mỗi khi kiểm tra hành lý 
tại hải quan cửa khẩu, 
tôi lại nhớ Röntgen và 





Các tia X có nhiều tính chất khác nhau, 


được dùng tông tãi trong khoa học tia sáng mầu nhiệm. 
àcông nghệ đặc bật ong y học Năm 1901, giải Nobel 
SG 2g Vật lý đấu tiên được 


trao cho Wilhelm Conrad 
Röntgen người Đức do khám phá tia X sáu năm trước đó. 
Từ đây tia sáng mầu nhiệm cho nhiều khám phá. 15 giải 
Nobel (vật lý 7, hóa học 6 và y học 2 giải) đã xâu chuỗi 
lại các thành tựu tiếp nối nhau phục vụ con người. Cô 
Rosalind Franklin đã dùng tia X để chụp phân tử của sự 
sống, nhờ đó Watson và Crick hình thành cấu trúc xoắn 
đôi DNA, nhận giải Nobel Sinh lý và Y học 1962. Giải 
Nobel Sinh lý và Y học 1979 trao cho A.M. Cormack và G.N. 
Hounsfield vì phát minh ra máy tia X cắt lớp (CT), phương. 
tiện chẩn đoán hình ảnh kỳ diệu. 
Bao trí tuệ. Có cả thảy 809 giải trao cho 789 cá nhân và 
20 tổ chức. Có vài người và tổ chức nhận hơn một lần. Chỉ 
có 35 phụ nữ được trao giải! Người trẻ nhất là Lawrence 
Bragg, 25 tuổi, chia giải Nobel Vật lý 1915 với người cha. 
Lớn tuổi nhất là Leonid Hurwicz (90), Nobel Kinh tế 2007. 
Hội Chữ thập đỏ Quốc tế nhận 3 giải Nobel Hòa bình. 
Người nhận giải Nobel Hòa bình 1987 Oscar Arias hiện 
là Tổng thống nước Costa Rica vừa mắc cúm A/H1N1, “Tôi 
chỉ bị sốt nhẹ và đau cổ, tôi thấy khỏe, thứ hai sẽ làm việc 
lại.” Viút cúm làm rối chuyện thương thảo về khủng 
hoảng ở Honduras do Tổng thống Zelaya vừa bị lật đổ. 


"lps/llelun hoploerg 


Những chùm tia thần kỳ 


Vịo gần nửa đêm ngày 08.11.1895, giáo sư Wilhelm 
Conrad Röntgen người Đức đã làm một cuộc khám phá bất 
ngờ nhất lịch sử khoa học: chùm tia phát sáng trong phòng 
thí nghiệm, ông gọi là tia X. 


Chùm tia mầu nhiệm 


Sáu tuần sau, Röntgen mời vợ đến labô và ghi hình 
các xương bàn tay trái của bà có đeo nhẫn cưới. Đây là 
một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử 
nhiếp ảnh, hai tuần sau ông nổi tiếng khắp thế giới. Bàn 
tay làm rung chuyển thế giới. Ứng dụng y học được bắt 
đầu ngay và hình ảnh gãy xương đầu tiên được chụp vào. 
tháng giêng 1896. 

Các nhà khoa học thi nhau cải tiến các hình từ tia X. Họ 
tha hồ sản xuất các tỉa X vì Röntgen không đăng ký quyển 
sở hữu phát minh. Ông nghĩ là khám phá của mình thuộc 
về mọi người. Một năm sau công bố, có hơn 1.000 bài viết 
về tia X trên toàn thế giới. Sáu năm sau, Ủy ban Nobel trao 
tặng Röntgen giải thưởng Vật lý đầu tiên. 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 303. 





Cơ thể con người trở nên trong suốt 


Röntgen cho mọi người thấy xương bàn tay của Bertha 
vợ ông. Nay thì tia X khiến cơ thể con người trong suốt. 
Hình ảnh học đã mở rộng mắt của các nhà khoa học về sự 
sống và của các thấy thuốc. Xương và bộ xương lập tức thấy 
được. Các prôtêin còn là hộp đen cho tới khi có phương 
pháp khuếch tán dùng tia X tiếp cận. Kính hiển vi điện tử 
giúp nhìn thấu thế giới vi thể mới lạ và đẹp đẽ của tế bào. 
Bộ óc, cơ quan phức tạp nhất của chúng ta nhờ có máy tia 
X cắt lớp điện toán (CT) và máy công hưởng từ MRI mới 
hiển hiện rõ ràng trước mắt các nhà nghiên cứu, các bác sĩ. 
Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục giở màn bí mật của sự sống 
của chúng ta trong thế giới này - giống như cầm ngọn đuốc 
để soi rõ sự thật. 


Ánh sáng xanh trong đêm tối 


Bà Marie Curie có thói quen giữ vài ống radium trong túi 
áo và trong các hộc tủ bàn làm việc. Về đêm chất này phát 


"lps/Nlelun hoploerg 


304 - Nguyễn Chấn Hùng 


ánh sáng màu xanh lợt rất đẹp. Có thể hiểu được lòng nâng 
niu và niễm vui của người mất bao công sức để có được chất 
phát tia này. Kiên trì gian khổ, cặp vợ chồng tìm ra hai chất 
polonium và radium. Radium tiếng Latin có nghĩa là tỉa. 
Chính Marie dùng từ radioactivité để chỉ sự phát tia (phóng 
xạ). Radium phát sáng và phát nhiệt, chứa dựng những bí 
ẩn lớn lao và hứa hẹn bao khám phá ly kỳ. 


Chỉ mới trăm năm thôi 


'Tia X và chất radium mở ra kỷ nguyên mới. Xạ trị là dùng 
các chùm tia để điểu trị ung thư. Tia X được dùng rất sớm. 
Nhiều dạng của radium được đưa vào sử dụng. Về sau có 
thêm Cobalt-60 và Cesium-137. Rối các máy xạ trị gia tốc 
ra đời. 


Liệu pháp gamma. Ernest Rutherford đã nghiên cứu 
và đặt tên cho hai chùm tỉa alpha và bêta phát ra từ chất 
thorium vào năm 1899. Chính ông cũng đặt tên cho chùm 
tia gammna phát từ radium. Chất này phát ra cả ba loại chùm 
tia. Riêng gamma có sức xuyên thấu mạnh dùng điểu trị 
ung thư. Cobal- 60, Cesium-137 đều phát tia gamma. Vì thế 
có tên gọi là liệu pháp gamma. Máy xạ trị đặc biệt dùng cho 
các bướu lành và ung thư ở não có tên là đao ganna. 

Có trên trăm nguồn Cobalt-60 phát ra các tia gamma tụ 
về đúng khối bướu cho hiệu quả chính xác như là mổ bằng 
lưỡi dao. Đó hoàn toàn là xạ trị liệu pháp gamma. 

Ta X ngày một thấm diệu. Mới hơn trăm năm mà xạ trị 
với tia X đã có những bước nhảy vọt. Năm 1922 bắt đầu 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 305 


với các tia X gọi là quy ước, năng lượng cao chỉ với 200Ky, 
1937 có các máy tia X mạnh hơn (năng lượng một MV, 
một triệu volt). Rồi thêm phép lạ: máy xạ trị gia tốc thẳng 
(LINAC - Linear accelerator) năng lượng siêu thế từ 
4 - 18MV. LINAC là thiết bị dùng các sóng tử trường năng 
lượng cao để làm gia tốc các hạt electron đến năng lượng thật 
cao xuyên suốt ống thẳng, đến đập vào một bia chắn để tạo. 
ra chùm tỉa X năng lượng thật lớn có sức xuyên thấu mạnh 
các khối ung thư nằm sâu. Hiện nay có đủ loại gia tốc năng 
lượng thấp vừa và cao để tùy nghi sử dụng. Không chỉ dùng 
tỉa X, máy này cũng dùng được chùm tia electron gia tốc, có 
lợi thế trong điểu trị các khối bướu nằm gần da. Máy tia X cắt 
lớp điện toán (CT) cho các hình ảnh chính xác của khối bướu 
giúp bác sĩ và kỹ sư tính toán liểu tia, cho xạ trị phép thần 
thông mới: tia mạnh hơn có thể xuyên thấu sâu hơn, có thể 
đừng tia đúng chỗ, né mô lành, tìm mô ác, hiệu quả tuyệt diệu. 
Hai máy gia tốc LINAC của bệnh viện Ung bướu TP.HCM có 
năng lượng cao đến 23MV và định kế hoạch xạ bằng CT. 


Ngàn năm bia miệng tràn đầy kính yêu 

Từ những năm 1970, là nội trú rồi giảng viên ngành 
ung thư, tôi đã được dạy cách dùng radium. Thầy tôi kể 
chuyện lượng radium này là của bà Marie Curie cho trong 
thời Pháp thuộc. Mang tấm tạp dể chì nặng khoảng năm 
ký lô, đặt những ống radium vào trong cơ thể người 
bệnh để điều trị ung thư cổ tử cung. Kỹ thuật lúc đó còn 
thô sơ, nhưng bao nhiêu người bệnh đã hưởng được 
thành quả của liệu pháp Curie này. Gặp lại các “bà nội, 
bà ngoại” nhắc lại chuyện xưa, tôi mới nhớ ra là người 
bệnh của mình, lòng rất vui. Từ năm 2000, bệnh viện 


"lps/Nlelun hoploerg 


306 - Nguyễn Chấn Hùng 





Ung bướu TP.HCM dùng 5 
phương pháp hiện đại, an Marie 
toàn hơn, hiệu quả hơn để - CuUrle__ 
thay thế radium. Đây vẫn __ Mộtđờisángchói, 
là liệu pháp Curie. Mỗi khi 
tôi chạy xe ngang trường. 
Marie Curie đường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa thì tôi nhớ nhà 
khoa học nữ sáng chói của 
thể kỷ 20, tràn đấy lòng. 
yêu thương con người. 

Người phụ nữ với hai 
giải Nobel. Sinh tại Warsaw, Ba Lan đến Paris để học toán, 
hóa và vật lý. Marie gặp Pierre Curie, dạy vật lý tại Đại 
học Paris. Hai người cưới nhau, thành bộ đôi nghiên cứu. 
Họ chia giải thưởng Nobel Vật lý vào năm 1903 với Henri 
Becquerel người Pháp tìm ra tính phóng xạ tự nhiên. 
Pierre qua đời năm 1906 vì tai nạn. Dù đau đớn Marie 
Curie kiên trì nghiên cứu được trao giải Nobel Hóa học 
năm 1911. 


Cao danh vọng đày gian nan. Một đời cổng hiến lớn lao, 
đầy vinh quang và cũng chịu nhiều khổ đau. Là nữ giáo 
sư đấu tiên của Đại học Sorbonne thế chỗ của chồng, lại 
không được vào Viện Hàn lâm Khoa học vì là phụ nữ và bị 
cho là người Do Thái. Có điều tiếng xắm xì về mối quan 
hệ tình cảm giữa Marie và Paul Langevin, học trò cũ của 
Pierre Curie. Lớn hơn Langevin năm tuổi, Marie bị kẻ thù 
mô tả như là người phụ nữ phá hoại gia cang. Ủy ban 
Nobel gợi ÿ Marie Curie từ chối phần thưởng. Bà vẫn tới 
Stockholm nhận giải “vì công trình khoa học chớ không 
phải lý do gì khác”. 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 307 


Sau đó bà suy sụp hoàn toàn phải lánh xa mọi người. 
Một năm sau, người phụ nữ kiên cường hồi phục:“Không. 
có gì có thể làm ta ngã quy” Marie Curie là người tiên 
phong nghiên cứu dùng tia X và radium để điều trị ung 
thư lại chết vì ung thư máu ở tuổi 67. Tiếp xúc nhiều và 
thường xuyên các tia phóng xạ là nguyên nhân gây bệnh. 
Marie Curie đã góp phần xây dựng mô hình thế giới thế kỷ 
20 và 21, cả về khoa học lẫn xã hội. Rể và con gái là lrène. 
Joliot-Curie nhận giải Nobel Hóa học năm 1935 do khám 
phá chất phóng xạ nhân tạo. Con gái Ève Curie viết tiểu sử 
rất hay về mẹ mình. Chống của Eve là H.R. Labouisse thay 
mặt Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nhận giải Nobel Hòa 
bình năm1965. Thật là “một đại gia đình Nobel'. Cũng có 
một sự đau thương: lrène Curie đã qua đời vì ung thư máu. 
do một tai nạn phóng xạ trong labô. 

Tôi được viếng đến Panthéon tại Paris và chiêm bái đôi 
bạn đời vĩ nhân. Ông bà Curie được cải táng tại đây vào. 
năm 1995 trước sự hiện diện của tổng thống Pháp và Ba 
Lan. Marie là người phụ nữ đấu tiên nhận vinh dự này. Bà 
không chỉ là công dân của hai nước, bà là của toàn thể 
nhân loại. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Trăm năm nào có gì đâu 


Miaaa Jackson chết kéo theo một đợt sóng thần về 
thông tin. Norman Borlaug, cha đẻ của Cách mạng Xanh, 
cứu hàng triệu người trên hành tỉnh chúng ta, vừa lặng lẽ từ 
giã cõi đời, ở tuổi 95. 


Cách mạng Xanh cứu mạng hàng triệu người 
Lời tiên trí... không đúng. Vào những năm sau thế chiến 2, 


sự cải thiện về y tế, vệ sinh đã làm giảm tử suất con người 
trên trái đất. Sản xuất lương thực không theo kịp nhu cầu. 





Niềm vui của N. Borlaug 
khi lai tạo thành công giống lúa mì mới 


"lps/Nlelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống - 309 


Nạn đói lan rộng, nhất là ở thế giới thứ ba. Năm 1968, nhà 
sinh học nổi tiếng người Mỹ Paul Ehrlich tiên liệu “Cuộc 
chiến nuôi ăn cho toàn thể nhân loại đã kết thúc. Vào những 
năm 1970 và 1980, hàng trăm triệu người sẽ chết đói”. Tiên 
đoán có cơ sở, nhưng không đúng. Tiến sĩ Borlaug đã cứu 
mạng hàng triệu người trên toàn cẩu. Norman Borlaug và 
êkíp đã gây được giống lúa mì năng suất cao và thành công 
tổng hợp phân nitơ để bón các vụ mùa này. 

Giống lúa mì ưng ý. Trước kia, cây lớn nhanh thì hạt tru 
nặng, oẳn xuống và hư mục. Borlaug lai giống lúa mì này 
với giống lùn gốc Nhật, ra giống lúa mì lùn vừa, thân thẳng 
chịu được sự hấp thụ đạm cao. Vậy là có được giống cây 
hấp thụ nhiều đạm lớn nhanh, kháng bệnh, chịu được mọi 
thời tiết. Giống mới được gieo trồng vào năm 1963. Từ một 
nước sắp đói Mêxicô nhanh chóng thành nước xuất khẩu. 
'Thu hoạch tăng lên gấp sáu lần... Giống mới đến tiểu lục địa 
châu Á vào năm 1965, trong lúc dân khổ vì nạn đói và chiến 
tranh. Sau năm năm Pakistan tự túc, Ấn Độ thì mười năm. 


Bánh mì và hòa bình 

Năm 1970, Borlaug nhận giải Nobel Hòa bình. Nhiều 
người gọi ông là cha đẻ của Cách mạng Xanh, ông đã biến 
nỗi lo sợ bùng nổ dân số và sản xuất lương thực thành 
niểm lạc quan. Trong bài phát biểu nhận giải, Borlaug nhấn 
mạnh: có đủ ăn là quyền hợp lý của cả loài người và không 
thể có hòa bình với bao tử trống. Tăng sản xuất lương thực 


chỉ là thành công tạm thời trong cuộc chiến chống đói. Sức 
sinh sản mạnh mẽ đe dọa hủy hoại bất cứ tiến bộ nào. 


"hlps/flelun hoploerg 


310 - Nguyễn Chấn Hùng. 

Có kinh nghiệm làm việc ở khoảng 70 nước trên thế giới. 
Ở tuổi 90, ông còn tiếp tục giảng đạy ở Đại học bang Texas 
và bay tới bay lui làm việc ở các nước đang phát triển. Một 
bệnh do nấm tên là Ug99 đã tàn phá thời vụ lúa mì ở châu 
Phi và lan khắp trung Á. Quá tuổi 90, Borlaug còn nghe lời 
kêu cứu, nhận chỉ đạo một viện nghiên cứu chống bệnh này. 
Nghị lực và tâm nguyện đi theo suốt cuộc đời gần tròn thế 
kỷ. Vào sinh nhật thứ 95, ông vẫn trăn trở về chuyện phải 
tiếp tục cải tiến năng suất trồng trọt: "Mỗi năm, chúng ta có 
thêm 84 triệu người, chúng ta có thêm một công việc lớn 
lao phải làm” Ông nhắc nhở “Cuộc Cách mạng Xanh chưa 
hoàn thành” 


Cách mạng Xanh chưa đủ xanh 


Cách mạng Xanh chịu nhiều búa rìu của những người 
bảo vệ môi trường, những người tự nhận là Xanh. Borlaug 
bị chỉ trích vì ông hăng say với phương pháp canh nông 
năng suất cao, dùng phân nitơ vô cơ và tưới nhiều nước, hại 
môi trường. 

Mọi việc khởi đầu từ bài viết Mùa xuân lặng yên năm 1962 
của nhà sinh học, nhà văn Rachel Carson. Sự phê phán chủ 
yếu của nhiều nhóm nhằm vào kiểu canh tác công nghiệp 
của Cách mạng Xanh. Nông dân trở nên phụ thuộc vào máy 
móc, phân bón, thuốc diệt côn trùng, hạt giống. Hình thái 
độc canh, thuận lợi cho sâu rầy bệnh, tật, cần tới khối lượng 
lớn phân bón. Canh tác biến đổi gen được Borlaug ca tụng 
là cuộc cách mạng gen cũng bị chỉ trích. “Cạnh Kissinger, 
có lẽ kẻ giết người nhiều nhất trong những người nhận giải 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 311 


Nobel Hòa bình là Norman Borlaug, người thiết kế “Cách 
mạng Xanh” Đó là phê phán của Cockburn, một nhà báo 
miệng lưỡi cay độc. Nhưng ông này không chịu nhận toàn 
cầu ấm lên là do con người! 

Borlaug bác bỏ hầu hết các lời chỉ trích, “họ chưa bao 
giờ trải nghiệm sự đói ăn. Họ chỉ ở trong các văn phòng 
tiện nghỉ ở Washington hoặc Brussels. Nếu họ chỉ sống một 
tháng trong cảnh nghèo khổ ở thế giới đang phát triển, như 
tôi đã trải qua trong năm mươi năm, họ phải kêu to cho có 
máy cày, phân bón, kênh đào” Borlaug cũng bực bội với các 
chủ trương bài bác phân vô cơ. Ông cho rằng dùng phân 
chuồng đòi hỏi phải mở rộng đất cho các đồng cỏ và dùng 
thêm các loại lương thực cho súc vật. Như vậy các kỹ thuật 
này chỉ cung phụng cao nhất là khoảng bốn tỉ người toàn 
cầu, không thấm tháp với dân số thế giới (khoảng bảy tỉ). 


Ân nhân của nhân loại 


Bao nhiêu là vấn để tranh cãi. Nhưng Borlaug nhận được 
nhiều lời khen, thương yêu và kính mến. “Hơn bất cứ ai trong 
thời đại này, ông đã đem bánh mì đến cho một thế giới thiếu 
đói. Chúng tôi lựa chọn ông với hy vọng là cung cấp bánh 
mì cũng sẽ đem hòa bình cho thế giới: (Ủy ban Nobel Hòa 
bình). Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc coi ông là một 
nhà “khoa học tầm cỡ và là một ân nhân của nhân loại” Còn 
nhiều tên gọi nữa: Người nuôi dưỡng thế giới, Prometheus đời 
nay, Ân nhân bị lãng quên của nhân loại. 








Cuộc đời của Norman Borlang là bài ca tuyệt đẹp về khả 
năng vận dụng sức mạnh của khoa học để phục vụ nhân loại. 


"hlps/flelun hoploerg 


312 - Nguyễn Chấn Hùng 


“Khoa học có một giá trị vô vàn. Kỹ thuật sinh học đã cứu 
nhiều mạng sống hơn là nó đe dọa” Một tình yêu đồng ruộng: 
“Khi lúa đã chín tới, gió thổi lướt qua cánh đồng, anh có thể 
nghe tiếng cọ quẹt của các râu tơ như tiếng reo của rừng thông. 
Khúc nhạc thì thẩm ngọt ngào, anh không bao giờ quên”. 


Ngót trăm năm sống với đồi, cống hiển của ông thật vô vàn. 


Cần một Cách mạng Xanh nữa 


Thuyền địa câu đã khẳm. Năm 1798, Thomas Malthus đã 
tính toán là sự gia tăng dân số khiến loài người sẽ bị đói. 
Lời cảnh báo được đón nhận nghiêm túc cho đến khi có 
phương pháp canh tác công nghiệp. Sản xuất lương thực 
tăng vọt nhờ Cách mạng Xanh khiến con người nghĩ sự 
hào phóng của trái đất là bất tận. Giờ đây cảnh báo của. 
Malthus trở lại ám ảnh loài người. Sự bùng bổ dân số làm 
tăng nhanh sự thay đổi khí hậu, gây tổn hại sinh thái, sẽ 
nhận chìm nhiều quốc gia trong đói nghèo. Phỏng định 
dân số toàn cầu sẽ tăng đến 10,5 tỉ vào giữa thế kỷ. Mỗi 
tuần có thêm một triệu rưỡi người bước lên chiếc thuyền 
địa cầu. Làm sao đây? Có hàng tỉ câu hỏi và băn khoăn. 
Tăng gấp đôi dân số địa cầu mỗi nửa thế kỷ thì không chịu 
đựng nổi. Không có lý do để öm chặt quả bom dân sổ. 
Hòa bình Xanh bị sốc. Chương. 
trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc 
(UNDP) khuyến nghị: “Kỹ thuật 
sinh học là lựa chọn duy nhất hoặc 
tốt nhất cho các vùng sinh thái yếu. 
kém - mà cuộc Cách mạng Xanh 
đã bỏ sót, nơi sinh sống hơn phân 
nửa số người nghèo nhất của thế Cách mạng Xanh nữa 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 313 


giới, lệ thuộc vào canh tác nông nghiệp và gia súc” Các 
nhà bảo vệ môi trường, tự nhận là xanh hay là tân luddite 
luôn cực lực bài bác các sản phẩm biến đổi gen. Họ đã 
thực sự bị sốc. UNDP vốn là tổ chức mà họ coi như sản 
sau của mình. UNDP nhấn mạnh tiểm năng biến đổi gen 
để tăng năng suất canh tác kháng bệnh, chịu được lũ lụt 
và dinh dưỡng tốt hơn. Các vụ mùa này có thể làm giảm 
đáng kể sự suy dinh dưỡng vốn vẫn hoành hành trên 800 
triệu người toàn cầu. Các cuộc bàn cãi ở châu Âu và Hoa 
Kỳ về các kỹ thuật sinh học không đếm xỉa đến các nỗi 
lo và nhu cầu của thế giới đang phát triển. “Ở Kenya, kỹ 
thuật sinh học không có vấn đề, nạn đói mới đáng lo” Đó 
là ý kiến của Shem Adohola, quan chức bộ nông nghiệp. 


Loài người vẫn đủ ăn. “Tổ chức Lương nông Liên Hiệp 
Quốc (FAO) có lạc quan dè dặt vế tiếm năng toàn cấu 
tự nuôi ăn được vào năm 20507, FAO đã chia sẻ niềm tin 
này vào giữa tháng 9. Nhưng thay đổi khí hậu và nhu cầu. 
nhiên liệu sinh học là những thử thách chính của nông 
nghiệp. Thế giới phải tăng cường đấu tư vào canh nông. 
và cải tiến sản xuất lương thực. 

Phảng phất đâu đây những băn khoăn và ước mơ của 
cha đẻ Cách mạng Xanh. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Những người muôn năm cũ 


“Tháng 6.2009 sao mà nhiều tiếc thương. Vua nhạc Pop 
Michael Jackson ra đi đột ngột, cả thế giới bàng hoàng. Một 
đạo diễn sớm thành danh, tài hoa, trên đỉnh vinh quang, 
để lại bao ngưỡng mộ và thương tiếc. Vào đấu tháng, một 
trong những nhà khoa học có cống hiến hết sức lớn lao, cha 
đẻ kỷ nguyên ghép tạng, giáo sư bác sĩ Jean Dausset đã lặng 
lẽ từ giả cõi đời. 






Chìa khóa sinh học của ghép tạng 


Jean Dausset, nhà miễn dịch học người Pháp, nhận Giải 
Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1980 vì các khám phá về 
hệ thống miễn dịch của con người. Các thành tựu này trở 
thành chìa khóa thành công của ghép tạng. 

Sự đáp ứng miễn địch là do các phân tử gọi là HLA 
(Human Leukocyte Antigens - các kháng nguyên bạch cẩu 
ở người). Các kháng nguyên HLA là một phức hợp các 
prôtê¡n ở bể mặt các tế bào khắp cơ thể. Chúng kích thích 
việc sản xuất các kháng thể để chống bệnh bằng cách giúp 
hệ thống miễn dịch nhận diện được các tế bào thuộc phe 
mình và các kẻ lạ. Khám phá cho phép các bác sĩ phẫu thuật 
định loại (phân týp) các tế bào để xem coi cơ thể người bệnh 





"Hlp/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -315 


Nhân tế bào Vốn di tuyến (DNA) nằm ở nhân tế 
bào dưới dạng các cuộn dải các thế 
nhiễm sắc Mỗi người có 46 thể nhiễm. 
sắc trong mỗi tế bào, xếp thành 23 cặp, 
được tính số tử 1 đến 23. Ở một vùng nhỏ. 
của thể nhiễm sắc số 6 có nhiều gen (MHC ~ 
phức hợp phủ hợp mộ), có nhiệm vụ điều hòa 





Kháng nguyên bạch cầu ở các đáp ứng miễn dịch khác nhau và triển khai 
người siêu gen MHC các kháng nguyên củaHLA (Human Leukocyte 
A. Antigens-cáckhángnguyênbachcấuởngười), 

R “Các kháng nguyên HLA điều hòa do bổn gen 

h (A,8,C và D), mỗi gen có thể xuất hiện dưới 

5 Thế nhiễm Sắc phiếu dạng biến. A có ít nhất 15 dạng biển, 

8 người 5Ố6 - go, Co và D12 Mỗi người có thể mang tối 


thiếu hai dạng biến của mỗi gen, mỗi dạng 
trên một thể nhiễm sắc số 6 


có chịu tiếp nhận hoặc thải bỏ các mô từ người hiến tạng. 
Việc phân týp HLA được dùng rộng rãi cho ghép tạng nhiều 
loại như thận, gan, tim... Sự thành công của việc ghép tạng 
càng cao khi người nhận và người hiến tạng có cùng các týp 
HLA. Bước ngoặt lịch sử của việc ghép tạng. Trước kia, cơ 
thể thường thải bỏ tạng ghép, mạng sống nhiều người bệnh 
ghép tạng bị rút ngắn. Lưỡi dao mổ cùng với bàn tay khéo 
léo của bác sĩ chưa đủ mà chìa khóa của ghép tạng là vấn đế 
sinh học. Thật là kỳ diệu. 

Dausset còn làm rõ được là các kháng nguyên HLA được 
các yếu tố di truyền (các gen) chỉ đạo sản sinh. Quy luật di 
truyền điều động các kháng nguyên là phổ cập. 


Ngã và phi ngã 
Các năm 1930 - 1950, hiểu biết về miễn dịch ghép mô 
nở rộ trong labô. Công trình của George Snell trên chuột: 


cơ thể nhận ra các tế bào của mình và cái gì không phải 
của mình, nghĩa là phân biệt ngã và phí ngã. Đó là nhờ 


"lps/Nlelun hoploerg 


316 - Nguyễn Chấn Hùng 


các cấu trúc đặc biệt trên mặt tế bào. Ông đặt tên là các 
kháng nguyên ứng hợp mô. Chúng lại được kiểm soát do 
các gen nằm ở một vùng đặc biệt của một thể nhiễm sắc 
(TNS) đặc hiệu, gọi là H-2. Còn Baruj Benacerraf khám 
phá nhóm quan trọng các gen tương tự trong MHC (Major 
Histocompatibility Complex), được gọi là siêu gen, trên các 
loài chuột lang. 

Năm 1958, J. Dausset khám phá hệ thống tương tự trên 
người. Hệ thống gen nằm trên một TNS chỉ đạo các kháng 
nguyên ngoài mặt tế bào. Đó là các kháng nguyên HLA và 
các gen HLA nằm trên đôi TNS số 6. HLA ở người thì cũng 
tương tự như H-2 ở loài chuột mà G. Snell phân lập. 


Nhiều cống hiến, một nhân cách 


Vào tuổi 42 đã có khám phá vĩ đại, ở tuổi 64 J. Dausset 
chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học với G. Snell và Baruj 
Benacerraf. Qua đời ngày 6.6.2009, sống rất thọ, 93 tuổi. 
Một đời năng động, phong cách thong dong. 

Một đời năng động. Dausset sáng lập France - Transplant 
(Tổ chức Ghép tạng Pháp) và France Greffe de Moelle (Tổ 
chức Ghép tủy Pháp) tập hợp những người cần ghép tạng 
và những người hiến tạng có týp HLA phù hợp. Năm 1984, 
nhờ các nguồn hỗ trợ từ giải thưởng Nobel, lập ra Trung 
tâm Nghiên cứu sự đa dạng gen người, về sau mang tên ông. 
Có tài tổ chức làm việc theo êkíp, phối hợp khéo léo hoạt 
động của các nhóm quốc tế nghiên cứu HLA đối nghịch 
nhau, cải tổ hệ thống giáo dục Y khoa Pháp với nguyên lý 
kết hợp trường Viện (CHU). Còn nhiều, nhiều nữa các hoạt 
động, nhiều giải thưởng, nhiều huân chương. Kết hợp miễn 
dịch và đi truyền xuyên suốt đời khoa học của Dausset. Tóm 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 317 


gọn bốn lĩnh vực hoạt động của mình: ghép tạng, y học tiên 
liệu, đi truyền quần thể và nhân chủng học. 

Một nhân cách. Tôi mê ông khi còn là sinh viên những năm. 
đầu ở trường Y. Tôi mê vai trò kỳ điệu của HLA trong sinh 
học. Tại Viện bảo tàng Nobel ở Stockholm - Thụy Điển, tôi chỉ 
cẩn rê chuột thì hình ảnh ông hiện ra sinh động. Cao mảnh 
khảnh, dáng phong nhã, kín đáo. Một nhà ghép tạng nhận xét: 
Dausset là mẫu người rất phong cách trong nếp suy tư, đơn 
giản, nhân bản và dịu dàng, sôi nổi trước bất cứ ý tưởng nào 
độc đáo, bướng bỉnh bảo vệ một sự việc ông thấy hay. 

Sống vui. Dausset lập gia đình với Rose Mayoral một 
phụ nữ Tây Ban Nha và có hai con, gia đình êm ấm. Mê 
§Salvador Dalí, sở hữu một gallery trường phái siêu thực tại 
Paris. Trải qua những năm cuối đời tại đảo Mallorca tươi 
đẹp của xứ Tây Ban Nha, quê hương của Rafael Nadal tay 
vợt tennis số một thế giới. 

Gen HLA-G. Khi nghiên cứu HLA, ông đặc biệt thích 
thú gen HLA-G với vai trò bao dung sinh học tuyệt vời: cơ 
thể của người mẹ dang tay đón bào thai có mang gen lạ từ 
người cha... Ngã dung nạp phi ngã. Thiên nhiên là mẹ muôn 
loài, rất mực bao dung. 

Một nhân cách tuyệt vời, bao cống hiến lớn lao. Người 
cha bị lãng quên của ghép tạng, giáo sư Jean Dausset, đã 
thành “những người muôn năm cũ”: 


Cha đẻ của ghép tạng 

Vào năm 1912, bác sĩ người Pháp Alexis Carrel đã tìm ra 
phương pháp nối mạch máu, khiến cho phẫu thuật ghép 
tạng dễ dàng hơn. Chính Jean Dausset, đặt mốc sinh học 
cho việc ghép tạng, được coi là cha đẻ của ghép tạng. 


"hlps/flelun hoploerg 


318 - Nguyễn Chấn Hùng 


Cơ thể không chịu của lq. Trở ngại 
chính để ghép tạng thành công là 
sự thải bỏ mô ghép. Mô ghép lấy từ 
cơ thể khác chứa các kháng nguyên 
“chọc tức” đáp ứng miễn dịch từ các 
Iymphô bào (một loại bạch cầu) của 
cơ thể chủ. Tạng ghép thường bị 
thải bỏ trong vòng vài tuần lễ. Tạng 
ghép lấy từ một cặp song sinh thì 
trụ được dễ dàng vì các tạng có các 
kháng nguyên giống y nhau. Còn 





Khám phá của Dausset có nhiều 
ứng dụng thực tế Hệ thống HA _ tạng ghép có kháng nguyên phù 
giúp phân tịp của người hiến tạng hợp rất giống (như là từ cha mẹ, anh. 


lắn người nhận khi ghép thân W bụi SA ñ 
nugưinhậnh ghép chị em ruột) cũng có nguy cơ bị loại 


bỏ. Chính hệ thống định loại kháng 
nguyên dựa trên týp HLA do Dausset tìm ra giúp xác định 
sự ứng hợp mô và giảm nguy cơ thải bỏ. Ghép tạng thành 
công đầu tiên được Joseph E. Murray thực hiện với thận 
của người song sinh năm 1954, Christiaan Barnard ghép 
tim người nằm 1967. Những thập niên tiếp theo, ghép 
'thận, gan, tim, tụy, tủy xương, ruột non và đa tạng trở nên 
thông thường. 

Trói tay miễn dịch. Mặt khác người nhận tạng ghép còn 
dùng thuốc đè nén miễn dịch để cơ thể phục tùng nhận 
chịu của lạ. Đây là kiểu trói tay miễn dịch. Các thuốc này. 
có thể ảnh hưởng đến mạng sống như là tăng nguy cơ 
nhiễm trùng, ung thư, tiểu đường... do lực lượng bảo vệ 
bị “giải giáp” 

Nhu cầu tạng hiến gia tăng vô kể. Ở Mỹ hằng năm 
hơn 2.000 ca ghép tim được thực hiện vào cuối thập niên 
1990, hàng ngàn người chờ đợi. Hơn 60.000 người chờ 
nhận các tạng mới như tim, thận, gan, phổi... 


"hlps/lelun hoploarg 


Sương mù tan biến 


M¿,, tỉa X cổ điển chụp được xương sọ rõ, nhưng bộ óc 
chỉ hiện lên như một màn sương mù. Các phim đầu tiên chụp 
não từ máy CT làm thế giới rúng động. Sương mù đã tan. 

Tứ quái the Beatles tuyệt vời nhất lịch sử âm nhạc đã góp 
phần để dấu ấn cho lịch sử y học. Vào lúc "the Beatles” hoàn 
thành album được coi là sáng tạo nhất Sergeant Pepper% 
Lonely Hearts Club Band, kỹ sư điện Godfrey Hounsfield 
thuộc công ty Điện và Âm nhạc EMI ôm một ước mơ nhìn 
được bên trong cơ thể từ bên ngoài. Kỷ lục bán album của 
Beatles làm tăng gấp đôi lợi nhuận của EMI, từ khi ký hợp 
đồng về nhãn hiệu năm năm trước. EMI đã đầu tư cho 
Hounsfeld. Năm năm, ước mơ thành hiện thực. Ít có thành 
tựu y học nào gây hứng thú như việc phát minh máy cắt lớp 
điện toán (Computed Tomography - CT). 


Sương mù đã tan 
Tấm phim nổi tiếng năm 1896 mà Wilhelm Röntgen 


chụp bàn tay vợ ông cho thấy cả khả năng và các hạn chế 
của tia X. Các xương bàn tay rất rõ, có cả chiếc nhẫn cưới, 


"lps/llelun hoploerg 


320 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


nhưng các phẩn mềm 
không thấy. Bảy mươi năm 
sau, máy cắt lớp điện toán, 
dùng tia X phối hợp với 
kỹ thuật số để thấy được 
hình ảnh ba chiểu của các 
cơ quan nội tạng và các mô 
mềm. Thoạt đầu giáo sư 
vật lý Allan Mac Cormack 
nghĩ ra phương pháp toán 
học để đo nồng độ khác 
nhau của các mô trong cơ 
thể và dự đoán là các phép 
tính này có thể dùng để tạo 
hình ảnh các lát cắt của các cơ quan như não chẳng hạn. 
Nhưng ông chỉ dừng ở đây. Không hay biết về dự đoán 
của Mac Cormack, Godfrey Hounsfield đã phát minh ra 
phương pháp của riêng mình. Một máy điện toán gom một 
loạt các kết quả chiếu tia X quanh một vùng của cơ thể tạo 
thành hình ảnh của một lát cắt của vùng này. Nhờ túi tiền 
lớn của công ty EMI mà Hounsfield đã biến ý tưởng thành 
sản phẩm: máy cắt lớp điện toán. Hounsfield đã ngược xuôi 
khắp Luân Đôn bằng xe điện ngầm mang những bộ óc bò, 
heo còn tươi từ các lò mổ về phòng thí nghiệm, tạo được 
các bức hình đầu tiên phân biệt rõ các chất trắng và xám. 





Máy tia X cổ điển chụp được xương sọ rõ, nhưng bộ óc 
chỉ hiện lên như một màng sương mù. Các phim đầu tiên 
năm 1972 từ máy CT làm thế giới rúng động. Sương mù 


"hlps/flelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống -321 


tan biến, các bác sĩ thấy được rõ ràng. Các chất màu xám và 
trắng với các hốc chứa đẩy chất dịch. Các hình ảnh não hiện 
theo từng lát cắt. Chẳng bao lâu CT xem được tất cả các 
bộ phận của cơ thể. Cormack và Hounsfteld được trao Giải 
Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1979. Trong tiệc chiêu đãi, 
Cormack dí dỏm: “Điều mỉa mai là Hounsfield và tôi không 
ai là thẩy thuốc. Những gì chúng tôi biết về y học chỉ đủ ghi 
trên một toa thuốc nhở” Phát minh đã thay đổi bộ mặt của 
y học hiện đại. 


Đẹp đôi cộng hưởng từ và cắt lớp điện toán 


Máy cắt lớp điện toán theo trục gọi tất là CAT, trước tiên 
dùng rà vùng đầu. CT xoắn ốc mới hơn, rà thân mình. Kỹ 
thuật phát triển đến chóng mặt. Máy CT 64 lát cắt lại thần 
kỳ hơn. Nay thì được biết đã có máy 128, 256 và 320 lát cắt. 


MRI. Lắng nghe tín hiệu các hạt prôton. Máy ghi 
hình cộng hưởng từ gọi tắt là MRI (Magnetic Resonance 
Imaging), kết hợp một từ trường rộng và vài ăngten phát 
sóng. Trước tiên từ trường buộc các hạt prôton trong các 
nguyên tử hydrô của nước trong cơ thể xếp thành hàng. Tiếp 
đến một luồng điện - từ cao tần đẩy nhiều hạt prôton lọt ra 
khỏi hàng ngũ. Rồi một ăngten sóng rất nhạy “lắng nghe” 
tín hiệu "cộng hưởng” mà mỗi prôton trả lại khi nó lui về 
hàng ngũ. Các tín hiệu cộng hưởng nhỏ này lộ ra thì được 
một máy vi tính gom tụ để tạo thành hình ảnh ba chiểu. Các 
hình tương tự những lát cắt của máy CT. Công hưởng từ có 
thể xem bất cứ phần nào của cơ thể. 


"hlps/flelun hoploerg 


322 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Rất đẹp đôi CT và MRI. CT bắt đầu sử dụng năm 1972, 
bảy năm sau Cormack và Hounsfield nhận giải Nobel. Phát 
biểu khi nhận giải, Hounsfield đã nhắc tới Paul Lauterbur, 
tiên liệu cộng hưởng từ sẽ lại bổ sung cho CT. Chẳng bao. 
lâu sau, Peter Mansfield vào cuộc, MRI ra đời vào đầu thập 
niên 1980. Lauterbur Giáo sư vật lý và Mansfield Giáo sư 
hóa học được trao Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2003. Ủy 
ban Nobel ghỉ nhận vào năm 2002 đã có 22.000 MRI được 
sử dụng trên toàn cầu với hơn 60 triệu lần khám và nhấn 
mạnh tính vô hại vì không dùng tia X. Hiện nay CT và MRI 
đều được dùng ghi hình ảnh hầu hết các bộ phận trong 
người. Ban đầu CT là phép màu để khảo sát bộ óc. MRI ra 
đời có ưu thế hơn. CT trội hơn về hình ảnh xương và bộ 
phận cứng, MRI cho chỉ tiết rõ hơn về các mô mềm. CT 
nhanh hơn, tuyệt vời trong khảo sát động mạch vành của 
quả tim. MRI vô hại, CT giá nhẹ hơn MRI. Thật đẹp đôi. 

MRI chức năng: là loại cộng hưởng từ mới giúp hiểu 
thêm về chức năng của não bộ, chỉ rõ các điểm bất thường 
liên hệ nhiều xáo trộn thần kinh. MRI cũng cho hình ảnh 
về bộ não khi làm việc, khi nói, xác định những vùng liên hệ 
đến ý thức, trí nhớ, nghe nhạc, đọc sách, lái xe... 

Kết hợp PET/CT. Hai loại máy có thể cặp kè. Máy PET 
(Positron Emission Tomography) cho các ảnh màu của các 
biến đổi hóa học trong các mô. Các khối ung thư thường 
hoạt động mạnh hơn mô bình thường, sẽ hiện ra khác 
thường ở hình ảnh PET. CT và PET cặp kè có thể cho hình 
ảnh toàn diện về vị trí của khối bướu, mức tăng trưởng và 
lan tràn rõ hơn là riêng từng loại. 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 323 


CT quy ước loại CAT chẳng bao lâu lên đời CT xoắn ốc, 
rồi lại hay hơn... MRI bổ sung cho CT, thấy hình ảnh cơ thể 
tỉnh vi hơn. CT lại cặp kè với PET... SPECT siêu âm và nội 
soi. Con người càng thấy rõ cơ thể mình. 


Phép thần thông trong tay ta 

Ngất ngây hoa hậu. Năm 1989, tôi sang Pháp làm việc tại 
một số bệnh viện. Mười năm sau Giải Nobel Y học tôi mới 
được ngắm CT. Bệnh viện nào cũng đã có một hai máy CT. 
Dự tiệc mừng bệnh viện Kremlin-Bicêtre liên kết với một 
bệnh viện khác trang bị một MRI đấu tiên dùng chung, 
tôi thấy như đi trên mây. Được ngắm cả hai “hoa hậu hình 
ảnh” Bao giờ mình có hoa hậu đây? 

Chẳng bao lâu sau. Khoảng năm 1993, bệnh viện Chợ 
Rẫy, bệnh viện 115 rồi Trung tâm Medic đều trang bị CT. 
Sau đó, trung tâm Medic lên đời CT xoẳn ốc. Thật vui. Rồi 
lại lên đời. Năm 2006, bệnh viện Hoàn Mỹ khánh thành 
máy CT 64 lát cắt đấu tiên. Máy làm ra hình ảnh bộ xương. 
người có đấy đủ mạch máu cử động. Tôi sờ sợ mà vui 








Nguồn tỉa X 


Máy CT; ống pháttia_ — 


X và các máy dò xoay 
vòng với trục xoay chạy 

từ đầu đến ngón chân cct 
bệnh nhân ch ớng 


— 
Các máy do 


"lps/Nlelun hoploerg 


324 - Nguyễn Chấn Hùng 


mừng. Khoa học cho con người quyền năng. Năm 1997, 
bác sĩ Phan Thanh Hải ôm về máy MRI đầu tiên, rồi bệnh. 
viện Chợ Rẫy cũng trang bị MRI và CT xịn. 

Nay trong nước đã có máy PET ở một số bệnh viện. 
Tôi đặc biệt thích PET đời mới nhất cặp kè với CT 64 lát 
cắt của bệnh viện Chợ Rấy. Tôi có mổ lồng ngực thấy quả 
tìm đập, nhưng máy CT tốc độ nhanh theo được nhịp tim, 
cho thấy rõ động mạch vành thật kỳ diệu! CT hoặc MRI và 
PET cho đủ chỉ tiết của khối ung thư, phục vụ cho xạ trị 
chiếu tỉa trúng đích. Máy xịn, bác sĩ, kỹ sư và kỹ thuật viên 
nhuyễn nghề, người bệnh hưởng nhiều lắm. 

Khoa học đã cho con người phép thần thông. Từ ngoài 
thấy được hết bên trong cơ thể mình. Cũng đừng dễ 
ngươi với quyến năng mới. Mọi việc là của con người. 


"lps/flelun hoploerg 


Các bậc thầy ánh sáng 


G ¡ Nobel Vật lý 2009 tôn vinh Charles K. Kao, 
'Willard S. Boyle và George E. Smith, phải chăng các bậc 
thấy ánh sáng đã thể hiện tột đỉnh quyển năng của Apollo, 
thần ánh sáng đã ban cho sự sống, sức khỏe và điểu tốt cho 
con người. 


Sợi dây dài hơn một tỉ kilômét 


Apollo là thần ánh sáng và mặt trời, thần thơ và nhạc, 
thần của nghệ thuật và của sự hài hòa. Ở nước Hy Lạp cổ, 
Delphi là thánh địa của thần ánh sáng. Từ thủ đỏ Athen, 
xe buýt đi khoảng ba giờ thì 
đến, đường dài khoảng 80km. 
Từ xa tôi bồổi hối nhìn dãy 
núi Parnassus, ngọn núi thần 
thoại Hy Lạp. Xa xa là biển 
xanh vịnh Corinth của biển 
Aegean. Biết bao thấn thoại 
lồng ghép khít khao với lịch sử 
cổ Hy Lạp. Đây là điểm sáng 
đầu tiên của lịch sử phương 





'Willard S.Boyle 
Tây và loài người. và George E.Smith năm 1974. 


"hlps/flelun hoploerg 


326 - Nguyễn Chấn Hùng 


Sợi chỉ quấn quanh địa cầu 25.000 lần. Năm 1966, Charles 
K.Kao có một ý tưởng giúp tháo gỡ trong lĩnh vực các sợi cáp 
quang. Những năm 1960, các sợi cáp chỉ chuyển được ánh 
sáng khoảng 20m. Ông đã tính được làm thế nào để truyền 
ánh sáng đi thật xa, dùng một sợi cáp thuần khiết nhất có 
thể chuyển các tín hiệu ánh sáng xa hơn 100 kilômét. Bốn 
năm sau, (1970) sợi cáp quang như ý đã được chế tạo. Thật 
tuyệt diệu. Bây giờ các sợi cáp quang đã giao hòa với mọi 
thông tin trong xã hội loài người. Nối các sợi bọc quanh trái 
đất, chúng ta có được một sợi dây dài hơn một tỉ kilômét, đủ 
để quấn quanh địa cầu 25.000 lần. 

Chụp hình không cần phim. Năm 1969, Willard S.Boyle và 
George E.Smith đã phát minh kỹ thuật chụp hình đầu tiên 
dùng thiết bị cảm ứng kỹ thuật số CCD (Charge - coupled 
đevice). Bộ dò CCD là con mắt điện tử của máy ảnh kỹ 
thuật số - một cuộc cách mạng trong kỹ thuật điện tử. Chụp 
hình kỹ thuật số thật tiện: khỏi “rửa hình? gởi tặng, gởi đi 
dễ dàng nhanh chóng. Kỹ thuật CCD dùng hiệu ứng quang 
điện, theo lý thuyết mà Albert Einstein để ra và được trao 
giải Nobel Vật lý năm 1921. Ánh sáng được chuyển thành 
các tín hiệu. Làm sao có được bộ dò để gom các tín hiệu và 
đọc thật nhiều các điểm ghi ảnh (các pixel) trong thời gian 
ngắn. Bộ dò CCD lo được việc này. 





Chuyện cổ tích thành chuyện thật 


Thấy thấu ngàn dặm, nghe xa vạn dặm. Thiên lý nhãn, 
thiên lý nhĩ. Truyện Tàu Phong Thần đọc từ tuổi thơ để 


"Hlp/lelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 327 


trong đẩu tôi nhiều hình 
ảnh sống động vui thú. 
Khương Tử Nha là thừa 
tướng nhà Tây Châu dẫn 
quân phạt Trụ. Nhiều thú 
tu luyện cả ngàn năm thành 
“tiên” thuộc phe triệt giáo 
quyền phép vô cùng, xuống 
núi giúp Trụ. Khương Thượng họp bản việc quân thì bối 





Bộ dò CCD 


rối vô cùng, phải một mặt cho đánh trống và thanh la, mặt 
khác sai lính phất cờ ngũ sắc, để một tiên nghe xa ngàn 
đặm phải điếc tai, tiên kia nhìn xa ngàn dặm phải mờ mắt. 
Chuyện cổ tích xưa, nay thành chuyện thật. Hay hơn nhiều. 
Ai cũng thành tiên. 

Ở bên này bán cầu, ta vẫn xem được Giải Quần vợt Pháp 
mở rộng 2009. Kỳ thú làm sao được xem trận chung kết 
Roger Federer và Andy Roddick, trận đấu đẩy kịch tính. 
Được thấy Pete Sampras, Andre Agassi, được theo dõi sự 
xúc động của hai vợ hiển. Federer vô địch, thương cho. 
Roddick. Sau đó số 1 thế giới lại thua tay vợt trẻ 19, cao 
kều Juan Martín del Potro trong trận chung kết giải Mỹ mở 
rộng. Thật đã đời. Cám ơn các phù thủy của ánh sáng. 


Các sợi cáp quang bắt tay bộ dò CCD 
Thật ngộ nghĩnh, ngày nay thế giới bị gói lại nhiều lần 


trong các sợi cáp quang, loại nhẹ, loại nặng, loại mềm 
mại, có thể chôn dưới đất, chạy dưới nước, rất cẩn cho 


"lps/llelun hoploerg 


328 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


thông tin xuyên đại đương. Độ chuyển ánh sáng đã lên tới 
95%/1km, vượt qua mục tiêu ban đầu của Kao là 1%. Ngày. 
nay, độ nhạy cao và độ phân giải thật hay của CCD cho 
phép chúng ta nhìn được cái thật nhỏ và cái thật lớn, thấy 
sâu dưới lòng đại dương và xa đến bể mặt các hành tinh 
láng giếng. Mạng vi tính không thể thực hiện nếu không 
có các sợi cáp quang. 





Các sợi cáp quang bọc quanh trái đất 


Không ai tiên liệu được bộ CCD có thể dùng cho ngành 
thiên văn. Nay thì rõ ràng là kỹ thuật số giúp nhìn rõ không 
gian thêm. Viễn vọng kinh không gian Hubble đã gởi về 
trái đất những hình ảnh thật quý báu. Vệ tỉnh Kepler được 
trang bị CCD 95 megapixel. Hy vọng nó sẽ khám phá các 
hành tinh giống trái đất, quay quanh các vì sao khác mặt 
trời. Thú vị là các thông tin chạy khắp địa cầu theo sợi cáp 
lại xuất phát từ các máy mang CCD. Không chỉ giúp quan 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 329 


sát địa cầu và không gian, các sợi cáp quang bắt tay kỹ thuật 
CCD đã đưa y học bước rất xa: ghi hình ảnh trong cơ thể 
con người, dùng cho chẩn đoán và phẫu thuật. 


Các bậc thầy ánh sáng đã thay đổi thế giới. 


Dùng tia X chụp hình tỉnh thể. Giải Nobel Vật lý năm 
1901 phát pháo đầu tiên đưa đến thật nhiều thắng lợi. 
Đến nay tỉa sáng thần kỳ của Röntgen đã tạo thành tựu. 
lớn lao: 20 giải Nobel đủ loại Vật lý, Hóa học và Y học. 
Dùng tia X chụp hình tỉnh thể cho những phát kiến thật 
ý nghĩa. Bức ảnh của cô Rosalind Franklin giúp Watson, 
Crick định hình xoắn đôi DNA. Dorothy Crowfoot Hodgkin 
cũng dùng phương pháp này xác định cấu trúc nhiều 
chất (penicillin, B12...), nhận giải Nobel Hóa học 1964. Từ 
bấy đến nay mới có thêm người phụ nữ đoạt giải Nobel 
Hóa học. Bà Yonath lại chụp hình tỉnh thể với tia X để tìm 
ra cấu trúc ribösôm đạt giải Nobel, lấn này phải nhờ CCD. 


Phải bộ dò CCD mới ghi nhận nổi hàng hà sa số các 
chấm khuếch tán do các tia X bắn vào tỉnh thể ribôsôm. 
của các vi sinh vật như geobacillus, haloarcula. Các nhà 
nghiên cửu ribôsôm phải đến làm việc tại trung tâm. 
Phát xạ Synchrotron châu Âu, vĩ đại nhất thế giới đặt tại 
Grenoble, Pháp. Ở đây các chùm tỉa electron được gia tốc 
đến độ nhanh bằng ánh sáng, bắn vào một bia để phát 
tia X cực mạnh. Phải bộ dò CCD mới hứng nổi rồi tạo ra 
hình. Phép thần thông mới. Trước kia cô Rosalind Franklin 
dùng phim ghi hình. Nay kỹ thuật số không “chơi” phim 
nữa. Roger Kornberg giải Nobel Hóa học 2006 cũng dùng 
CCD để hoàn thành ghi hình cô lái đò mRNA chở thông 
tin sao chép từ DNA đến nhà máy ribôsôm. CCD đã mở. 
đường hai giải Nobel. 





"hlps/flelun hoploerg 


330 - Nguyễn Chấn Hùng 


CCD là con mắt điện tử thông dụng nhất. Có trong các 
máy chụp hình kỹ thuật số, trong máy video, các kính hiển 
vi, các viễn vọng kính như Hubble và các vệ tỉnh Keppler. 
Dĩ nhiên nếu không có CCD thì mọi người không ai mang 
máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video có đến 10 megapixel 
~ hình ảnh đẹp quá, chụp bao nhiêu ảnh cũng được, khỏi 
rửa phim. Nói sao cho hết tiện lợi. Nhớ lại các máy chụp. 
hình và các máy video kỹ thuật số lúc ban đầu thô kệch và 
đắt tiền. Bây giờ máy mới mau chóng thành cũ. 


Nhớ giải năm 1921. Nobel không có giải Toán học. Nhà 
toán học Albert Einstein, bộ óc xuất sắc của nhân loại thì 
đoạt giải Vật lý. Chính thuyết hiệu ứng quang điện do ông 
để ra đã mở đường để CCD vào cuộc. 

Vài hàng gởi gắm. Người đoạt giải lớn tuổi nhất (85) 
'Willard Boyle sinh tại miển quê Nova Scotia, lớn lên ở 
thành phố vùng sâu vùng xa của Quebec, chỉ có mẹ là 
cô giáo dạy cho đến tuổi 15. Tuổi thơ thôi thúc ước vọng 
thành công. Nổi tiếng vì CCD, Boyle cũng giúp phát triển 
phương pháp tia lade để dùng xóa hình xâm và các lade 
bán dẫn dùng cho các máy nghe CD, Ông cũng làm việc 
cho NASA trong chương trình đưa người lên mặt trăng. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Hơn trăm mùa Nobel 


Hy năm, tôi nức lòng chờ mùa giải Nobel: Đầu tháng 
10 đã biết những người đoạt giải. 


Tuần lễ Nobel 2009 


Một tuẩn lễ rộn ràng. 
Các cuộc họp báo, các diễn 
từ, các buổi tiệc đều được 
xếp lịch rõ ràng. Ngày 7 và 
8 các vị đoạt giải lần lượt 
đọc diễn văn Nobel. Ngày 
10 cử hành nghỉ thức trao. 
giải long trọng tại sảnh hòa 
nhạc Stockholm lúc 4 giờ 
30 chiểu. Có sự chủ trì của 
hoàng gia: vua, hoàng hậu, 
các công chúa và hoàng tử. Tiệc chiêu đãi tổ chức tại sảnh 
Xanh, tòa thị sảnh lúc 6 giờ 30 chiểu. Trong bữa ăn, các vị 
đoạt giải sẽ có diễn từ cảm tạ theo thứ tự mà Alfred Nobel 
đã kể trong di chúc. Tiệc sẽ chấm dứt lúc 10 giờ 30 tối. Khiêu 
vũ bắt đầu sau đó ở sảnh Vàng. 


Hồ Malaren Stockholm 
'Venice phương Bắc 


"lps/Nlelun hoploerg 


332 - Nguyễn Chấn Hùng 


Venice phương Bắc 


Tỏi đến Stockholm vào tháng 9 năm 2008. Thủ đô của 
'Thụy Điển còn được gọi là Venice phương Bắc. Nước mênh 
mông khắp nơi. Thành phố thật bình dị: kiến trúc, màu sắc 
và con người. Tôi có một lộ trình. Đến Viện bảo tàng Nobel 
tại khu phố cổ, thấy nhỏ xíu mà đầy đủ. Lững thững qua phố 
chợ, hàng quán nế nếp sạch sẽ, màu sắc trang nhã, không 
có gam màu rực rỡ. Rồi đến sảnh hòa nhạc. Tôi thích tòa 
thị sảnh. Kiến trúc nhẹ nhàng không cổ không tân bên hổ 
Malaren cho một cảm giác nên thơ bình dị. Khách du lịch 
được hướng dẫn thăm bên trong. Xem sảnh Xanh, thăm 
sảnh Vàng. 


Dòng chảy văn học mênh mang 


Bà Pearl Buck (giải 1936) vẽ cho tôi đời sống xã hội 
Trung Quốc phong phú thân quen: Sống vì đất (The good 
earth), Những người con trai Vương long,... Hermann Hesse 
với Câu chuyện của dòng sông (Sidđhartha) mở đường về 
phương Đông. Vào trường Y tôi vớ được bác sĩ Arrowsmith 
của Sinclair Lewis. Arrowsmith, đeo đuổi lý tưởng y học sao 
mà truân chuyên, vất vả với bao sức ép xã hội. Các giải Văn 
học đã xâu chuỗi các tỉnh hoa tư tưởng xã hội nhân sinh của 
loài người. R. Kipling, R. Tagore, Ernest Hemingway... Tôi 
chưa biết gì về tên tuổi thật xa lạ Herta Mũiller. 


Jean-Paul Sartre nhà văn, nhà tư tưởng người Pháp lừng 
lẫy không nhận giải Nobel Văn học năm 1964. Cú sốc cho 
Ủy ban Nobel. Chiếc cầu thứ 37 mỹ miều bắt ngang sông 


"lps/lelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 333 


Seine mang tên Simone de Beauvoir, hồng nhan tri kỷ của 
Sartre. Lại nhớ Albert Camus (giải Nobel Văn học 1957) 
từng là bạn thân của Sartre, với Người xa lạ (UÉtranger), 
Bệnh dịch hạch... Báo chí Pháp trong tháng 11 đưa tin Tổng 
thống Sarkozy muốn đưa hài cốt triết gia và nhà văn lừng 
lẫy vào đến Pantheon, nơi thờ các vĩ nhân Pháp. Gia đình 
Camus phản đối dự định này, coi như một ý đồ chính trị. 


Món tôm hùm vùng Maine 


Tồi lơ là với giải Kinh tế, lĩnh vực tôi rất đốt. Lần này 
tôi có lưu ý tìm hiểu người phụ nữ đẩu tiên đoạt giải. 
Trong cuộc phỏng vấn, bà Ostrom, để cập tới những 
người đánh bắt tôm hùm tiểu bang Maine. Ôi, món tôm 
hùm từ Maine lại có chai vang trắng Napa. Ngon thật 
là ngon. Muốn tìm hiểu thêm một chút. Tài nguyên của 
chung nếu để những người sử dụng quản lý tốt hơn là 
chính phủ hoặc tư nhân. Bà lấy thí dụ ở Nepal, hàng trăm 
hệ thống thủy lợi được các nhà nông quản lý thì có hiệu 
quả hơn các hệ thống được thiết lập với sự trợ giúp của 
Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới... Tôi 
hiểu được một chút. 

Nếu Alfred Nobel sống lại, không biết ông có trách cứ 
gì về một giải thưởng không có trong di chúc. Năm 1968, 
Sveriges Riksbank (Ngân hàng Trung ương Thụy Điển) 
lập ra các giải Khoa học Kinh tế - để tưởng niệm Alfred 
Nobel. 41 giải Nobel Kinh tế, trao cho 64 người, chỉ có 
một phụ nữ. 


"lps/flelun hoploerg 


334 - Nguyễn Chấn Hùng 


Ba giải Nobel Khoa học quyện vào nhau 


Ba nhà nghiên cứu người Mỹ Blackburn, Szostak và 
Greider đoạt giải Nobel Y học đã làm rõ vai trò của têlômer 
và enzym têlômêraz: che chở cho chrômôsôm (thể nhiễm 
sắc). Blackburn ví von: fêlômer giống như đầu đây cột giày, 
nếu không có thì dây sẽ tưa ra, hết xài. Tôi thấy một phụ 
nữ ngồi sau xe Honda té xuống đường, đầu trần bị chấn 
thương nặng: à, têlômer như zmä bảo hiểm. Phải bảo vệ các 
thể nhiễm sắc chứ, khác nào các nàng tiên cao quý, giữ trong 
người sợi chỉ thấn của sự sống, phân tử DNA. 

Yonath, Steitz, Ramakrishnan đoạt giải Nobel Hóa học. 
'Tìm hiểu được cấu trúc và chức năng của ribôsôm nhà máy 
chế tạo sự sống là thành tựu kỳ diệu. Ribôsôm là những bộ 
phân tí tỉ của tế bào, theo chỉ đạo từ thể nhiễm sắc để chế 
tạo hàng ngàn loại prôtêin cần thiết cho cơ thể hoạt động. 

Hai ông Boyle và Smith chia giải Nobel Vật lý với Kao. Lên 
mạng, tôi bắt gặp hình ảnh Yonath lui tới và làm việc tại 
trung tâm bức xạ Synchrotron châu Âu. Kỹ thuật chụp phân 
tử ribôsôm cẩn phải dùng chùm electron tốc độ bằng ánh 
sáng. Chỉ có máy Synchrotron này sản xuất và bộ cảm ứng 
CD mới hứng và ghi hình nổi. CCD là con mắt điện tử của 
tất cả thiết bị kỹ thuật số. Máy Synchrotron và bộ cảm ứng 
CCD, giúp thành tựu hai giải Nobel Hóa học năm 2009 và 
năm 2006 (Roger Kornberg). Boyle và Smith đã phát minh 
bộ cảm ứng CCD, chia giải Nobel Vật lý cùng Charles K. 
Kao, người kiện toàn các sợi cáp quang. Những tiến bộ khoa 
học hội tụ thật kỳ diệu. 

Hơn trăm mùa Nobel. Vật lý - Hóa học - Y học quyện 
nhau. Dòng văn học tuôn trào. Na Uy - Thụy Điển hai nơi 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 335 


cùng lo thành toàn di chúc Nobel. Tôi đi đến vùng Cà Mau. 
Sông Đốc chảy ra biển phía Tây. Dòng Gành Hào phăng 
phăng đổ ra biển Đông. Đều ra biển. 


Đã hơn trăm mùa Nobel 


Vào ngày 27 tháng 
11 năm 1895, Alfred 
Nobel ký bản di chúc 
dùng gấn toàn bộ 
gia tài cho một loạt 
các giải thưởng Vật lý, 
Hóa học, Sinh lý hoặc 
Y học, Văn học và Hòa 
bình. Năm 1968, ngân. 
hàng trung tâm Thụy 





Tòa thị sảnh TP Stockholm (ảnh lớn). 
: sã. si Tiệc chiêu đãi tại sảnh Xanh. 
Điển lập ra giải Các ngày 10.12.2008 (ảnh nhỏ) 
khoa học kinh tế. 


Những consố. Có 806 người và 23 tổ chức được trao giải, 
từ 1901 đến 2009. Một số ít người và tổ chức được vinh 
danh hơn một lần. Tổng cộng có 537. Chỉ có 41 giải cho 
phụ nữ. Bà Marie Curie duy nhất đoạt giải hai lần. Số phụ 
nữ tăng thêm 5 người. Lần đầu hai phụ nữ cùng đoạt giải 
khoa học, Blackburn và Greider giải Y học. 45 năm mới lại 
có phụ nữ đoạt giải Hóa học bà Zonath. Bà Ostrom, phụ nữ 
đầu tiên được trao giải Kinh tế. Người trẻ nhất là L. Bragg, 
đoạt giải Vật lý năm 25 tuổi cùng với cha năm 1915. Ông 
lão Leonid Hurwicz nhận giải Kinh tế lúc 90 tuổi (2007), lão. 
nhất. Bà Rita Levi-Montalcini, giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 
1986 vừa mừng sinh nhật thứ 100. 


Các giải Nobel nhân đạo. Ùy ban Nobel Na Uy đã vạch 
rõ các nỗ lực nhân đạo có vai trò chủ yếu tạo ra tình hữu 


"lps/Nlelun hoploerg 


336 - Nguyễn Chấn Hùng 


nghị giữa các quốc gia. Giải Nobel Hòa bình đầu tiên năm 
1901 dành cho Henri Dunant, người sáng lập Chữ thập 
đỏ. Khi bác sĩ Schweitzer nhận giải năm 1952, hơn 20.000. 
người cấm đuốc cháy sáng chào đón ông ở Tòa thị sảnh 
Oslo và một cuộc gây quỹ từ thiện đột xuất được gần gấp 
đôi tiền thưởng giải Nobel. Mẹ Teresa được trao giải năm. 
1979. Khi tới Na Uy, bà để nghị hủy bỏ bữa tiệc đ: 
Nobel đồng tình và trao cho bà một séc để nuôi dưỡng. 
những ai cần một bữa ăn đầy đủ. John Boyd Orr, là một 
trong các cha đẻ và trở thành tổng giám đốc của Tổ chức 
Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), thành lập vào năm. 
1945 nhận giải Nobel Hòa bình năm 1949. 


Thánh Gandhi cắn chỉ giải Nobel. Mohandas Gandhi 
được đề cử năm lần. Năm 1948, Ủy ban Nobel Hòa bình. 
không phát giải thưởng, với lý do là “không có ứng viên 
thích hợp còn sống” ngầm chỉ Gandhi. Có vẻ như Gandhi 
sẽ được trao giải Nobel nếu ông không bị ám sát tháng. 
giêng năm 1948. Bỏ sót biểu tượng vĩ đại nhất của bất 
bạo động trong thế kỷ 20. Phải chăng ủy ban Nobel đã 
quá hẹp hòi, đã bị ảnh hưởng của truyền thống nặng tình 
với đế quốc Anh và không đủ sức đánh giá cuộc chiến 
đấu giành độc lập của các dẫn tộc ngoài châu Âu. 








Trao giải quá sớm?Đãä có nhiều tổng thống và thủ tướng 
đương nhiệm nhận giải Nobel. Nhưng chưa có ai được trao. 
giải sớm như Barack Obama. Vinh dự và khổ nhọc. Hãy chờ 
nghe vị tổng thống trẻ, có đầu óc, có tài ăn nói. Nghĩ lễ 
phát giải Nobel Hòa bình thực hiện ở Oslo, Na Uy. Vì sao? 
Đó là ước muốn của Alíred Nobel. Tôi đã đến Oslo, thành 
phố nhỏ thật dễ thương. Đứng bên ngoài ngó tòa thị sảnh 
là đủ. Oslo trong tôi là vài di tích của người Viking và vài 
tiệm phở Việt. Đất nước nhỏ xíu mà làm chuyện lớn. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Phần VII 
Sống lành 


Trang tử dạy “Thức chẳng âu lo, Ngủ không mộng mị, 
Ăn không cầu kỳ, Hít thở thâm sâu” 

Phật Thích Ca “Cười hàm tiếu 

Phật Di lặc “Cười hỉ xả”: 

Ngày nay khoa học làm rõ: 

“Ăn lành Ngủ đù Tập đều Sống vui” 


1. Rừng cây, sự sống 

2. Hãy bỏ quyền năng phù thủy 

3. Bà mẹ thiên nhiên thương yêu muôn loài 
4. Béo phì làm đời sống thun lại 

5. Ngủ không mông mị, hít thở thâm sâu 

6. Dễ thương mộng mị 

7. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười 


"lps/flelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Rừng cây, sự sống 


Đường Rừng Sác - Cần Giờ vừa được khánh thành giai 
đoạn 1. Tôi mê những dòng sông, những cây cầu, rừng xanh 
mướt, bãi biển bùn. Hơi sông, hơi biển, hòa cùng hơi thở 
của cây bẩn, cây đước. Mấy ngày đầu xuân, Cần Giờ đẩy ắp 
trong tôi. 


Vùng đất đầy khí lành 


Cầu Rạch Lá, cây cầu đầu 
tiên đễ thương trên đường 
gợi nhớ xưa có nhiều dừa 
nước. Giờ vẫn rậm lá. Tôi 
quen lá đừa xanh giăng 
giăng theo hai bờ sông. Lần 
theo các khe giữa các bẹ dừa 
lòi ra khi nước ròng, bọn 
nhỏ tụi tui bắt cá bóng dừa, 
đem vẽ cho mẹ kho tiêu. 
Thân lá mảnh mai lại có quày dừa thật lớn, đáng thật ngộ. 
Cơm dừa nước trắng trong ngọc ngà. Nay thì tôi thương 





Cây xanh tự nuôi mình 
và nuôi muôn loài 


"Hlps/llelun hoploerg 


3⁄40 - Nguyễn Chấn Hùng 


mến cây đừa nước giữ bờ giữ đất. Hàng cây bần trải dài 
hai bờ rạch Đôn, một vùng xanh. Bông bẩn nở có những 
cọng tưa đỏ lợt, đẹp mộc mạc. Hồi nhỏ tôi biết ăn trái bẩn 
chua chua chát chát với mắm sống và cơm nguội, cắn trái 
ớt hiểm. Rễ bẩn như chui lên từ bãi bùn gọi thân quen là 
“cặc bẩn” Viển hết các bờ sông, bần cùng dừa nước giữ bờ 
không lở. 

Rợp màu đước xanh. Đầu cầu Dẫn Xây có băng vải "lễ 
thông xe đường Rừng Sác - Cẩn Giờ giai đoạn 1 Đường 
mới làm rộng và đẹp. Làm sao có được con đường dài 
cây xanh phủ kín như vẩy. Cây thẳng, thân cao, lá dày. Rễ 
đước, ló khỏi mặt đất, đan vào nhau, dáng thật hay. Cầu 
cao thoáng, vắt ngang khúc sông rộng. Đứng trên cẩu nhìn 
mé nào cũng thấy ngã ba sông mút mắt. Khắp nơi rợp màu 
xanh của đước. Gần đứng bóng vẫn thấy dễ chịu. 

Lúc triểu rút, bãi biển Cấn Giờ trải dài. Không thấy màu 
xanh của biển, sóng đục không nổi bạc đầu, bãi cát không 
trắng, một màu sậm hơi dơ. Chán quá! Không, nghĩ kiểu 
khác thì thú vị vô cùng. Đi Vũng Tàu tắm biển, đi Nha 
Trang tắm bùn, thấy khỏe. Nhưng chỉ Cần Giờ mới có nước 
pha bùn tiện cả đôi đàng. Hiếm và quý vô cùng, tắm 
biển tắm bùn. Từ bến phà Bình Khánh thì có nửa tiếng là 
đến bãi biển. Gió Vũng Tàu làm người thấy khỏe, gió Cẩn 
Giờ như dịu hơn, càng làm người thấy nhẹ nhàng thơ thới. 
Phải rồi, khí trời ở đây hòa hơi biển bùn, hơi sông với hơi 
thở lành của rừng cây. 






"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 341 


Cây xanh, bí ẩn của sự sống 


Cây cối giúp hành tỉnh sinh tồn. 
Con người, loài vật và các nhà máy 
thải ra khí CO, (carbon dioxid hay 
là khí thải nhà kính) cây cối lại hút 
vào. Cây cối giữ cho trái đất lạnh 
hơn, cung cấp thức ăn che chở loài 
người và các loài vật, làm thế giới 
thành nơi tươi đẹp hơn. Chỉ có cây 
xanh mới làm ra ôxy và thức ăn. 
Quang tổng hợp là "gom tụ lại với 
ánh sáng" Lá là bộ phận chính chế 
tạo thức ăn của cây cối: hứng năng 
lượng từ mặt trời, chuyển nước và 
khí CO, thành đường và tỉnh bột, Rừng đước bên đường 
các thứ này lại trở thành thứcăn — “ứ@Sác-CínGIờ(ẨnhNCH) 
giúp cây có sức để lớn, để trổ bông ra hột và... Tại các hạt 
diệp thể trên lá, chất lục diệp bắt lấy tia sáng mặt trời. Lá cây 
có những lỗ lỉ tỉ để ôxy và CO, vào ra. Vào đêm, cây không 
thể chế tạo thức ăn, khép các lỗ trên lá để ngủ. 





Chính vì khuẩn cyano cổ xưa tạo ra ôxy khoảng 2 - 3 
tỉ năm trước. Vi khuẩn này làm gia tăng lượng ôxy trong 
bẩu khí quyển của trái đất. Chúng thực hiện quang tổng 
hợp trong bào tương. Các nhà khoa học cho rằng hột điệp 
lục (bộ phận quang tổng hợp) của mọi loại cây là do các 
vi khuẩn này tiến hóa mà thành. Các tế bào thực vật đã vơ 
các vi khuẩn cyano vào mình qua cơ chế cộng sinh nội tại. 
Gởi thân vào cây cối để được đùm bọc. Phần mình, khuẩn 
cyano lo việc chuyển ánh nắng thành năng lượng cho cây. 


"lps/Nlelun hoploerg 


342 - Nguyễn Chấn Hùng 


Khí CO, và ôxy trong bầu khí quyển. CO, chỉ chiếm 
0,038% bầu khí quyển (năm 2009). Nồng độ thay đổi theo 
mùa và theo vùng. Ở vùng đô thị, nồng độ thường cao hơn. 
Hoạt động của con người như đốt đầu khí than đá và phá 
hủy rừng rậm làm tăng nồng độ khí CO, khoảng 35% kể từ 
khi bắt đấu từ thời kỳ công nghiệp hóa. Ôxy chiếm khoảng 
21% thể tích bấu khí quyển. Trái đất đặc biệt có lượng ôxy 
nhiếu ở khí quyển so với các hành tinh khác của mặt trời: 
Mars chỉ có 0,1%, Venus còn ít hơn nữa. 


Hít thở thâm sâu 


Bác sĩ mổ và bác sĩ gây mê luôn phối hợp chặt chẽ. Khi 
bóc tách một vùng nào, luôn có một ít máu tươm ra. Màu. 
máu đỏ thắm rất quen thuộc. Bất chợt, máu chuyển màu hơi 
đen sậm, phải ngừng mổ, có gì bất ổn đây: lượng ôxy không 
đủ. Người gây mê lưu ý lập tức điểu chỉnh. Màu máu lại tươi 
thấm. An tâm và nhẹ nhõm. 

Hêmôglôbin là phân tử chủ yếu mang khí ôxy và CO, 
trong hồng huyết cầu. Khí CO, là một yếu tố điều hòa lượng 
máu. Nếu CO, lên cao, các mao quản nở ra để nhận lưu 
lượng máu lớn hơn, lượng ôxy thấp không kích thích hô 
hấp. Lượng CO, cao mới kích thích nhịp thở. Ôxy được 
sử dụng trong các tỉ thể của tế bào để tạo ra phân tử ATP, 
nguồn năng lượng. Chất hêmôglôbin bắt dính khí ôxy, đổi 
màu từ xanh sang đỏ tươi. 

Trong lồng ngực, khí quản chia làm hai ống nhỏ gọi là 
cuống phổi. Mỗi ống này lại chía thành nhiều cuống phổi 
nhỏ, lại chia nhỏ để thông với các túi tí ti. Phổi người lớn 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 343 


có khoảng 600 triệu túi xốp, chứa đầy hơi, bao quanh là các 
mao quản. Khí ôxy vào các túi này rồi thẩm thấu các mao 
quản để vào máu động mạch. Còn máu chứa chất thải từ 
các tĩnh mạch sẽ phóng thích khí CO, trở lại. Khí CO, theo 
cùng lộ trình, đi ngược lại ra khỏi lá phổi khi chúng ta thở 
ra. Cơ hoành giúp bơm tống khí CO, ra, đẩy khí ôxy vào 
phổi. Hít thở thâm sâu, quý là đường nào. 


Rừng xanh lại nhả khí lành 


Trong chiến tranh, bom đạn và chất độc đã biến Cần 
Giờ thành vùng đất chết. Hai mươi lăm năm (1978 - 2003) 
đã phục hồi được rừng ngập mặn Vàm Sát. Nay rừng đã 
phủ xanh 31 ngàn hecta, có gần 20 ngàn hecta rừng trồng, 
hơn 11 ngàn hecta nuôi tái sinh tự nhiên và các loại rừng. 
khác. Cây rừng chủ yếu là đước, loại cây có thể sinh trưởng. 
và phát triển trên các vùng đất phù sa sình lầy, ngập mặn. 
từ 10 đến 25%. Giống đước lấy từ Cà Mau, số lượng trái đủ 
dùng. Đất nào cây đó. Thật kỳ thú. Thủ tướng Lý Quang 
Diệu phải cấn mười năm chỉ để làm sống lại dòng sông. 
Singapore (1987). 

Rừng này được coi là lá phổi và quả thận làm sạch 
không khí và nước thải từ các thành phố công nghiệp. 
thượng nguồn sông Đồng Nai - Sài Gòn. Là thấy thuốc, tôi 
nghĩ miên man. Còn nhớ nhiều lần mở lồng ngực người 
bệnh có bướu trong phổi, hai lá phổi lốm đốm những. 
mảng đen sì thấy ghê. Người bệnh sống ở thành thị và 
hút thuốc lá nhiều. Thường hai lá phổi màu hồng rất đẹp. 

Rất biết ơn thẩy thuốc cao tay đã tạo lại được rừng 
xanh. Phải giữ lá phổi Cần Giờ đấy màu xanh để thở ra đầy 
khí lành cũng như là buồng phổi hồng tươi của em bé. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Hãy bỏ quyền năng phù thủy 


Hải nghị Thượng đình về Khí hậu do Liên Hiệp Quốc 
bảo trợ đã bế mạc vào lúc 3 giờ chiếu ngày 19.12.2009 tại 
Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Cuộc thảo luận Maratông 13 
ngày, ở quy mô chưa từng có, 193 quốc gia. Thành quả thấy 
như không lớn, nhưng ý nghĩa không nhỏ. Gần như toàn thế 
giới đều lo cho nguy cơ: khí hậu thay đổi. 


Chính là do con người 


Khí hậu trên hành tinh của chúng ta luôn thay đổi. Hiệu 
ứng nhà kính tự nhiên thì rất cần cho sự sống trên địa cẩu, 
các khí bọc quanh trái đất hứng lấy một it sức nóng của mặt 
trời, giữ cho nhiệt độ khoảng 15°C. 

Từ khi có cuộc cách mạng công nghệ, các hoạt động của 
con người làm tăng lượng các khí gây hiệu ứng nhà kính. 
Bầu khí quyển hứng lấy sức nóng, từ đó tăng thêm nhiệt 
độ bể mặt trái đất. Thay đổi khí hậu gồm nhiệt độ đổi thay, 
mưa gió và bão lụt. Trái đất đã ấm lên 0,74°C trong trăm 
năm qua. Tăng khoảng 0,4°C từ những năm 1970. Vào năm 
2010, dự kiến nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng giữa 1,4°C và 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 345 
5,8°C. Nước biển có thể sẽ lên từ khoảng 200 - 600mm vào 
cuối thế kỷ này, do hậu quả của băng tan, thay đổi độ mưa 


và bão lốc nhiệt đới. 


Bao nhiêu thầy thuốc cũng lo không xuể 


Vào ngày Sức khỏe Thế giới Hiệu ứng nhà kính gia tăng 
2008, tiến sĩ Margaret Chan, 
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế 
Thế giới đã cảnh báo: “Thay 


đổi khí hậu gây nguy hại cho điynhitđộngo mặt 


sức khỏe con người” Trái đất 
ấm lên từ từ, nhưng tai họa 
thì bất ngờ: nhiều giông bão, 
lụt lội và nóng bức hơn sẽ tác 
động lên không khí, nước, 
thức ăn, chỗ ở. 





Loài người đã phải nhận 
lấy hậu quả của các loại bệnh nhạy với thời tiết, làm chết 
hàng triệu người. Suy dinh dưỡng gây tử vong 3 - 5 triệu 
người mỗi năm, bệnh tiêu chảy giết hơn 18 triệu và sốt rét 
làm chết cả triệu người. Năm 2003, đợt nóng bức ở châu 
Âu làm chết hơn 70.000 người, thật bất ngờ. Bệnh sốt tại 
thung lũng Rift ở châu Phi: các cơn bùng phát thường đi với 
các trận mưa, thường xảy ra hơn do thay đổi khí hậu. Trận 
lụt Katrina ở Hoa Kỳ: hơn 1.800 người chết. Sốt rét ở vùng 
cao của đông Phi châu: hơn 30 năm qua, thời tiết ấm hơn 
nên muỗi mòng tha hồ sinh sôi và truyền bệnh. Dịch tả ở 


"lps/Nlelun hoploerg 


3⁄46 - Nguyễn Chấn Hùng 


Bangladesh do lụt lội và nước uống không sạch. Các bệnh 
nhiễm đang rộ lên. Sốt Dengue, viêm não Nhật, sốt vàng da 
và các bệnh khác. Kiểm soát được rồi nay lại dậy lên. Phân 
tích hơn 300 loại bệnh ở người cho thấy là sự phân bố các 
bệnh có liên hệ đến thời tiết đổi thay. Sự lan tràn virút sông 
Nile ở 44 tiểu bang Hoa Kỳ và năm tỉnh ở Canada liên hệ 
đến trận lũ lụt năm 2002. Không thể quy mọi thứ cho thay 
đổi khí hậu, nhưng phải biết các thách đố ngày càng lớn, 
ngày càng nhiều. 

Các thấy thuốc, điểu dưỡng trong bệnh viện cực khổ lo 
từng người bệnh. Còn khí hậu thay đổi thì làm hàng loạt 
người yếu, người bệnh càng về sau thì càng dồn dập, đông 
và khó hơn. Làm sao đây? 


“Chỉ một con” là kiểu mẫu! 


Sự thay đổi khí hậu là do Hoa Kỳ và nhiều nước công 
nghiệp tạo khí thải hiệu ứng nhà kính. Nhưng sự gia tăng 
dân số ở các nước đang phát triển lại góp phần làm toàn cầu 
ấm lên do tiêu thụ nhiều năng lượng và tàn phá rừng rậm. 

Tại Hội nghị Copenhagen, đoàn Trung Quốc cho rằng: 
“Kế hoạch hóa gia đình - chỉ một con” phải được coi là kiểu 
mẫu thích ứng với thay đổi khí hậu. Họ nêu báo cáo của 
Liên Hiệp Quốc về tình hình dân số thế giới năm 2009. Nếu 
dân số toàn cẩu giữ được 8 tỉ vào năm 2050 thì có thể giảm 
được 1 đến 2 tỉ tấn khí thải CO,. Mặc dầu dẫn đầu thế giới 
về khí thải CO,, nhưng Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 347 


cho sinh thái thế giới vì dự kiến giúp giảm dân số toàn cầu 
50% vào năm 20751 

Quỹ dân số của Liên Hiệp Quốc nhận định: “Các khí 
thải lẽ ra không tích tụ nhiều nếu dân số địa cầu không tăng 
nhanh đến thế, chỉ có 300 triệu người vào 1.000 năm trước 
so với 6,8 tỉ ngày nay”. Rốt lại chính là loài người thải ra CO, 
số lượng cao, chứ không phải những con gấu Bắc cực. 


Cứu lấy những chú gấu Bắc cực kiêu hãnh 


Thỏathuận Copenhagen. 
Cuộc thảo luận về thay đổi 
khí hậu đã kết thúc. Tổng 
thư ký Liên Hiệp Quốc Ban 
Ki-moon nói: Thỏa thuận 
Copenhagen không đáp 
ứng đúng niềm hy vọng 

Biến đổi khí hậu có thể làm của bất cứ ai, “nhưng đây là 
tuyệt chủng những chú gấu Bắc cực _ điềm khởi đầu quan trọng” 





Tổng thống Mỹ Barack 
Obama tháo gỡ bế tắc ở cuộc thương thảo với các nhà 
lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Braxin. Nhiều 
bất đồng gay gắt và có những chấp nhận mềm dẻo. Ông 
nhấn mạnh: “Đây là lắn đầu tiên trong lịch sử, tất cả các 
cường quốc kinh tế đếu đến họp và chấp nhận trách 
nhiệm của mình để hành động chống lại mối đe dọa của 
sự thay đổi khí hậu”. 
Nước Mỹ tạo nhiều khí thải nhất. Sự ấm lên toàn cầu là 
vấn đề của toàn thế giới, các nước công nghiệp phải có 


"hlps/flelun hoploerg 


3⁄48 - Nguyễn Chấn Hùng 


trách nhiệm hàng đầu để giải quyết. Trong lịch sử và hiện 
nay, Hoa Kỳ thải nhiều khí nhất. Không đầy 5% dân số địa 
cầu, Hoa Kỹ tạo ra khoảng 20 - 25% khí thải của toàn thể 
giới. Theo thăm dò của FoxNews thì 63% người Mỹ nghĩ là 
có sự ấm lên toàn cầu, giảm xuống từ 69% vào đầu năm, 
và từ 82% vào năm 2007. Chỉ có khoảng phân nửa (51%) 
người Mỹ tin là thay đổi khí hậu là do con người. Khoảng 
1/3 (29%) tin là thay đổi khí hậu là do thiên nhiên. Nguyên 
ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, bà Sarah Palin thuộc nhóm. 
không tin thay đổi khí hậu là do con người và cực lực bài 
bác đường lối của Tổng thống Obama. 


Nhiều nơi sẽ biến mất: bàn tay phù thủy nào? Bên lề hội 
nghị có triển lãm 100 nơi có thể biến mất: thủ đồ Caracas 
của Venezuela có nhiều hoa hậu thế giới. Vùng du lịch 
đẹp nổi tiếng Kakadu Wetland, Australia đang bị đe dọa 
vì mực nước biển dâng cao, dần dần biến thành vùng lầy 
bùn muối. 

Hồ Baikal ở Nam Siberia là hồ sâu chứa nước ngọt rộng 
nhất thế giới. Trong 60 năm nhiệt độ đã tăng 1°C, đã ảnh 
hưởng lên sinh thái đặc biệt. 

Thương những con gấu Bắc cực ở vùng Tây vịnh Hudson, 
Canada. Quanh năm chúng săn hải cầu trên biển băng. Từ 
những năm 1970 đá băng vỡ tan sớm hơn ba tuần, loài 
gấu con đã bị đói, gấu mọi lứa đều yếu sức. 35 - 50 năm 
nữa, 30% gấu giảm đi. 100 năm nữa sẽ tuyệt giống. Hãy 
nhìn xem gấu Bắc cực. Nó đứng thẳng người trên tảng. 
băng, kiêu hãnh. Thay đổi khí hậu đã làm diệt chủng từ từ 
loài gấu. Maldives gồm 1.200 đảo trải dài 1.000km ở vùng 
Ấn Độ Dương. 


"lps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 349 





Quần đảo Maldives, thiên đường du lịch 
có nguy cơ chìm trong nước biển. 


Đây là thiên đường du lịch với các bãi cát trắng phau, 
các rừng cây cọ xanh, các bãi san hô sặc sỡ. Hơn 80% diện. 
tích đất cao hơn mức nước biển không tới 1m. Các hạ 
tầng cơ sở đều gần bờ biển. Trong 15 năm biển đã lên 
cao 4,5cm, dự kiến đến cuối thế kỷ mực nước sẽ lên thêm. 
20 - 60cm. Trong cuộc họp ở Copenhagen, Tổng thống 
nước Maldives là đại biểu bức xúc nhất: “Tôi van xin mọi 
quốc gia, đừng để thương thảo này đồ vỡ. 


"hlps/flelun hoploerg 


Bà mẹ thiên nhiên 
thương yêu muôn loài 


"Thương làm sao. Cây 
cỏ hứng ánh nắng từ mặt 
trời, lấy nước muối khoảng @ 
từ đất, chế tạo thức ăn Z<= 
nuôi mình và nuôi muôn 


loài. Rau trái mang sinh 


F ~.. R Ái Eijkman trị bệnh tê phù cho gà, 
tố vào bữa ăn, bệnh tật ra thêm cắm vào cơm trắng 
khỏi thân thể, trẻ con lớn (Anh: Ủy bọmNebel 


khỏe, người lớn sống vui. 

Những năm cuối thế kỷ 19, bác sĩ quân y Christiaan 
Eijkman làm việc tại đảo Java (thuộc địa của Hà Lan) thấy 
những chú gà ăn gạo trắng bị chứng tê phù. Ông cho thêm 
chất cám vào bữa ăn thì chúng hồi phục. Những người tiếp 
nối lần lần làm rõ vai trò của chất nhiệm màu trong cám 
của gạo lức. Đến năm 1926, hai ông P. Jansen và F. Donath 
phân lập được tỉnh thể chất lạ chiết xuất từ cám: chỉ cần 1% 
của một miligram mỗi ngày để trị hết bệnh một con bồ câu 
thiếu chất kỳ diệu này. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống -351 


1929 đầu tiên vinh danh sự khám phá vitamin được trao 
cho Eijkman, 35 năm sau khi ông trị gà khỏi bệnh. Khoảng 
năm 1910 nhà sinh hóa C.Funk cho là mình đã phân lập 
được chất nhiệm màu trong cám và gọi là vital amines (chất 
sống amines). Khám phá của ông là sai lầm, nhưng từ ông 
để xuất được giữ lại và gọi gọn là vitamin. Từ sinh tổ cũng 
rất phù hợp. 


Cơ thể không làm ra được 


Các vitamin là các chất trong các thức ăn của chúng ta. 
Cơ thể cẩn vitamin mới hoạt động tốt. Mỗi loại vitamin có 
một nhiệm vụ. Chẳng hạn như vitamin D trong sữa giúp 
cho xương chắc. Vitamin A trong củ cà-rốt giúp nhìn được 
trong bóng tối. Vitamin C trong chanh, cam giúp cơ thể 
lành nếu bị đứt tay đứt chân. Các vitamin B ở các loại rau 
cải xanh giúp cơ thể làm ra prôtêin và nắng lượng. 


© Vitamin D 


Cơ thể tạo ra vit D khi phơi nắng, 


Nguồn: 
Phỏ mai 
Bơ 

Sữa 

cá 





Nước và mỡ hòa tan các vitamin. Có hai nhóm: các 
vitamin tan trong mỡ đẩu vả vitamin tan trong nước. Khi 
chúng ta ăn, các vitamin tan trong mỡ dầu thì được trữ 


"Hlps/llelun hoploerg 


352 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


trong các mô mỡ và trong lá gan, tạm trú đôi ngày, hay nấn 
níu đến sáu tháng. Rồi chúng được chuyển tới nơi cơ thể 
cần. Các vitamin A, D, E và K tan trong mỡ dầu. Các vitamin 
tan trong nước thì lại khác, chúng ngao du trong dòng máu, 
thứ nào không được dùng thì ra ngoài cơ thể theo đường 
tiểu. Mấy thứ vitamin này cần được thay hoài vì không trữ 
được. Đó là vitamin € và nhóm lớn các vitamin B. 

Cơ thể không làm ra được. Cơ thể chúng ta là một cái 
máy rất tuyệt, tự làm ra mọi thứ. Vậy mà cơ thể chào thua: 
không làm ra được các vitamin. Thức ăn mang vitamin vào. 
"Thưởng thức nhiều món mới có đủ loại vitamin. Ăn lành, 
đúng điệu chẳng cẩn uống vitamin phụ thêm. Các vitamin 
không đem năng lượng cho cơ thể nhưng nối kết và điểu 
hòa xâu chuỗi các phản ứng biến dưỡng để lấy ra năng 
lượng từ thức ăn. Nhiều vitamin và muối khoáng làm việc 
cặp kè nhau theo nhóm. Thí dụ như sự cân bằng hài hòa 
giữa vitamin D, canxi, magnê, phốtpho, kẽm, mangan... cần 
cho một bộ xương tốt. Việc cặp kè rất tuyệt vời trong rau 
quả. Cơ thể dự trữ các vitamin tan trong mỡ, dùng quá liều 
sẽ có phản ứng phụ. Cẩn thận với vitamin A, bêtacarôten, 
vitamin E và vitamin D quá liểu. Vitamin tan trong nước 
thì chẳng gây khó chịu vì phân tán theo các chất dịch trong 
người rồi thải ra theo nước tiểu. 


Trời đất cho ta rau cải và trái cây 


Rõ rồi, ăn nhiều loại rau lá và nhiều loại trái cây làm 
tốt cho sức khỏe chúng ta. Nghiên cứu này tiếp nghiên cứu 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 353 


khác đều cho thấy là chế độ dinh dưỡng có nhiều rau trái 
làm giảm bớt nguy cơ bị một số bệnh ung thư, bệnh tim 
mạch và các bệnh mạn tính khác. Có vai trò dinh dưỡng 
quan trọng, rau trái còn giúp bữa ăn mỗi ngày thay đổi. Bao 
nhiêu là màu sắc, bao nhiêu là hương vị, bao nhiêu là thành 
phần làm cho thay đổi mỗi bữa ăn, vui mắt, thơm tho. 

Các loại rau trái mang đẩy các vitamin và muối khoáng 
thiết yếu và các vi chất không có trong các viên thuốc bổ 
đa vitamin. Rau trái còn là nguồn chất xơ dinh dưỡng, giúp 
tránh táo bón, giúp ruột bớt hấp thụ các độc tố trong chất 
thải, giảm nguy cơ ung thư. 


Đừng đi quá xa 


“Từ hơn vài mươi năm trở lại đây, các vitamin được coi là 
loại bổ sung dinh dưỡng quan trọng để khắc phục một chế 
độ ăn uống không đủ và làm sức khỏe tốt hơn. 

Nhóm vitamin gọi là kháng ôxít hóa được lưu tâm đặc 
biệt. Các kết quả từ các phòng thí nghiệm và nghiên cứu. 
trên loài vật gợi ra là các chất này hóa giải được tác hại của 
các gốc hóa học tự do, thứ wVHbeear 
này có thể làm tổn thương V2 


tế bào, gây sự lão hóa và Stvenn2 


bệnh ung thư. Mới hé thấy và bếtacarôten: 
mối liên hệ tốt giữa vitamin ~.. 
bổ sung và sức khỏe nhiều C 


người đã dùng thuốc “bổ” 


"hlps/llelun hoploarg 


354 - Nguyễn Chấn Hùng 


đều đặn. Nhưng đừng quá tin các viên vitamin bổ sung 
liểu cực mạnh (liều mềga), đừng lạm dụng vitamin A, E và 
bêtacarôten. Hãy dùng vitamin trong rau trái. Bà mẹ thiên 
nhiên chăm lo tốt muôn loài. 

Các vitamin có thể ngừa đột quy? Các nhà nghiên cứu 
không dám chắc uống các vitamin có thể ngừa các bệnh 
tim hay đột quy. Vài loại sinh tố, như C và E có thể ngừa 
nguy cơ bệnh tim, tránh xơ vữa động mạch tim. Vitamin D. 
cũng có thể giúp tim. Vitamin không thể giúp phòng ngừa 
nguy cơ tim mạch nếu tự mình không kiểm soát các yếu tố 
khác, như dinh dưỡng, thiếu vận động thân thể, hút thuốc, 
cholesterol cao và tiểu đường. 


Biết bao công sức 


Năm 1929, Christiaan Eijkman và Frederick G. Hopkins 
được trao giải vì khám phá vitamin B1. G. Hoyt Whipple, 
G. Richards Minot và W. P. Murphy nhận Giải Nobel Sinh 
lý hoặc Y học năm 1934 vì các công trình liên quan 
đến vitamin B12. Cùng năm 1937, Albert Szent - Györgyi 
nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học do tìm ra vitamin C 
và Norman Haworth được trao giải Hóa học vì tổng hợp 
được vitamin C giúp sản xuất đại trà với giá thành thấp. 
Biết bao người được hưởng thành tựu này. Haworth chia 
giải Nobel Hóa học này với Paul Karrer, người tìm ra cấu 
trúc vitamin A và E... Năm 1938, giải Nobel Hóa học lại trao. 
choRichard Kuhn, người Đức vì các công trình nghiên cứu 
về các vitamin B (riboflavin, pyridoxin). 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 355 


Đôi lời nhắc nhở 


Chế độ ăn lành. Bữa ăn nhiều trái cây, nhiều rau cải, các 





loại ngũ cốc còn nguyên, các loại hột và dầu lành, ít thịt 
đỏ, ít mỡ. Viên đa sinh tố cần cho người thiếu dinh dưỡng, 
nhưng thua xa các bữa ăn lành, đủ. Hãy nhớ đến vitamin 
D. Vitamin D làm cho xương chắc. Đừng để thiếu ánh 
sáng. Người ta thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ 
ung thư ruột và vú. Tránh xa các viên mêga (megadose). 
Tránh liều cực lớn các loại vitamin và các loại thức ăn được 
bổ sung sinh tố cực mạnh. Đừng xiêu lòng vì viên vitamin 
siêu hạng quảng cáo trên tivi và trên mạng. Để dành tiền 
mua thức ăn lành và đi du lịch. 





Nhớ lấy bài học. Người ta từng tin tưởng là vitamin E, 
A, bêtacarôten, selenium, acid folic và các vitamin B với 
liều mêga (cực lớn) thật có lợi cho sức khỏe. Kết quả thử 
nghiệm đem đến nhiều thất vọng. Riêng với vitamin A 
và bêtacarôten, người ta càng sửng sốt. Bổ sung liều cao. 
các vitamin này có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở 
những người hút thuốc và làm trắm trọng thêm ung thư 
tiển liệt tuyến ở một số người. Bổ sung vitamin D có thể 
giúp giảm nguy cơ tim mạch và vài loại ung thư, đặc biệt 
là ung thư ruột già. Đây là điều rất hứa hẹn, nhưng chưa 
được khẳng định. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Béo phì làm đời sống thun lại 


« 





ân đội của chúng ta 
đang chiến đấu chống kẻ địch 
mới, không giống bất kỳ kẻ 
địch nào từ trước đến giờ”- 
trung tướng hồi hưu Norman 
Seip đã cảnh báo trong một 
¡_ cuộc họp ở thủ đô Washington 
Ảnh: phỏng theo Genius beauty. vào tháng 4.2010. Kẻ địch nào? 
PHƯEPHẠp Đó là bệnh béo phì. 






Dịch bệnh béo phi ác 


Dịch béo phì đang hoành hành 


Mập quá không chiến đấu được. Tỷ lệ cao người Mỹ béo 
phì là sự đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia. Hơn một 
phần tư thanh niên mập quá không chiến đấu được (too fat 
to ñght). Ngô quá. Để đốc về hưu James Barnett báo động 
an ninh quốc gia vào năm 2030 tuyệt đối tùy thuộc vào biện 
pháp lật ngược tỷ lệ béo phì trẻ con từ bây giờ. 

Fast food mê hoặc người Mỹ từ những năm 1960, rồi béo. 
phì bắt đầu bám lấy sức khỏe nhiều người. Trẻ con không 


"hlps/lelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 357 


thoát được cạm bẩy này. Các thức ăn nhanh, như loại burger 
và khoai tây chiên, chứa nhiều chất béo, muối và calôri. Một 
siêu phần có nhiều calôri hơn lượng người bình thường cần 
nguyên một ngày. “Ăn vặt” không làm no dai, thiếu chất xơ 
và do được chế biến sẵn, fast food làm lượng đường máu 
tăng nhanh rồi hạ nhanh, lại làm mau đói. Người Mỹ ăn. 
quá nhiều, từ đó chứng béo phì đã gây hại cho cơ thể, tạo 
ra nhiều bệnh, không chỉ là tiểu đường, cao huyết áp và các 
bệnh tìm. Đối sách rõ ràng: ăn bớt lại và tập luyện nhiều 
hơn. Không mấy người theo được và dịch béo phì đang 
hoành hành. 

Cười ra nước mắt. KEC (gà 
rán Kentucky) đã cộng tác với N 
tổ chức Susan G.Komen để 
phòng chống ung thư vú.Loại — Í| 
gà rán làm béo phì lại bắt tay 
với tổ chức Susan G.Carmen. 
'Tổ chức cứu mạng sống cho 
phụ nữ lại khuyến khích mua gà rán chiên thật giòn. Dinh 
dưỡng sai lầm và béo phì có tác hại trên xuất độ và tái phát 
ung thư vú. 








FastFood hại trẻ con 


Đời sống thun lại 


Béo phì là lượng mỡ của cơ thể tăng quá đáng so với 
khối lượng cơ thể trung bình. Lượng calôri đưa vào quá 
lượng calôri cần thiết. Chuyên gia sức khỏe cân do và tính 
toán để biết người nào bị mập dựa trên chỉ số BMI (Body 
Mass Index). Ở người lớn, BMI trong khoảng 25 - 29,9 là 
tăng trọng, trên 30 là béo phì. Không phải chỉ là mang nặng 
nhiều ký lô khiến khó nhìn, người thấy chậm chạp, thấy 


"lps/flelun hoploerg 


358 - Nguyễn Chấn Hùng 


nhiều phiến toái, béo phì là một bệnh. Thống kê vào tháng 
7.2009: người Mỹ tốn 147 tỉ đôla hàng năm chăm sóc bệnh 
béo phì, chiếm 9,1% chỉ phí sức khỏe chung. Béo phì liên 
hệ 80% tiểu đường loại 2, 70% bệnh tim mạch, 42% ung thư 
vú và ruột thấy ở những người béo phì, 30% phẫu thuật túi 
mật liên hệ béo phì. 2/3 người Mỹ tăng trọng hoặc béo phì. 
Ước tính bệnh này làm đời sống ngắn lại khoảng 20 năm. 

Ăn không lành, ngủ không đủ, tập luyện không đều... gây 
béo phì. Đời sống thun lại. 


Lây lan như cúm A/H1N1! 


Tôi đã thưởng thức fast “* 
food ở nhiều cửa hàng My 


McDonald, KFC (gà rán h« bộph 

E \ n 
Kentucky), Burger King, à _ ta 
Jack in the box, Taco bell.  cao:im,thận, 


Thích thật. Bên ngoài trời .„ | hờn 
lạnh, bên trong ấm và thơm. —Í 
Đi dạo phố mắc..., cứ vào * ¡5ö yàg 
McDonald là có rest-room Ỹ 
(từ trang nhã chỉ WC). Bái †-« tỉnh mạch 
phục. Thành tựu văn minh h 
ẩm thực Hoa Kỳ. Hấp dẫn Bề So, 

\ Béo Phì gây rối 
thân thiện, vừa túi tiền. _. 





Người Mỹ không mập mới là kỳ. Khoai tây chiên ngon ăn 
không kịp thấy no. Cánh gà “hot wing” đầy thịt, mỡ chiên 
thơm cay nhiều calôri. Bánh mì kẹp thịt burger tẩm sốt 
béo ngây. Rau salad trong nước trộn mặn ngọt. Cửa tiệm 
In-N-Out Burger lại bày ra xắt khoai tây rồi chiên tại chỗ, 


"hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 359 


chiêu độc đáo. Có người khuyên hãy nhai chậm thức ăn nhanh. 
Làm sao được. Ăn nhanh mới ngon, ăn nhiều mà không kịp 
thấy no. Thức ăn chứa nhiều muối, đường làm khoái khẩu vị, 


rổi khát nước. Tha hồ nước ngọt có gas đủ loại Coke, Pepsi, 
7Up, trà đường... Có nước khoáng, mấy ai dùng. 





Tôi mừng thấy thành phố mình cũng có những cửa 
hàng fast food chính hiệu khang trang, văn minh lịch sự. 
Mà cũng thấy rất lo. Đã thấy các cháu hơi mập rồi. Trận 
địch béo phì của nước Mỹ có lan nhanh như virút A/H1NI 
không? Lời hô hào thống thiết của đệ nhất phu nhân Mỹ 
Michelle Obama chiến đấu với bệnh béo phì của trẻ con có 
đánh động các bà mẹ Việt hay không? 


Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui 


Ăn lành. Chế độ ăn hài hòa chất bột, chất thịt, chất béo, 
đủ mà không dư thừa. Không quả mặn ngọt cay nóng. 
Nhiều loại rau trái tốt cho sức khỏe. Nên nhớ cá tốt hơn 
thịt. Đừng lậm, không để trẻ con ghiến fast food gồm các 
loại burger, khoai tây chiên, gà bò chiên rán, nước ngọt 
có gas; làng nướng: thịt mỡ nướng quá nóng. Tránh bớt 
các món muối mặn, làm dưa: khô mắm muối mặn, thịt cá 
xông khói, cải dưa, cà pháo mắm tôm... 


Ngủ đủ. Cứ tưởng ngủ là hoàn toàn bất động như chết. 
Không. Não chúng ta vẫn hoạt động trong giấc ngủ. Có lúc 
giấc ngủ giúp nghỉ ngơi trọn vẹn và nạp đấy näng lượng. 
cho hôm sau, có lúc giúp học và tãng cường bộ nhớ. Não. 
hoạt động trong giấc ngủ để giữ sức khỏe tốt và giúp hoạt 
động tối ưu. Ngủ bao nhiêu cho đủ là tùy người, và tùy lúc 
trong đời người. Người lớn cần 7 - 8 giờ ngủ mỗi đêm. Ngủ 
đủ giúp suy nghĩ sáng suốt, ứng xử nhanh nhẹn và ghi nhớ 








"lp/flelun hoploerg 


360 - Nguyễn Chấn Hùng 


tốt. Thiếu ngủ dễ cau có, giao tế không tốt. Giấc ngủ thật 
quan trọng cho sức khỏe. Ngủ không đủ về lâu làm tăng 
nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim mạch... Trong giấc ngủ 
cơ thể tạo ra nhiều hormon. Hormon tăng trưởng làm trẻ 
con lớn lên, giúp sửa chữa tế bào và mô tạng ở trẻ con và 
người lớn. Hormon khác khiến giấc ngủ ngon, tránh bệnh. 
Còn có hormon giúp cơ thể dùng tốt năng lượng. Người 
ngủ thiếu, dễ bị tăng trọng và béo phì. 

Tập đều. Vận động thân thể một chút còn hơn ngồi lỳ. 
Người mập người ốm, trẻ con người lớn, phụ nữ mang. 
thai, người khuyết tật. Ai vận động cũng có lợi. Lời khuyên 
hiện nay là tập 30-60 phút mỗi ngày tùy theo người, theo 
hoàn cảnh. Kết hợp thể dục đều đặn với các hoạt động. 
thường ngày là tốt rồi. Đi bộ, bơi lội, chơi thể thao. Làm 
việc nhà, làm vườn cũng góp phắn cho vận động thân 
thể. Đối với trẻ con cách nào cũng tốt miễn là chúng hoạt 
động chơi đùa chạy nhảy. Tập luyện làm giảm béo phì, 
bệnh tỉm mạch, đột quy, ung thư ruột, tiểu đường, huyết 
áp cao. Còn nhiều ích lợi khác như giảm đau khớp, bớt 
trầm cảm, tốt cơ xương khớp, dáng vóc đẹp hơn, tỉnh thần 
sảng khoái hơn. Hít thở thâm sâu. Hit thở bình thường chỉ 
dùng một phần của lá phổi. Hít thở thâm sâu dùng gần 
trọn các lá phổi, cơ hoành hoạt động tích cực xoa bóp nội 
tạng gan, lách, bao tử - ruột... Chẳng những cho chúng ta 
nguồn sống nhờ khí O.„ phổi còn là một cái lọc tuyệt vời. 
Cơ thể vận động, phổi thải khí CO,. Phổi lọc luôn mây mù 
tâm ý. Cái lọc thân thể và trí não hoạt động qua sự vận 
động thể dục thể thao. Hãy ra ngoài hưởng khí trời và vận 
động thân thể. Cho ra mồ hôi p toàn thân thở. 

Ăn lành ngủ đủ tập đều thì sống vui. 





"Hlps/Ölelun hoploerg 


Ngủ không mộng mị, 
hít thở thâm sâu 


Có vua nào như Cần Long triều Thanh sống thọ đến 
89 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng 64 tuổi bị bệnh nặng, 
tập luyện sống khỏe đến 91 tuổi. Nguyên Tổng thống Hoa 
Kỳ thứ 41 Georgre H. W. Bush nhảy dù kỷ niệm ngày sinh 
thứ 85. 


Nước giữa dòng không thối... 


Ông George H.W. Bush đã kỷ niệm 
sinh nhật bằng một cú nhảy dù từ trên 
độ cao 10.000 feet. Ông nhảy cặp với 
Mike Elliott, đáp êm ái xuống sân cỏ 
nhà thờ St. Anne. Tuổi đó mà nhảy dù, 
còn hẹn làm y vậy vào tuổi 90! Ông 
thưởng thức cảm giác rơi tự do và cho 
thấy người có tuổi vẫn năng động, sống 
vui. Lúc làm tổng thống, ông mê chạy bộ, chơi gôn, đánh 
quần vợt và đi câu. Nay bớt đần sinh hoạt nhưng không 
có ý ngừng vận động. 





"lps/Nlelun hoploerg 


362 - Nguyễn Chấn Hùng 


Tôi còn nhớ bài Cẩn phải vận động, trong Luân lý giáo 
khoa thư lớp Đống ấu. Ông Hoa Đà là một bậc danh y đời 
'Tam Quốc có câu: "Nước giữa dòng mà không thối là vì chảy 
luôn. Cái then cửa mà không gỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con 
người ta muốn cho mạnh mẽ cũng phải năng vận động, thì 
mới được khỏe mạnh”. 


Chuyện vua Càn Long ngày ngày nghiến răng 


Hồi nhỏ tôi mê chuyện Càn Long du Giang Nam. Ông 
vua nổi tiếng triểu Thanh, thường giả trang thăm dân cho. 
biết sự tình, võ công cao cường. Nhiều năm sau tôi mới 
biết ông vua chịu chơi sống tới 89 tuổi! Luyện tập võ nghệ 
giúp ông khỏe? Chắc là vậy rồi. Tôi còn tò mò. Các vua Tàu 
sẵn rượu ngon gái đẹp, khó sống lâu. Thì ra Càn Long có bí 
quyết 10 điểu: nghiến răng, đảo hai mắt, nuốt nước miếng, 
xoa mặt, vuốt mũi, nhịp tai, vuốt chân, xoa bụng, duỗi chỉ, 
nhíu đít. Mới nghe thấy tức cười, ngồ ngộ. Tôi tìm học rõ 
hơn, tôi tập thử. Thật hay. Nghiến răng thật ra không chỉ 
làm chắc răng (như thi hào Tô Đông Pha căn dặn) mà còn 
làm cơ nhai và nhiều cơ khác vận động, máu huyết lưu 
thông. Nước miếng ra nhiều, nuốt vào rất tốt. Xoa mặt, vuốt 
mũi, vuốt chân, xoa bụng, cách nào cũng có công dụng. Còn 
nhíu hậu môn, nhíu lỗ đít, kỳ quát Nghiên cứu kỹ thấy quá 
tuyệt. Khi co thắt hậu môn thì không chỉ cơ vòng làm việc, 
mà cả các cơ, dây chẳng, các dây thần kinh vùng hội âm đều 
vào cuộc, máu huyết thông thoáng. Là bác sĩ mổ rành vùng 
này, tôi thấy không có cách nào hay hơn. Ngày ngày võ nghệ 
và kiên trì bí kíp mười điều tự xoa bóp thì tuy là vua mà lại 





"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 363 


sống khỏe, sống thọ. Tự xoa bóp có ý nghĩa vừa cho vừa 
nhận, tốt hơn người ta xoa bóp cho mình. 


Chẩm chậm như kéo tơ 


Thấy nhiều người, trẻ tuổi nhiều tuổi sáng sáng múa 
máy hêu hêu ở các công viên tôi thấy vui. Đó là Thái cực 
quyển dưỡng sinh - Trên đưới theo nhau, trong ngoài hợp 
nhau (Thượng hạ tương tùy, nội ngoại tương hợp). Bài múa 
nhẹ tênh, động tác tiếp nối chấm chậm như kéo tơ, dùng ý 
không dùng sức. Hơi thở nhịp nhàng, cơ thể dìu đặt, tâm 
thân hài hòa, tôi thấy vui sống thảnh thơi. đã thăm Hy 
Lạp, viếng đến tiên tri Delphi thờ thần Apollo. Trên cao dựa 
vào vách núi là một quảng trường cổ xưa rộng lớn dành 
cho các cuộc thi đấu thể thao, tiển thân của Olympic. Tôi 
ngưỡng mộ lòng yêu mến vận động thân thể. Nhưng tinh 
thần Olympic truyền đến nay thì có gì bất cập chăng. “Cao 
hơn, nhanh hơn, xa hơi phải là phương châm hoàn hảo? 
"Thể chất con người có giới hạn. Hơn, hơn và hơn thì có lúc 
sẽ "đứt bóng” Các vận động viên phải doping, kiểu nảy kiểu 
nọ. Còn ban tổ chức quốc gia nhiều nơi thì có đủ trò gian 
lận lấy thành tích. 









Thời nay có nhiều hư tà tặc phong 


Năm 2006, tôi dự một Hội nghị Quốc tế về Ung thư tại 
thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ông Bush 41 phát biểu trước 
hàng ngàn chuyên gia ung bướu toàn cầu: chính đinh dưỡng, 
với các thức ăn nhanh (fast food), nước ngọt (coke...) đã làm 


"lps/flelun hoploerg 


364 - Nguyễn Chấn Hùng 


người Mỹ béo phì đến mức đáng lo, kéo theo tiểu đường, 
tim mạch, ung thư. Ông kêu gọi phải xây dựng chế độ dinh 
dưỡng lành mạnh. Người Mỹ đã có cách ẩm thực lệch lạc! 
Tôi thật sửng sốt mà thú vị. Hư tà tặc phong của thời nay. 
Thời xưa Trang Tử đã nhắc nhở: "Gặp nơi tử địa, anh em 
cha con còn biết lo sợ răn bảo nhau đừng bước vào. Còn 
như trên chăn chiếu giữa cuộc uống ăn, cũng là nơi tử địa 
sao không mấy kẻ biết lo sợ”. 





Rất nhiều hư tà tặc phong. Khói thuốc lá gây ô nhiễm 
rộng khắp, gây bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, gây nhiều 
bệnh ung thư với trên 60 chất sinh ung thư. Có các loại 
virút HBV, HCV gây viêm gan, rồi xơ gan, rồi ung thư gan; 
virút HPV gây viêm cổ tử cung, về lâu về dài gây ung thư cổ 
tử cung; vi khuẩn Helicobacter pylori - gây viêm loét bao tử 
tá tràng về lâu có thể hóa ác. Bao nhiêu hư tà tặc phong có 
từ xưa, giờ mới biết, lại có nhiều hư tà mới. Hoàng đế nội 
kinh, sách y xưa nhất của phương Đông dạy đối với hư tà tặc 
phong bên ngoài tùy thời mà phòng tránh. Phải biết nhận ra 
bằng phong cách thời nay mà có xử lý thích hợp. 





Xưa và nay, Đông và Tây 


Không chỉ ở thiên Dưỡng sinh chủ, trọn quyển Trang Tử 
Nam Hoa Kinh, từ hơn ngàn năm trước, thẩm đượm lời bàn 
dưỡng nuôi cuộc sống. Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo 
âu, ăn không cầu món ngon, hít thở thì thâm sâu (Kỳ tầm bất 
mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức thâm thâm). 
Cũng là hướng dẫn cách sống cho thời nay. Giấc ngủ sâu 
không mộng là cách phục hổi sinh lực tốt nhất. Ăn uống 
đúng cách, không sơn hào hải vị, không nhiều thịt mỡ, mà 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 365 


nhiều rau trái. Hít thở đều sâu 
gắn liền với vận động cơ thể. 
Trang Tử còn có công phu tọa 
vong, tuyệt chiêu. Ngối mà quên, 
quên thân thể, bỏ thông minh, 
lìa hình bỏ trí, đồng với đạo lớn 
(Đọa chỉ thể, truất thông minh, 
ly hình khứ trị đồng ư đại 
thông, thử vị tọa vong). Dùng Lão ỏng George Bush nhảy dù 
chiêu này có thể giảm stress. nhân sinh nhật lần thứ 85 





Năm 1970, bác sĩ Nguyễn 
Văn Hưởng, 64 tuổi, bị tai biến mạch máu não nặng. Nghiên 
cứu để trị bệnh cho mình, ông tổng hợp rất hay kinh nghiệm. 
về khoa bảo vệ sức khỏe từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, kết 
hợp y học phương Đông và phương Tây với truyền thống y 
học dân tộc. Sách Phương pháp dưỡng sinh của Nguyễn Văn 
Hưởng chỉ dẫn đủ hết, cách hít thở, tập khi công, các tư thế 
yoga, có cả 10 điểu tự xoa bóp của Càn Long... Bác sĩ Trần 
Hữu Nghiệp gọi cụ là “Người bác sĩ mang hồn dân tộc”. Tôi 
thường ngắm cụ mến thương và thán phục. Cụ lại ca tụng 
bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là người tiên phong dưỡng sinh. 
Ông có bài Về tập thở rất hay, đễ nhớ. Thật ấm lòng có hai 
bậc tiến bối dưỡng sinh Việt Nam hiện đại. 

Lão ông G. Bush người thật thẳng, đáng thanh thoát, 
mặt điểm đạm tươi vui. Cố vấn cho nhiều chương trình sức 
khỏe, cho phong trào chống ung thư, luôn hoạt động, vui 
sống. Ông có thưởng thức Nam Hoa Kinh, Hoàng để Nội 
Kinh không? Rõ ràng ông đã khuyên người Mỹ tránh hư tà 
tặc phong hiện đại. Phương châm sống của ông chắc cũng 
là ăn vừa, ngủ đủ, thở đều, sống vui. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Dễ thương mộng mị 


Xu Trang Châu nằm mộng thấy mình là bướm, vui 
phận làm bướm. Tỉnh giấc lại thấy mình là Châu. Không 
biết Châu mơ là bướm, hay bướm mơ thành Châu? (Trang 
tử Nam Hoa Kinh). 

Loài bò sát, loài chim và loài có vú đều phải ngủ. Vài loại 
cá và ếch nhái có giảm bớt sự nhạy bén nhưng không ngủ. 
Côn trùng không ngủ mà chỉ giữ bất động ngày hoặc đêm. 
Đo các sóng trong não thì thấy loài bò sát như thắn lằn, rắn 


Chu kÿ giấc ngủ và sóng não. si 
G2 | G93 G85 
lMHMhè-T—— 


TEOONET 
tổ 





"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 367 


mối không có mộng. Loài chìm có mơ một chút. Loài có vú 
đều có mộng mị. Vài loài vật cũng giống người, ngủ luôn 
một mạch. Người mới có giấc ngủ liền bảy tám giờ không 
biết trời đất. 


An lành giấc ngủ 


Không thấy được mình ngủ nhưng rất quen người khác 
ngủ. Mắt nhắm, tai không nghe, nhịp thở chậm đểu, cơ bắp 
buông lỏng. Lâu lâu, lăn qua lăn lại thay đổi kiểu nằm. Tim 
đập chậm lại. Não mới thật tuyệt. 

Bộ óc không rảnh rỗi. Gắn máy đo điện não vào đầu một 
người có thể ghỉ nhận được não làm việc ra sao. Người đang 
thức hoặc thư giãn, não phát ra các sóng alpha gồm các 
đao động khoảng mười chu kỳ trong một giây. Đầu óc căng 
thẳng phát ra các sóng bêta, nhanh gấp đi lấc ngủ có các 
sóng chậm hơn gọi là thêta và delta. Sóng thêta dao động từ 
3,5 đến 7 chu kỳ/giây. Ngủ say các sóng chậm lại. Sóng càng 
chậm, giấc ngủ càng sâu. 








Đang say giấc nồng, bất chợt mắt động đậy nhanh - 
REM (Rapid Eye Movement). Thường có ba đến năm đợt 
REM mỗi đêm, sóng não nhanh lên tới mức như là thức 
giấc. Mắt động đậy, cơ bắp 
trên mặt, tay chân co giật. Ngủ 
có REM là giấc ngủ trong mơ. 
Đánh thức lúc này, có người 
nhớ rõ như in chuyện trong 
mộng. Đánh thức ai đó từ giấc 





"lps/Nlelun hoploerg 


368 - Nguyễn Chấn Hùng 


ngủ không REM, không có mộng mị. Có đủ REM và không 
REM thì mới say giấc nổng. Ngủ đêm có 25% REM, mơ 
kéo dài từ 5 - 30 phút. 

Trang Tủ, bậc thấy dưỡng sinh mấy ngàn năm trước có 
dạy thức chẳng lo âu (kỳ thức vô ưu) chắc là phù hợp với 
sóng não alpha, còn ngủ không mộng mị (kỳ tẩm bất mộng) 
thực ra là có REM. 

Mất ngủ xộp não. Mất ngù một đêm hôm sau thấy bứt 
rút, để mỏi mệt. Ba ngày không ngủ thì đầu óc mất minh 
mẫn, có ảo giác, người lơ mơ. Thiếu ngủ lâu dài não càng tệ 
hơn, chỉ ngủ vài giờ một đêm, kéo dài dài hại như thức trắng 
đêm. Nghiên cứu cho biết mất ngủ kinh niên làm nhót sự 
đậm đặc chất xám ở những vùng não trách nhiệm khả năng, 
quyết đoán và nghỉ ngơi. Ngủ bết thì não bết, không chỉ tâm 
lý mà còn là bết thần kinh. Thí nghiệm ép chuột thức hoài 
chuột sẽ chết. 

Bổ bộ óc, tốt cái bụng, khỏe cả người. Giấc ngủ bỗ não. 
Mấy ai ngờ ngủ đủ giảm béo phì. Càng ít ngủ càng mập 
ra. Hormon leptin do tế bào mỡ tiết ra báo cho não ngưng 
ăn. Hormon ghrelin do bao tử và ruột non làm ra, báo não 
cho lệnh ăn. Người chỉ ngủ vài giờ, lượng leptin giảm bớt, 
ghretin tăng thêm, cơ thể đòi ăn thêm. Ngủ ít, đói nhiều. 
Ngủ ít thì thức nhiều, thêm giờ để ăn. Ngủ giúp cơ thể sửa 
sang lại cơ bắp và các mô trong người, thay thế các tế bào. 
già cỗi. Ngủ cho não cơ hội sắp xếp lại bộ nhớ. Khi ngủ đủ 
hormon tăng trưởng tiết ra, các chất giúp hệ miễn dịch tăng 
lên. Thiếu ngủ khiến để nhiễm bệnh, sức lớn của trẻ con bị 
ảnh hưởng. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 369 


Bí ẩn giấc mơ 


Trong giấc mơ REM, z 
sóng điện não phản ánh 
hoạt động như lúc thức. 

Cuống não rất hoạt ‹ ồ 
động, não trước cũng ` › 
vậy, gồm cả vỏ não mới 

(trung tâm hoạt động 

cao của não) vùng đổi, vùng hải mã liên hệ với cảm xúc và 
lưu giữ ghi và nhớ. Các giấc mơ có thể thú vị, kỳ quặc, ác 
mộng hoặc thường thôi. Hiện nay các nhà khoa học đều 
nghĩ là các giấc mơ đóng vai trò quan trọng cho trí nhớ, sự 
học và sự sáng tạo. 

Mộng để nhớ hay quên. Theo Francis Crick (“cha để” 
DNA): "Nằm mộng để quên, giấc mơ giúp rửa sạch não 
những gì không muốn” Năm 1985, giáo sư Jonathan Winson 
cho là khi nằm mộng, vùng hải mã “dạy” vỏ não những điều 
học được lúc ban ngày để tăng cường trí nhớ. 








Học, nhớ và sáng tạo. Đây là lúc bộ óc đễ đàng tạo ra các 
kết nối mới để ghi nhớ. Học bài rối ngủ đẫy giấc thì tốt hơn 
thức trắng để ôn bài. Trong lúc ngủ, não rảnh rang đem các 
ghỉ nhận mà ban ngày không ý thức được, xếp đặt đâu vào 
đấy. Stickgold, Đại học Harvard thấy rất rõ bộ não dùng các 
giấc mơ để học. Trong giấc mơ quá trình nhận thức tiếp tục 
những gì còn dang đở. Giấc mộng giúp sự phát triển các nối 
kết trong não tại các synáp. Sự tăng trưởng của các nối kết 
synáp xảy ra trong suốt những giờ đầu của sự học. Hơn thế 
nữa, Giáo sư Sullivan, Đại học Sydney cho biết ngủ và mộng 


"hlps/flelun hoploerg 


370 - Nguyễn Chấn Hùng 


có vai trò sáng tạo. Giấc ngủ và mộng mị còn nhiều bí ẩn. 
Phải chờ những nghiên cứu về sau. 

Nhẹ tênh Người với Bướm. Gặp nhà phân tâm học 
§Sigmund Freud, Salvador Dalí kính là cha tỉnh thần. Họa sĩ 
siêu thực bậc thầy chịu ảnh hưởng phân tâm học và để các 
suy tư này thấm vào tác phẩm của ông. Người với bướm gợi 
ý con người có thể trút bỏ cuộc sống thường ngày ở thế gian 
để được như con bướm. Bướm nhẹ tênh sẽ cho con người 
đôi cánh và giúp người đến một thế giới khác, trút bỏ mọi 
ưu phiển. Tôi thấy lâng lâng trước tranh tượng này. Hẳn là 
Dalí biết Trang Châu. 


Những người giải mộng 

Năm 1900,Sigmund Freud,44 tuổi, xuất bản Giải mộng 
(The Interpretation of Dreams). Nghiên cứu các giấc mơ: 
của riêng mình và các người bệnh, Freud khám phá, khai 
thác và xây dựng một thế giới xa lạ với thực tế bên ngoài. 
Freud người Áo gốc Do thái đã sáng lập ra ngành phân 
'tâm học, lập ra việc khám bệnh bằng cách phân tích tâm. 
lý thông qua đổi thoại với bệnh nhân, cho tình dục là cốt 
lõi cảm xúc duy nhất của đời sống con người, hạnh phúc 





SigmundFreud và Cai Jung Người với bướm -5.Dali 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 371 


là kết quả của việc đáp ứng đấy đủ cho sự ham muốn, đặc 
biệt là thèm muốn tình dục. Bệnh hoạn là bắt nguồn từ 
sự đè nén tình dục. Trong vài thập niên, các ý tưởng của 
Freud làm thay đổi lớn lao cách nhìn của công chúng gây 
dấu ấn khoa học xã hội và nhân văn. 

Nhiều ý tưởng của Freud không còn được ưa chuộng. 
Các khoa tâm lý ở các đại học Hoa Kỳ ngày nay đặt trên cơ 
sở khoa học. Các lý thuyết của Freud bị để ra ngoài lề, và 
bị coi là đấy các điều giả tạo khô cần. 


Các cuốn sách đầu tay của Carl Jung đề cập đến tâm lý 
bệnh nhân tảm thần phần liệt được Freud đánh giá cao. 
Jung người Thụy Sĩ khoảng 30 tuổi, còn Freud 50, thành 
đôi bạn tri kỷ vong niên. Năm 1912, Jung ra sách về tâm lý 
học của vô thức, tìm ra đường đi riêng. Jung nhấn mạnh. 
sự hiểu biết tâm lý qua việc khai thác thế giới mộng mị, 
nghệ thuật, huyền học, tôn giáo và triết lý. Ông say mê 
triết lý cả Đông lẫn Tây, chiêm tinh học, xã hội học. 

Là người tiên phong trong việc tìm hiểu thế giới tâm 
lý, Freud khó có thể là nhà tâm lý hoàn hảo. Jung cũng. 
vậy, khó trả lời rạch ròi nhiều câu hỏi mà chỉ kiến thức có 
được hiện nay mới khả dĩ giải thích. Nhờ Freud và Jung 
chúng ta mới bắt đầu học hiểu chính chúng ta và sự thật 
ẩn sau hành động và suy nghĩ của chúng ta. Xin biết ơn sự 
đóng góp của hai thiên tài. 


"Hlps/lelun hoploerg 


Tâm tĩnh lặng, 
miệng mỉm cười 


Nại nhà của Charlie Chaplin ở Thụy Sĩ sẽ thành nơi 
hành hương của những người ái mộ Sạc-lô, bản tin ngày 
23.11.2009. Chùa Vĩnh Tràng vừa khánh thành tượng Phật 
Di Lặc vào ngày 22.01.2010. 


Nụ cười Di Lặc 


Lâu lắm rồi, tôi mới thăm lại chùa xưa Vĩnh Tràng ở phía 
Chợ Cũ Mỹ Tho. Bọn học trò chúng tôi ngày nghỉ thường 
học ôn bài thi trong cảnh vườn u tịch của chùa. Tôi tưởng 
đã đi lạc vì cảnh quan thật mới. Khoảng đất rộng bên ngoài 
trước cổng chùa có tượng Phật thật lớn, ngước nhìn mỏi cổ. 
Lại một tượng nữa trong khuôn viên chùa. Phật Dĩ Lặc đây 
mà. Áo hở ngực và cái bụng bự, thấy đã luôn. Cái cười bình 
dị, đời thường, thật lành, thấy ấm bụng. Tôi chưa được thấy 
tượng Di lặc lớn như vấy, được biết là cao 20m, rộng 13m. 
Ngài ngồi một mình nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng. 
Tôi thăm chùa ngày 19.01, thấy có băng vải ghi ngày khánh 
thành tượng 22.01. Thật có duyên. Đến gần sát tượng để 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 373 





Tượng Phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho 
(Ảnh tác giả chụp ngày 19.01.2010) 





Phật Thích Ca cười mỉm, Phật Di lặc cười hỉ xả 
(Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho - 19.01.2010) 


hưởng nụ cười Di lặc, tôi lại lùi ra xa để ngắm tượng Phật 
Thích Ca, cao vút trên nến trời. Phía sau, ngọn các cây cổ 
thụ vượt lên khỏi cổng chùa xưa. Tôi chắp tay, lắng lòng, tiếp 
nhận nụ cười mỉm nhiệm mầu của lòng bình yên vô hạn. 








"lps/flelun hoploerg 


374 - Nguyễn Chấn Hùng 


Thế gian rộn tiếng cười 


Các phim hài Anh chàng lang thang, Ánh sáng đô thị, Thời 
hiện đại đầy ắp trong tôi từ tuổi thơ cho đến nay. Phim câm 
mà sao hay quá. Anh chàng lang thang bé nhỏ râu mép rậm 
rì áo quần sờn rách, cây gây trong tay và bước đi xiêu vo. 
Bọn trẻ cười vang theo nhân vật hể Sạc-lô. Chaplin tìm ra 
đất dụng võ ở Hoa Kỳ. Vào mùa xuân năm 1915, xuất hiện 
với nhân vật chàng lang thang The Tramp. Chỉ trong vòng 
hai năm đã thành nhân vật nổi tiếng, rồi làm rất nhiều phim, 
tên tuổi nổi như cồn. Sạc-lô đem tiếng cười lành, giữ niềm 
tin cho dân chúng Mỹ đang ngụp lặn trong cơn Đại khủng 
hoảng kinh tế năm 1929 - 1930. Chính Charlie Chaplin 
soạn nhạc đệm cho phim Thời hiện đại (1936). John Turner 
viết lời. Bài hát mang tên Nự cười nhắn gọi mọi người hãy 
vui lên để có ngày mai tươi sáng. Tiên Sạc-lô làm thế gian 
rộn tiếng cười. 

Lại nhớ vua hài Jerry Lewis cùng với Dean Martin thành 
cặp hài xinê tuyệt vời ngày trước. Sau Martin lại thành ca sĩ 
tài danh. Lewis tiếp tục đi đến tột đỉnh tài năng, ban phát 
tiếng cười cho bao người. Vua hài lại là nhà từ thiện vô địch, 
thành lập và làm Chủ tịch Hội Teo cơ. 


Vì sao ta cười 


Tiếng cười gồm hai phần - một loạt các động thái và việc 
tạo ra một âm thanh. Khi ta cười, bộ óc ra lệnh thực hiện 
cả hai việc cùng một lúc. Cười sảng khoái thì có sự hoạt 
động ở nhiều bộ phận của cơ thể, kể cả tay chân và các cơ 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 375 


ở thân mình. Thân thể tạo ra các động tác nhịp nhàng, có 
âm điệu, phì hơi và vô thức. Có tới 15 loại cơ mặt co lại và 
có sự kích thích cơ hàm để nhấc môi trên lên. Cùng lúc, hệ 
thống hô hấp bị xáo động do lưỡi gà khép bớt thanh quản, 
hơi thở vào ra không đều. Ở mức cao nhất thì tuyến lệ bị 
kích thích, nước mắt chảy, miệng mở ra, ngậm lại, mặt ướt 
và má ửng. Trong não, có một vùng nhà y học gọi là vùng 
dưới đối được cho là nơi góp phần tạo ra tiếng cười vui 
vang dội. 





Charlie Chaplin trong phim Thời hiện đại 
Ảnh:T.L 


Vì sao ta cười. Nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng mục đích 
của cái cười là làm gia tăng tình thân hữu. Tiếng cười phát 
ra khi người ta thấy dễ chịu với một người khác, thấy tự do 
và cởi mở. Càng cười, cả nhóm càng thấy ấm lòng gắn bó. 
Tiếng cười gây thân thiện hơn, rồi thân thiện tạo thêm tiếng 
cười lại thêm cảm tưởng không muốn bị lẻ loi xa cách khiến 
tiếng cười trở thành lây lan. 





Cười để làm thay đổi thái độ của người khác. Trong tình 
huống bối rối hay đe dọa, tiếng cười như là động thái hòa 
giải và làm nư giận. 


"lps/lelun hoploerg 


376 - Nguyễn Chấn Hùng 


Tiếng cười - sức khỏe 


Hài hước hay lây. Tiếng cười ồ cũng lây lan như là 
ho, nhảy mũi. Khi cùng reo cười, người ta gần gũi nhau, 
thấy hạnh phúc hơn. Tiếng cười làm tăng sức khỏe, làm 
mạnh hệ miễn dịch, tái tạo năng lượng, giảm bớt cơn đau 
và chống lại tác hại của stress. Đây là loại thuốc trời cho, 
không tốn tiển và đễ dùng. Tiếng cười là thuốc tốt cho cả 
thân thể và tâm hồn. Không có gì bằng tiếng cười giúp 
chúng ta điểu hòa tâm thân. Đùa vui hài hước làm nhẹ 
gánh tâm sự nặng trĩu trong lòng, nối kết mọi người. Cười 
kích thích sự sản xuất endorphin, các hóa chất tự nhiên 
giúp cơ thể thấy phơi phới. Cười che chở cho con tim, cải 
thiện chức năng các mạch máu, làm khí huyết lưu thông 
tốt, giúp tránh đột quy và các bệnh tim mạch khác. Các 
nhà tâm thần học ngày càng phát triển liệu pháp cười. Cái 
cười cởi mở được các thấy thuốc khai thác trong điểu trị. 
Hãy tìm ra thêm những gì giúp cười to, thường làm bạn 
với những người thích đùa. Hãy tạo khả năng hài hước. 
Hãy cười giỡn bất cứ khi nào có dịp, càng lâu càng tốt 
miễn là không hại cho ai. 

Liệu pháp cười Việt Nam. Mấy hôm rồi, được xem HTV 
trực tiếp giải Mai vàng 15 năm, bao nhiêu bông hoa nghệ 
thuật được vinh danh. Đặc biệt thích thú với giải trao cho. 
nghệ sĩ hài Hoài Linh. Nổi tiếng trong các vai nữ, lúc ban 
đầu phải hy sinh bộ râu con kiến, tiếc đứt ruột. Rất mến 
thương những nghệ sĩ đem tiếng cười lành cho bà con. Sư tổ 
chọc cười Bảo Quốc thì tôi ngưỡng mộ từ lâu. Thấy các thầy 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -377 


cười làm cho bà con khỏe khỏi bị bệnh hoặc có bệnh thì 
mau lành, thì các bác sĩ phải nể trọng và cám ơn nhiều. Nhớ 
Bảo Quốc qua Tiếng trống Mê Linh, Con ma nhà họ Húa. 

Cười rộ hay cười mỉm đếu hay. Tôi cứ nghĩ là các thiên 
tài Chaplin và Lewis đã ban phát cho thế gian cái cười Di 
Lặc. Một thiến sư nhắn nhủ: Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra 
miệng mìm cười. 


Cái cười lành của bé. Tác giả của Gương mặt: một lịch sử 
tự nhiên McNeil phân tích: Nụ cười là từ bên trong. Nụ cười 
đầu đời xuất hiện từ hai đến mười hai giờ sau khi chào đời 
và có vẻ rất hài lòng. Bé chỉ biết cười, mẹ cha thấy thương 
yêu gần gũi, bé không hiểu mình đang làm gì. Tiếp theo, 
bé cười giữa tuần lễ thứ năm và tháng thứ tư, lúc bé nhìn 
được mặt một người, đó là nụ cười giao tiếp. 

Cười trong bụng mẹ. Vào năm 2001, giáo sư Campbell 
bắt gặp hình ảnh bé cười trong bụng mẹ. Siêu âm 4D. 
cho thấy các ngón tay của bé bắt đầu cử động, vào tuần 
lễ thứ 15 và cười vào tuần lễ thứ 26. Campbell nói: “Sau. 
nụ cười là cái gì, tôi không nói được. Tôi nghĩ có thể đó 
là dấu hiệu của sự hài lòng trong một môi trường không. 
Có stress". 


"lps/Nlelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Phản VIII 
Thêm chuyện Nobel 


Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 “các tế bào trưởng thành 

có thể tái lập trình thành tế bào gốc đa năng” Frederick Sanger 
nhận hai giải Nobel Hóa học. Bầu trời đầy sao: những con người 
bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời sống chúng ta. Phép thần thông 
nhìn thấu suốt vật chất: đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà 
khoa học với 28 giải Nobel. Mắt thắn nanô: con người thấy được 
virút sống và nhìn ngắm các phân tử ngao du trong tế bào. 
Fukushima bốn năm sau: loài người vẫn trong vòng vây. 

Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần kế. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 
năm 2015: thuốc từ vi khuẩn và cây cỏ. Giải Nobel Hóa học 2014 
dẫn chúng ta vào nơi sâu thẳm. 


1. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 

2. Một vì sao sáng 

3. Bầu trời đầy sao. 

4. Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất 
5. Giải Nobel Hóa học 2014 

6, Fukushima bốn năm sau 

7. Lờn kháng sinh, mối đe dọa gắn kế 

8. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015 
9. Vào nơi sâu thằm của sự sống 


"hlps/flelun hoploerg 


_®tlpe(eulunhoploerg 


Giải Nobel Sinh lý 
hoặc Y học 2012 


Nụy 8.10.2012, Ủy ban Nobel công bố John B. Gurdon 
người Anh 79 tuổi và Shinya Yamanaka người Nhật 50 tuổi 
đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học. Hai nhà khoa học đã 
“khám phá các tế bào trưởng thành có thể tái lập trình 
thành tế bào gốc đa năng” 

Tế bào trưởng thành không cứ bị trói buộc mãi mãi ở 
trạng thái phù hợp với phận sự riêng được giao (y học gọi 
là sự biệt hóa). Năm 1962, Gurdon chứng minh sự biệt hóa 
của các tế bào thì đảo ngược được. Năm 2006, chỉ cần bốn 
gen, Yamanaka có thể đất dìu các tế bào trưởng thành trở về 
thuở ấu thở là các tế bào gốc đa năng. Từ đây, con người có 
bao nhiêu là cơ hội mới để nghiên cứu các bệnh tật và tìm 
các phương pháp để chẩn đoán và điều trị. 

Chúng ta có được hiểu biết mới thật tuyệt về sự sống. 


Phải viết lại các sách giáo khoa 


Gurdon làm giáo điều sụp đổ. Quan điểm ngự trị từ lâu: 
tế bào trưởng thành gắn chặt với vai trò được giao, định 


"hlps/flelun hoploerg 


382 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


phân an bài, không thể đảo ngược. Gurdon đã làm sụp đổ 
giáo điểu: cái nhân của một tế bào trưởng thành biệt hóa có 
thể trở về trạng thái non trẻ không biệt hóa, da năng. Ông 
thay thế cái nhân trong trứng non của con ếch bằng cái nhân 
lấy từ một tế bào trưởng thành của con nòng nọc, trứng này. 
phát triển thành một nòng nọc. Các thí nghiệm tiếp cho ra 
các con ếch trưởng thành. Có nghĩa là phân tử DNA (trong 
cái nhân) của tế bào trưởng thành vẫn giữ những thông tin 
đi truyển cẩn thiết thuở còn non để phát triển thành tất 
cả các loại tế bào của ếch. Thành công của Gurdon thúc 
đẩy nhiều công trình và nhiều kỹ thuật mới ra đời, dẫn đến 
việc gây dòng ở động vật có vú. Nhưng vẫn còn vướng mắc. 
Phải dùng ống hút lấy các nhân tế bào rồi đưa vào các tế 
bào khác. Có thể nào dẫn đắt một tế bào trưởng thành còn 
nguyên trở về tình trạng non trẻ? 


Cuộc bút phá thần kỳ. Lúc Gurdon công bố thành tựu 
của mình thì Yamanaka mới chào đời ở tỉnh Kobe, Nhật Bản. 





lMột tế bào gác 9$ 
KH 
[cơ thí F 

%< a4 
Lá ,eœ 
Bghibidh 
nhiều loại tế bào. 


“Trứng thụ tính. _ 

















Phát triển bình thường của người. 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 383. 


Hơn 40 năm sau mới đi tiếp con đường của Đức ông Gurdon. 
Rốt cùng, với bốn yếu tố sao chép (bốn gen) Yamanaka dẫn 
đắt các tế bào trưởng thành của chuột (tế bào sợi) trở về các 
tế bào gốc non đa năng. Các tế bào này được đặt tên là các tế 
bào gốc đa năng được kích hoạt hay là các tế bào ¡PS (induced 
Pluripotent Stem cells). Các tế bảo ¡PS có thể lại phát triển 
thành các tế bào sợi, tế bào thần kinh và tế bào ruột. Công 
trình được công bố năm 2006. Lập tức thành tựu này được 
công nhận là một cuộc bút phá thần kỳ. 

Chuyện lý thú. Bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh hình 
Yamanaka không hành nghề điểu trị, tập trung nghiên cứu 


. 
r^* ®————_ Nàngmọc 
® b ® | 
— . .. 
J8.Gurdon Nồng nọc Ếch 





(1) Phá hủy nhân trứng ếch. (2) Thế bằng nhân tế bào ruột nòng nọc. 
(3) Trứng phát triển thành nòng nọc. 





Shinya Yamanaka 


(1) Lựa chọn từ 24 yếu tố sao chép. (2) Bốn yếu tố sao chép. 
(3) Tái lập trình các tế bào gốc đa năng iPS 
Nguồn: Ủy ban Nobel 


"Hlps/lelun hoploerg 


384 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


các tế bào gốc đa năng được phân lập từ phôi (tế bào gốc 
E§ - Embryonic Stem cells) và nuôi cấy trong labô do Martin 
Evans (Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2007) phân lập từ chuột. 
Miệt mài tìm các gen giúp các tế bảo này luôn non trẻ. 

Cực kỳ đơn giản: chỉ cẩn bốn gen. Biết trong các tế bào ES 
có một số lớn các yếu tố sao chép có vai trò bảo lưu được 
tính đa năng, Yamanaka lựa ra được một nhóm 24 yếu tố 
sao chép của tế bào E§ rồi nhét cả vào các tế bào sợi của 
da. Các gen này lại được chắt lọc lần lần. Rốt lại một bộ sậu 
gồm bốn yếu tố sao chép (MyC, Oct 3⁄4, Sox2 và KIf4) cũng 
đủ sức đảo ngược các tế bào sợi của chuột thành các tế bào 
gốc đa năng. 


Con người được hưởng nhiều 


Điều hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng có 
khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt 





X4 50G, CMyc 0et:3⁄4 














ỉ Bệnh nhân Các tb.iPS 


~“Z⁄ im >@ 
\ l Cáctb. 
Ì 


Các h b. 
|) thắnkinh À Cáctb Bổ “+ 
Ilự Tìm Các tb. 
_ 
'Y học tái tạo. |Mô hình. Erktogl 
sàng lọc thị 
— =.. 














"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 385 


động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để trị các 
bệnh khó. Đối với các bệnh gây hư hại tế bào và các mô, 
chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là mục tiêu 
của y học tế bào gốc. 

Các ¡PS là công cụ vô giá. Các nghiên cửu mới trong 
những năm gần đây cho thấy các tế bào ¡PS có thể phát triển 
thành tất cả các loại tế bào khác nhau của cơ thể. Có thể sản 
xuất các tế bào ¡PS từ các tế bào người. Chẳng hạn như có 
thể lấy các tế bào da từ các bệnh nhân có bệnh khác nhau, 
tái lập trình rồi xem xét trong labô để xác định các tế bào. 
này khác các tế bào của người khỏe như thế nào. Một tế bào 
trở về trạng thái non trẻ rồi, có thể biến thành bất cứ loại 
tế bào nào khác của cơ thể. Có thể dùng các tế bào iP§ từ 
các bệnh nhân để xác định rõ thuốc nào trị tốt nhất và ít tác 
dụng phụ nhất. 

Sẽ trị được nhiễu bệnh khó 

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh đái tháo đường týp L 
do rối loạn điều hòa insulin. Tuyến tụy bình thường sản xuất 
insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị hủy hoại do cơ chế 
miễn dịch. Có hy vọng đưa tế bào gốc về với nhiệm vụ điều 
hòa insulin rối ghép vào cơ thể người bệnh. Nghiên cứu tế 
bào gốc để điểu trị bệnh tim rất hứa hẹn. Các bác sĩ có thể 
thay các tế bào tim bị hư trong cơn đột quy với tế bào gốc 
¡PS mới lấy từ da của chính người bệnh. Mục tiêu là thay đổi 
các vùng tìm bị tổn thương bằng các tế bào tốt. Các tìm kiếm 
mới đây cho thấy có thể dìu đắt các tế bào gốc phôi thành tế 
bảo cơ tim. Cũng có thể làm như vậy để sửa não bị hư. Có 
công trình nghiên cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể 


"hlps/Nlelun hoploerg 


386 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


làm nhiệm vụ sản xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng 
bệnh Parkinson. Chấn thương tủy sống, các bệnh của võng 
mạc cũng là đối tượng nghiên cứu của y học tế bào gốc. 
Ngày nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh. Nghiên 
cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ thú của sinh 
học hiện đại, kéo theo bao vấn để bàn cãi. 
Thời gian 






Tế bào cơ bắp 


g?À` 
.. 


Các tế bào gốc phôi 


Trứng của một phụ nữ và tỉnh trùng từ một người đàn 
ông gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. 
Hợp tử sinh sôi nhiều lấn, tạo ra các tế bào gốc toàn năng. 
Trong thời kỳ trứng nước của phôi, vài ngày đầu các tế bảo 
toàn năng xuất hiện. Khoảng sau ngày thứ tư, các tế bào này 
bắt đầu chuyên biệt hóa để thành các (ế bảo gốc đa năng. 
Các tế bào này có thể sản sinh mọi tế bào, nhưng không thể 
làm ra trọn cơ thể như là các tế bào toàn năng. 





"hlps/leulun hoploarg 


Sâu thẳm sự sống - 387 





Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào gốc từ phôi 
của loài chuột từ 30 năm trước. Về sau lấy được các tế bào 
gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là tế bào gốc phôi 
người. Các phôi này lấy từ thụ tỉnh nhân tạo. Phôi bỏ đi 
thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận của người 
biếu. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất đồng 
giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và công 
chúng. Lý do là phải hủy bỏ các phôi này sau khi rút lấy 
các tế bào gốc. 


Cảnh giác cao độ 


Thật nguy hại. Reufers, ngày 9.10.2012 đưa tin Shinya 
Yamanaka cảnh giác các người bệnh về các “liệu pháp tế 
bào gốc” không có cơ sở mà nhiều bệnh viện, dưỡng đường 
trên thế giới “mời mọc” Shinya Yamanaka nói: “Trên mạng 





"hlps/flelun hoploerg 


388 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


có đẩy các quảng cáo về tế bào gốc trị khỏi mọi thứ bệnh - 
tiểu đường, đa xơ cứng, viêm khớp, bệnh mắt, Alzheimer, 
Parkinson... chấn thương tủy sống, ở Trung Quốc, Mêxicô, 
Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Thật là nguy hại cái gọi là liệu 
pháp tế bào gốc được dùng mà không có dữ liệu nào về 
thí nghiệm trên súc vật, kiểm tra tiền lâm sàng và thử 
nghiệm lâm sàng an toàn có hiệu quả trên con người. Các 
người bệnh có thể rơi vào tình trạng rất hiểm nguy”. 

Nhớ bài học đắng cay. Hwang Woo Suk là giáo sư về 
gen học và kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc gia Seoul. 
Giáo sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công 
trình nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí 
khoa học uy tín. Cho đến tháng 11.2005, ông còn được 
coi là một trong các chuyên gia thế giới tấm cỡ nghiên 
cứu tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp chí 
Šcience năm 2004 và 2005. Ông xác định là đã thành công 
tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng. Ai ngờ! 
Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức loại ra khi ban biên 
tập của Science phát hiện phần lớn các dữ liệu là ngụy 
tạo. Vào tháng 5.2006, Hwang bị kết tội là đã vi phạm 
luật đạo đức sinh học do ngụy tạo trong nghiên cứu tế 
bào gốc. Thời báo Hàn Quốc ngày 10.6.2007 tường thuật 
là “Trường đại học sa thải ông và chính quyền hủy bỏ sự 
ủng hộ tài chính và pháp lý? Chính quyền cấm Hwang 
điều hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. Ông ta bị 
xử hai năm tù treo vào ngày 26.10.2007. 

Xứng đáng hai giải Nobel. Giờ đây các tế bào gốc có 
thể được chế tạo trong labô từ các tế bào trưởng thành 
của cùng cơ thể, hơn là dùng các phôi người. Thật là một 


"hlps/lelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống - 389 


khai thông tuyệt vời. Tổng thống Mỹ George W. Bush đã 
ngưng sự tài trợ liên bang cho nghiên cứu tế bào gốc phôi 
(ES). Rồi Tổng thống Barack Obama bãi bỏ lệnh cấm này. 
¡PS làm nhẹ cuộc tranh cãi y đức. “Yamanaka đã gạt bỏ 
được nỗi lo y đức của việc nghiên cứu tế bào từ thai phôi 
người, rẽ sang lối đi nghiên cứu được mọi người chấp 
nhận” - giám đốc Trung tâm thực hành Y đức Đại học 
Oxford nhận định: “Ông ta xứng đáng không chỉ giải Y 
học, mà còn thêm giải Y đức”. 





Được hỏi nghĩ gì sau gần 50 năm chờ đợi giải Nobel, 
đức ông Gurdon trả lời: “May mắn tôi còn sống” Hẳn là 
nhờ cách tái lập trình Yamanaka cho phép áp dụng rộng 
rãi ý tưởng của Gurdon vào các tế bào loài có vú và người, 
dùng tốt cho các liệu pháp tái phục, xây dựng mô hình 
bệnh tật và sàng lọc các thuốc ứng hợp cho các bệnh 
nhân. Không có thành tựu của Yamanaka, chắc là Gurdon 
không cùng đoạt giải Nobel. 

Thật là một cuộc cách mạng. Gurdon mở đầu và 
Yamanaka dứt điểm. Yamanaka giải bày: “Tôi rất vinh dự 
được chia giải với tiến sĩ Gurdon. Không có công trình 
của ông công bố 50 năm trước, đúng năm tôi chào đời, thì 
không bao giờ tôi làm được điểu tôi đã làm”. 





"Hlps/lelun hoploerg 


Một vì sao sáng 


Nhan l958,nhà nghiên 
cứu sinh hóa người Anh 
Erederick Sanger nhận giải 
Nobel Hóa học, năm 1980 
ông lại nhận giải Hóa học 
nữa. Một mình hai giải 


Hóa học! Duy nhất trong Frederick Sanger (trái) trong. 
lịch sử. Cống hiến vô cùng _ lễtaogiảiNobelngày10.12.1980 


to lớn. Cuộc đời thật đẹp. 





Chỉ có bốn người nhận hai giải Nobel: Marie Curie (giải 
Vật lý và Hóa học), John Bardeen (hai giải Vật lý) và Linus 
Pauling (giải Hóa học và giải Hòa bình). Ngày 20.11.2013, 
Ered Sanger - cha đẻ của genômic, đã từ giã chúng ta ở 
tuổi 95, 





Một mình hai giải Nobel Hóa học, chưa từng có 


Giải Nobel lần đầu. Năm 1958, tiến sĩ Sanger nhận giải 
Hóa học do định rõ được cấu trúc hóa học đầu tiền của một 
prôtê¡n, chất insulin. Các nhà sinh học vốn biết là các prôtêin 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 391 


được cấu tạo bảng các acid amin, nhưng vẫn mù tịt về chỉ 
tiết. Sanger quyết định nghiên cứu cấu trúc của insulin, một 
prôtê¡n đã có sẵn đạng tỉnh lọc được dùng điều trị bệnh đái 
tháo đường. Bẻ insulin thành các khúc nhỏ để phân tích rồi 
ráp lại trọn cấu trúc. Miệt mài mười năm, Sanger mở được 
cấu trúc của insulin. Vậy là bất cứ prôtêin nào cũng được 
cấu tạo theo một trình tự chính xác duy nhất. Điểu này thật 
quan trọng để hiểu được làm thế nào các thông tin cất trong 
phân tử DNA được chuyển thành các prôtêin tạo nên các tế 
bào sống. 


Giải Nobel thứ hai. Chỉ cho chúng ta làm thế nào đọc 
được thông tin từ DNA, Sanger nhận giải thứ hai năm 
1980. Các nhà khoa học biết DNA có một cấu trúc dạng 
chuỗi. Sự thách thức nằm ở việc xác định trình tự của 
adenin, thymin, guanin và cytosin, các baz của phân tử 
DNA. Các chất baz này, được gọi theo các mẫu tự A, T, 
G và C, nắm mã của mọi sự sống. Ông đã phát minh một 
trong các phương pháp đầu tiên để định được trình tự của 
phân tử DNA. Kiên trì triển khai phương pháp trải dài 
500 - 800 mẫu tự để đọc một lúc. Phương pháp Sanger đã 
gia tăng hàng ngàn lần nhịp độ định trình tự. Vào năm 
1977, trọn genôm của virút phi X174 được định trình tự 
gồm 500 chữ cái. Sau đó ông giải trình tự DNA 16.000 
chữ cái của bộ phận gọi là tỉ thể trong tế bào con người. 
Erederick Sanger chia giải Hóa học với hai nhà khoa học 
khác: Walter Gilbert độc lập với Sanger, cũng phát minh 
phương pháp định trình tự DNA và Paul Berg phát minh 
kỹ thuật tái tổ hợp DNA. 


"Hlps/flelun hoploerg 


392 - Nguyễn Chấn Hùng 


Dấu ấn Sanger 


Km, 


Phương pháp Sanger 
trở nên thông dụng trong 
các labô trên toàn cầu. Một 
cuộc cách mạng về định 
trình tự của gen vào những 
năm 1980. Có được dự 

Nobel-winning *father of thảo genôm người đầu tiên 
genomies` Ered Sanger dies năm 2001 từ Dự án Genôm 
Làng cai Người (Human Genome 
Project - HGP). Vào năm 
2007 trình tự trọn genôm 
người đã hoàn thành 
FrederidkSanger,cha đẻ của genômic — (Không tới một sai sót trên 

10.000 baz) với ba tỉ chữ 
cái, tổn kém 3 tỉ USD trong hơn 13 năm. Tháng 9.2007, đã 
biết trình tự genôm đẩy đủ khoảng 1.879 loại virút, 577 loại 

vi khuẩn. Các máy móc thiết bị của HGP đã dùng nhiều kỹ 
thuật mà Sanger đã khai sáng. Viện Wellcome Trust Sanger 
là thành viên trụ cột của dự án. 







Mới đây FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận việc lưu hành trên 
thị trường máy định trình tự genôm high-throughput đầu 
tiên MiSeqDx của công ty Illuminer dùng trong lâm sàng. 
Hẳn là giáo sư Sanger, rất lịch thiệp và khiêm tốn, cũng 
phải phấn khởi về sự cống hiến thật lớn lao cho tương lai từ 
khám phá của ông. 

Cha đẻ của Genômic. Từ genomics (tiếng Anh) được 
coi là do Tiến sĩ Tom Roderick đặt ra trong một hội nghị ở 
Maryland bàn về đồ họa genôm người năm 1986. 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 393 


Genômic (genomics) là sự khảo sát các genôm của các 
sinh vật, bao gốm các cố gắng cật lực để xác định trình tự 
DNA trọn vẹn của các sinh vật. Genôm (genome) là tổng 
cộng tất cả các gen trong cơ thể một cá nhân. Genômic là 
ngành nghiên cứu tất cả các gen của một tế bào (hoặc mô) 
ở cấp độ DNA (genôm) hoặc prôtê¡n (prôtêôm - proteome). 
Còn việc nghiên cứu vai trò của các gen đơn lẻ là mục tiêu 
chủ yếu của sinh học phân tử hoặc di truyền học. 

Phải gọi Fred Sanger là cha đẻ của kỷ nguyên genômic. 
Thành tựu của ông đã đặt nền cho nhân loại có khả năng 
đọc và hiểu vốn di truyền, nhờ đó tạo cuộc cách mạng cho 
ngành sinh học và ngày nay góp phần làm tốt hơn việc 
chăm sóc sức khỏe. Sự phát minh hai kỹ thuật then chốt để 
định trình tự của các prôtêin và các acid nuclêic mở rộng 
chân trời cho sinh học phân tử, di truyền học và genômic. 

Công thành thân thối. Ai cũng công nhận Sanger là con 
người hết sức nhã nhặn, duyên dáng và điểm đạm. Ông là 
nhà khoa học trầm lặng và thích làm việc. Năm 1985, nghỉ 
hưu ở tuổi 65, đành thời gian cuối đời chuyên chú chăm sóc 
mảnh vườn nhà. Sanger đã từ chối tước hiệu hiệp sĩ vì đơn 
giản là không thích được gọi là Sir, mặc đầu sau đó ông nhận 
Order of Merit. “Frederick Sanger là một trong những nhà 
khoa học quan trọng nhất của thế kỷ 20” đó là nhận định 
của Craig Venter, nhà khoa học Mỹ dựa trên phương pháp 
Sanger mà thành công trong Dự án Genôm Người (Human 
Genome Project - HGP). 

Bí mật của sự thành công là gì? Năm 1988, Sanger thổ 
lộ: “Có ba loại hoạt động chính liên hệ đến nghiên cứu 


"Hlps/flelun hoploerg 


394 - Nguyễn Chấn Hùng 


khoa học là suy nghĩ, nói năng và làm việc. Tôi thích điểu 
sau cùng và có lẽ là tôi có khả năng này nhất. Khả năng, 
suy nghĩ của tôi cũng khá, nhưng nói năng thì không tốt 
lắm” Chúng ta có thể hiểu được vì sao giáo sư Sanger sáng 
chói về kỹ thuật mà gần như chẳng có tiếng tăm gì với 
công chúng. 


Dòng chảy lớn 


Phương pháp Sanger đã trở thành cơ sở cho bất cứ việc định 
trình tự trong suốt 25 năm sau, kể cả Dự án Genôm Người. 


Cuộc chạy đua lịch sử. Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, 
Franeis Collins và Craig Venter đứng bên Tổng thống 
Clinton, công bố hai bản thảo đầu tiên của Dự án Genôm 
Người. Dự án thu hút công sức toàn cẩu và hàng tỉ đôla để 
đạt tới mục tiêu. Đã có một cuộc chạy đua. Một bên là công 
ty tư Celera Genomics của Craig Venter, bên kia là chương 
trình nhà nước do Erancis Collins cẩm trịch. Venter và 
Collins cùng tới mức đến mà chính Clinton vạch ra. Nhìn 
lại, chúng ta đã đi chặng đường rất dài trong 60 năm từ khi 
cấu trúc DNA được Watson và Crick khám phá. Cách giải 
mã trọn genôm đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự sống 
trên địa cầu và sẽ tạo dấu ấn lớn lao trên y học. 

Tốc độ thần kỳ. Ngày nay phương pháp này đã bị các 
phương pháp gọi là “Next gen” vượt qua, nhưng rõ ràng 
bất cứ thành công nào cũng có đấu ấn của Sanger. Vào 
năm 1987 chỉ giải mã được 4.800 cặp baz mỗi ngày. Dự án 
giải mã genôm người phải mất 13 năm, phía nhà nước Mỹ 
tốn 3 tỉ đôla, phía Celera của Venter tốn 300 triệu đô. Bây 


"lps/lelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống - 395 


giờ có khả năng giải trình tự một genôm người trong một 
ngày, phí tổn chỉ vài ngàn đôla. Đầu năm 2009, hai công ty 
Illumina, và Life Technologies ở California rao bán thiết 
bị mới lần lượt định được 25 tỉ cặp baz và 100 tỉ cặp baz 
mỗi ngày. 

Dự án 1.000 genôm. Các nhà khoa học lập kế hoạch 
định trình tự genôm của ít nhất 1.000 người tham gia giấu 
tên từ các nhóm dân tộc khác nhau, trong vòng ba năm, 
dùng các kỹ thuật mới, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Dự 
án này được bắt đầu từ năm 2008, thu hút nhiều kíp nghiên 
cứu đa ngành từ nhiểu viện nghiên cứu trên thế giới gồm 
Trung Quốc, Ý, Nhật, Kenya, Nigeria, Pêru, Anh và Hoa Kỳ. 
Vào tháng 10.2012 đã công bố trình tự 1.092 genôm người, 
vượt chỉ tiêu rối. 

Fred Sanger sống thật đẹp. Chăm chỉ làm việc nghiên 
cứu mỗi ngày, làm cách mạng trong sinh học phân tử và 
genômic, nhận hai giải Nobel và yêu thương chăm sóc 
những bông hồng trong mảnh vườn nhà. Bây giờ là lúc 
chúng ta theo gương ông, làm nhiều hơn và nói ít hơn. 


"Hlp/flelun hoploerg 


Bầu trời đầy sao 


Năn 2013 sang trang, 
nhiều vị đoạt giải Nobel đã 
từ giả chúng ta. Xin kể các 
chuyện có thể bạn chưa 
nghe về những con người 
có lẽ bạn chưa biết đã ảnh 
hưởng đời sống chúng ta 


theo cách bạn không ngờ. Jerome Karle với máy. 
khuếch tán tỉa X 





Phân tích sự khuếch tán tia X 


Nobel Hóa học 1985. Jerome Karle và Herbert Hauptman 
chia giải năm 1985. Trước kia, sự phân định cấu trúc ba 
chiểu của các phân tử là một thách thức đòi hỏi các nhà khoa 
học phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới hoàn thành. 
Karle và Hauptman giải quyết bài toán một cách hoàn hảo 
và nhanh chóng với các "phương pháp trực tiếp” để xác định 
các cấu trúc phức hợp tỉnh thể nhờ các phân tích sự khuếch 
tán tia X, Isabella Karle cũng có đóng góp lớn trong việc phổ 
biến cách ứng dụng phương pháp này. Khám phá mở đường 


"Hlps/flelun hoploerg 


cho các thành tựu quan trọng 
trong y học và nhiều lĩnh vực 
khoa học, giúp định tính các 
độc tố, các thuốc kháng độc 
tố, các kháng sinh, chất chống 
nghiện, các chất chống ung thư 
và kháng sốt rét. 


Sâu thẳm sự sống - 397 





Gắn bó thật dài lâu. Giáo sư Jerome Karle qua đời ngày 
6.6.2013 ở tuổi 94, để lại người vợ gắn bó dài lâu. Tiến sĩ 
Karle đến làm việc tại labô nghiên cứu của Hải quân Hoa 
Kỳ (NRL) năm 1944, vợ ông - tiến sĩ Isabella Karle vào NRL 
năm 1946. Khi nghỉ hưu năm 2009, thời gian phục vụ của 
họ gộp lại thì được 127 năm, một sự kiện lịch sử trong labô, 


với quốc gia và cả thế giới. 


Đầu óc tò mò và tâm hồn 
luôn tươi tắn của trẻ thơ 


Giáo sư vật lý và sinh học 
tử Donald Glaser, Đại học 
California, Berkeley, đã êm ái ra 
đi trong giấc ngủ trẻ thơ, ngày 
28.02.2013 ở tuổi 86. Ông nhận 
giải Nobel Vật lý 1960, ở tuổi 34 
vì sáng chế (ở tuổi 25) phòng bong 
bóng (bubble chamber), một thiết 
bị giúp các nhà khoa học đõi theo 
đường đi của các electron, proton 
và các hạt cơ bản sau những cú va 









Phòng bong bóng 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


398 - Nguyễn Chấn Hùng 


chạm, dẫn đến sự khám phá các 
nhóm hạt cơ bản mới. Sau giải 
Nobel, ông dành nửa đời nghề 
nghiệp cho ngành sinh học phân 
tử. Thật lạ lùng, nhà vật lý lừng 
lẫy cũng thật thành công trong 
sinh học. Năm 1971, bắt tay với 
hai người bạn Ronald E. Cape và 
Peter Farley lập công ty kỹ thuật 
sinh học Cetus Corp, áp dụng 
Donald A. Giaser các thành tựu mới vào y học, 
phát minh các chất interleukin 
và interferon dùng điểu trị ung thư. Phát minh hay nhất 
là một công cụ di truyền gọi là PCR (Polymerase Chain 
Reaction) để khuếch đại phân tử DNA, chìa khóa vàng của 
chẩn đoán phân tử ngày càng phát triển hiện nay. Những 
năm 1980, Glaser lại chuyển sang linh vực sinh học thần 
kinh. Thật đa tài. Suốt đời, ông có đầu óc nhạy bén, sự tò 
mò và tâm hồn tươi tắn của trẻ thơ. 





Lúc theo học vật lý và toán học, tiểu bang Cleveland, 
Glaser chơi đại hồ cầm trong đàn hòa tấu và say mê vĩ cầm, 
dương cẩm. Vợ ông, Lynn Glaser (nhũ danh Bercovitz) là 
một nhạc sĩ và họa sĩ. Đôi uyên ương thật đẹp. 


Người tìm ra lysôsôm, “bao tử” của tế bào 

Bao tử của tế bào. Tiến sĩ Christian đe Duve là người 
nổi tiếng ở Bi, vì là người đoạt giải Nobel (giải Nobel 
Sinh lý hoặc Y học 1974) duy nhất còn sống ở nước này. 
“Tế bào có tất cả những gì cẩn thiết để sống, vì vậy cũng 


"lps/flelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống - 399. 


có các cơ quan rất nhỏ. Tôi có 
may mắn khám phá hai trong 
số này cũng như vào thời 
Vésale có người đã tìm thấy 
lá gan, người khác tìm ra bao 
tử. Tôi thì tìm ra bao tử của 
tế bào, tôi đặt tên là lysôsôm. 
và một cơ quan khác, khó giải Christian de Duve 
thích hơn gọi perôxysôm, có 

vai trò trong sự ôxít hóa, sự đốt cháy thức ăn, đốt cháy 
chất béo”. Lysôsôm được chứng minh là có giá trị đặc 
biệt. De Duve chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1974 
với Albert Claude và George E. Dalate. Vào cuối đời, ông 
chuyển sang việc tích cực tìm hiểu vì sao sự sống xuất 
hiện trên địa cẩu. 

Tự kết liễu đời mình. Ngày 4.5.2013 vào tuổi 95, tại 
nhà riêng, trước mặt bốn người con, giáo sư de Duve đã 
chuẩn bị cho cuộc ra đi vĩnh viễn từ nhiều tuần lễ rồi và 
đã giải thích lý do và triết lý cuộc sống trong một phỏng 
vấn dài với báo Le Soir nước Bỉ. Mắc bệnh ung thư, không 
phải giai đoạn cuối, không bị cơn đau hành hạ nhiều. Vợ 
đã qua đời. Rất già và không muốn lệ thuộc. Bị tế ngã vào 
ngày 1.4 và nằm quy vài giờ trên sàn nhà. Ông coi đây là 
sự báo hiệu tình trạng sẽ xấu hơn và quyết định thời điểm 
chết không đau, được cho phép ở nước Bì. Con gái ông 
thuật lại: “Ông mỉm cười bảo chúng tôi đừng than khóc, 





đây là hạnh phúc. Trước mũi chích cuối cùng, ông ra đi 
rạng rỡ”. 


"Hlps/Ölelun hoploarg 


400 - Nguyễn Chấn Hùng 


Francois Jacob và David Hubel 


Vận tắt vặn mở các 
gen. Vào mùa hè năm 
1940, một sinh viên y khoa 
trẻ rời khỏi nhà ở nước 
Pháp bị chiếm đóng, gia 
nhập kháng chiến chống 
Đức. Francois Jacob có 
ước mơ thành một bác sĩ 
mổ. Trong cuộc chiến Normandy, một quả bom suýt giết 
cậu ta. Các bàn tay không còn cho phép Jacob thành bác sĩ 
mổ. Năm 1950, Jacob đành gia nhập nhóm nghiên cứu nhỏ 
ở Pháp. Labô ọp ẹp, trang thiết bị cũ kỹ. Vậy mà Jacob đã 
tìm ra làm cách nào các gen hoạt động qua theo dõi các vi 
khuẩn, Đây là một trong những khám phá quan trọng nhất 
trong lịch sử sinh học. Tất cả các tế bào trong cơ thể chúng 
ta có cùng phân tử DNA, chúng lại rất khác nhau. Chẳng 
hạn như một nơron trong bộ óc dùng một nhóm gen giúp 
chúng ta suy nghĩ, một tế bào trong bao tử dùng nhóm gen 
giúp tiêu hóa thức ăn. Nếu không thể vặn mở hoặc vặn tắt 
các gen đúng điệu thì sẽ có biết bao xáo trộn. Jacob tìm ra 
các điều này, nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1965. Năm 
2013, giáo sư Erancois Jacob qua đời năm 2013 ở tuổi 92. 











Lắng nghe bộ óc. Cùng khoảng thời gian đó, ở Mỹ một 
bác sĩ trẻ tên David Hubel để hết tâm trí vào các tế bào não. 
Chế tạo ra một điện cực tí tỉ, to cỡ sợi tóc để lắng nghe bộ 
óc, ông ghi nhận các thanh âm nhỏ của các nơron trong não. 
Trước kia, cứ ngỡ là bộ óc giống như một máy chụp hình, 


"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống 401 


ánh sáng vào mắt chúng 
ta hoặc mùi vị vào mũi 
chúng ta, bộ óc chỉ có việc 
tiếp nhận rối gom thành 
một hình ảnh của thế giới 
bên ngoài. Hubel tìm thấy 
bộ óc không thụ động, biết 
thay đổi và thích ứng làm 
thế nào chúng ta nhìn được. Ông chia giải Nobel Sinh lý 
hoặc Y học 1981 với Torsten Wiesel. Giáo sư qua đời năm 
2013 ở tuổi 87. 





1926 -2013 


Mang niềm vui cho những người vô sinh 


Ông mai mối thần thánh đã từ giã chúng ta vào ngày 
11.4.2013 ở tuổi 87. Khoảng 10% các đôi uyên ương gặp chứng 
vô sinh. Edwards tìm cách cho đôi uyên ương hiếm muộn có 
con. Thụ tỉnh nhân tạo (IVF - In vitro fertilization) là quá 
trình cho thụ tỉnh một trứng bên ngoài cơ thể trong một đĩa 
nuôi cấy chứa tỉnh trùng giống. Dưỡng cho hợp tử phân chia 
thành phôi có tám tế bào rồi đem gắn phôi vào lại tử cung. Đổi 
nơi hò hẹn của tráng sĩ và giai nhân, se duyên xong thì lại đưa 
về tổ ấm. Sau 32 năm, Robert 
G. Edwards được trao giải năm 
2010 vì “Mang niểm vui cho 
những người vô sinh trên toàn 
thế giới” - Ủy ban Nobel ca 
ngợi. Đã có hơn 4 triệu con cấu ử 
tự, giáo sư Robert G. Edwards, #œ‡G(Elmäs 





"Hlps/llelun hoploerg 


402 - Nguyễn Chấn Hùng 


đầu tóc bạc phơ đến Stockholm nhận giải Nobel Sinh lý hoặc 
Y học 2010 tôn vinh cha đẻ của thụ tỉnh trong ống nghiệm. 


Cống hiến và sống thọ 


Sống hơn trăm tuổi. Theo tổ chức Nobel, Ronald H.Coase 
là người đoạt giải Nobel sống lâu nhất, mất vào tháng 9.2013 
ở tuổi 102. Coase đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 1991. Di 
sản lâu dài của Coase thể hiện rõ ở viện Coase Sandor, đặt 
tên tôn vinh Ronald Coase và Richard cùng Ellen Sandor, 
hai người hiến tặng. 

Tôi vô cùng thích thú với việc ông tiếp tục tạo dấu ấn 
khi vào tuổi 101 (năm 2012) còn ra cuốn sách cuối đời How 
China Became Capitalist (Làm thế nào Trung Quốc trở 
thành tư bản) đồng tác giả với học trò cũ Ning Wang. Trong 
sách các tác giả vẽ lại sự thay đổi thị trường mà Trung Quốc 
trải qua trong 35 năm qua. “Trung Quốc đã trở thành tư 
bản, khi họ thử hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội”. 

Trễ nhất trong năm. Nelson Mandela, nhà lãnh đạo 
Nam Phi chiến đấu chống kỳ thị chủng tộc đã qua đời ngày 
5.12.2013 ở tuổi 95. Là tổng thống da đen đầu tiên của Nam 
Phi, Mandela đã thương lượng sự chuyển tiếp hòa bình từ 
sự thống trị của thiểu số vào những năm 1990 và được trao 
giải Nobel Hòa bình năm 1993, cùng với tổng thống tiển 
nhiệm E.W. de Klerk. Cả hai hợp tác để chấm dút hệ thống 
chính trị kỳ thị chủng tộc. 

Cống hiến vô vàn, sống thật dài lâu. Tôi đếm được 17 vị 
đoạt giải Nobel qua đời năm 2013. (1) Robert C. Richardson 


"lps/lelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -403 


chia giải Vật lý năm 1996, thọ 75 tuổi. (2) Robert G. Edwards 
nhận giải Sinh lý hoặc Y học năm 2010 vì công trình thụ 
tỉnh trong ống nghiệm, 87 tuổi. (3) Francois Jacob chia giải 
Sinh lý hoặc Y học năm 1965 vì khám phá liên hệ tới sự 
kiểm soát di truyền, 92 tuổi. (4) Christian de Duve chia giải 
Sinh lý hoặc Y học 1974 vì khám phá các lysôsôm và các 
perôxysôm, 95 tuổi. (5) Heinrich Rohrer chia giải Vật lý 
1986 với Gerd Binnig vì thiết kế kính hiển vi STM giúp phát 
triển khoa học kỹ thuật nanô, 79 tuổi. (6) Donald Glaser 
giải Vật lý 1960, 86 tuổi. (7) Jerome Karle chia giải Hóa học 
1985 với Herbert Hauptman vì phát minh các phương pháp 
trực tiếp xác định các cấu trúc của tinh thể, 94 tuổi. (8) 
Kenneth G Wilson giải Vật lý 1982, 77 tuổi. (9) David Hubel 
chia giải Sinh lý hoặc Y học 1981 với Torsten Wiesel, 87 
tuổi. (10) Lawrence R. Klein giải Kinh tế 1980, 93 tuổi. (11) 
Doris Lessing, giải Văn học 2007, 94 tuổi. (12) Fred Sanger 
hai giải Nobel Hóa học 1958 và 1980, 95 tuổi. (13) John W. 
€ornforth, 96 tuổi. (14) Robert Fogel chia giải Kinh tế năm. 
1993 với Douglass C. North, 86 tuổi. (15) Thi sĩ Seamus 
Heaney giải Văn học 1995, 74 tuổi. (16) Ronald H. Coase 
giải Kinh tế 1991, 102 tuổi. (17) Nelson Mandela, giải Hòa 
bình 1993, 95 tuổi. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Phép thần thông 
nhìn thấu suốt vật chất 


“Th thời có, các học giả đã ngất ngây về vẻ đẹp của các 
tỉnh thể do dạng đối xứng và lắm màu sắc. Các tính thể có 
thể gặp bất cứ nơi nào trong thiên nhiên đặc biệt dẫy đầy 
trong các loại đá cũng như khoáng sản (kim cương, graphit, 
v.v.) hoặc dưới dạng băng tuyết, nước đá hoặc hột muối. 





Các vị đoạt giải Nobel đến dự tiệc tối truyền thống 
tại Tòa Đô chính Stockholm (10.12.2013). 28 giải liên hệ với ghỉ hình. 
tỉnh thể, trong đó có hai giải Nobel Hóa học và Vật lý (2013) 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -405 


Từ xưa người ta đã dùng toán học để nghiên cứu hình dạng 
của các tính thể trong thiên nhiên. Vào đầu thế kỷ 20, người 
ta bắn các tia X vào các tỉnh thể để “nhìn thấy” cấu trúc của 
vật chất. Các tia X có thể định được sự sắp xếp các nguyên 
tử và cấu trúc ba chiều của tỉnh thể, hình thái nổi bật của vật 
chất. Cấu trúc nguyên tử quy định các đặc trưng hóa học và 
sinh học của vật chất. Ghỉ hình tính thể bằng tia X (GHTT) 
ra đời từ trăm năm trước. 


Không thể kể hết sự đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà 
khoa học. Có 28 giải Nobel, gồm cả Vật lý, Hóa học và Sinh 
lý hoặc Y học liên quan đến GHTT. Bao trùm các ngành 
khoa học, nhưng còn rất xa lạ với công chúng. Năm Quốc 
tế Ghi hình Tỉnh thể được khai mạc vào 20 - 21 tháng giêng 
2014 tại trụ sở ƯNESCO. 


Dùng tia X để nhìn thấu vật chất 


Các tia X được Röntgen khám phá năm. 
1985 và nhận giải Nobel Vật lý đầu tiên 
năm 1901, rồi Von Laue và cha con Bragg. 
đã tạo ra phương pháp gọi là Ghi hình Tĩnh 
thể bằng tia X (X-ray crystallography) 
công dụng ngày càng kỳ diệu. 





Trong một cuộc trượt tuyết Von Laue 
nảy ra ý tưởng là khi các tia X đi xuyên  MaxVonLaue 
qua một tình thể; chúng có thể dội vào các 
nguyên tử trong tình thể và giao thoa với nhau như là các 
sóng. Ở vài chỗ các sóng có thể gộp lại với nhau, ở các nơi 
khác loại trừ nhau. Mô hình sóng khuếch tán gom được có 


"hlps/Nlelun hoploarg 


406 - Nguyễn Chấn Hùng 


thể dùng để tính ra vị trí các nguyên tử đã làm tung tóc các 
tỉa X lúc đầu. Năm 1912, Von Laue chứng minh lý thuyết của 
ông trên một mẫu sulfat đồng. Ông nhận giải Nobel Vật lý 
vào năm 1914. 

Hai cha con một giải 
Nobel. Vào năm 1913 
hai cha con Wiliam 
Henry Bragg và William 
Lawrence Bragg nhận 
thấy các tia X có thể 
định được sự sắp xếp các 
nguyên tử và cấu trúc ba 
chiểu của tỉnh thể. Qui luật Bragg giúp con người phát triển 
ngày càng sâu rộng mọi khoa học về thiên nhiên vì cấu trúc 
nguyên tử quy định các đặc trưng hóa học và sinh học của 
vật chất, mà tinh thể là hình thái nổi bật của vật chất. Lúc 
đó, Bragg con (William Lawrence) 25 tuổi là người trẻ tuổi 
nhất nhận giải Nobel từ trước đến nay. 





Hai cha con Bragg 


Thành tựu ngoạn mục 


Bức ảnh số 51 của Rosalind Franklin. Một trong những 
viên đá tảng thành tựu trong thế kỷ 20 là việc khám phá 
cấu trúc của DNA (năm 1953). Ngày nay, người ta biết rõ 
hơn là việc khám phá này dựa trên bức ảnh 51 mà Rosalind 
tranklin đã ghi hình tinh thể DNA bằng tia X. Ảnh được 
Maurice Wilkins lén trao cho Watson mà chủ nhân không 
hay. James Watson và Francis Crick, đoạt giải Nobel 
Sinh lý hoặc Y học năm 1962 cùng với Maurice Wilkins. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống - 407 


Rosalind Franklin chết sớm vì ung thư buồng trứng năm 
1958 mà không đoạt giải Nobel. Tiếc cho hồng nhan đa tài 
bạc mệnh. 





3 





% 


Rosalind Franklin và bức ảnh số 51 ghỉ hình tỉnh thể phân tử DNA 


Máy synchrotron và những con ví khuẩn. Ribôsôm hiện 
hữu trong mọi sinh vật, là nhà máy của tế bào chế tạo ra các 
prôtêin. Vào năm 2000, Yonath, Steitz và Ramakrishnan công 
bố gần như đồng thời các thành tựu về cấu trúc ribôsôm. 
Giải Nobel Hóa học 2009 được trao cho họ. Cả ba đếu dùng 
kỹ thuật hiện đại GHTT. Công đầu là của Ada Yonath. Vào 
cuối những năm 1970, bà quyết định dùng GHTT để khảo 
sát ribôsôm. Vĩ khuẩn Geobacillus stearothermophilus sống 
được ở điểu kiện khắc nghiệt có ribôsôm bển chắc và được 
biến thành tỉnh thể tốt. Phải 20 năm cật lực Yonath mới 
định vị từng nguyên tử, ghi trọn hình ảnh của ribôsôm. 
Máy synchrotron có thể tạo được tia X mạnh ngang tốc độ 
ánh sáng, khi chạm vào tỉnh thể ribôsôm, các tia X văng 
tung tóe, ghi hàng tỉ chấm trên máy rà CCD. Dùng phần 
mềm đặc biệt để vẽ hình ảnh ribôsôm. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


408 - Nguyễn Chấn Hùng 






Giao thoa 


FT. ChùmtiaX 
Cấu trúc 3D của một ribôsôm 
(máy synchrotron) 


Ghi hình tỉnh thể ribõsöm với máy synchrotron. 





Một trăm năm dòng chảy 


Những năm 1920 và 1960, 
GHTT bằng tia X thấy được một 
số bí ẩn của cấu trúc của sự sống 
đo tiên phong định được cấu 
trúc của một prôtêin. Hai nhà 
nghiên cứu John Kendrew và 
Max Perutz nhận giải Nobel Hóa 
học năm 1962. Dorothy Hodgkin 
làm rõ các cấu trúc của một số. 
phân tử sinh học: chất cholesterol (1937), penicillin (1946), 
vitamin B12 (1956) và insulin (1969). Bà nhận Nobel Hóa 
học năm 1964. 


GHTT tiếp tục phát triển. Giải Nobel 1985 được trao cho 
Herbert Hauptman và Jerome Karle vì phát minh phương 





"lps/llelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -409 


pháp mới để phân tích cấu trúc tinh thể. Nhờ vậy, nhiều cấu 
trúc tinh thể được tìm ra. 

Andre Geim và Konstantin Noselor nhận giải Nobel Vật 
lý 2010 do nghiên cứu chất graphen. Nobel Hóa học 2011 
dành cho Dan Shechtman vì khám phá các tỉnh thể tròm. 
trèm (quasicrystals) - Robert Lefkowitz và Brian Kobilka 
được trao giải Nobel 2012 vì tìm ra các thụ thể gắn kết G. 
prôtê¡n, có nhiệm vụ điểu hòa hầu hết chức năng của cơ thể 
con người. 

Vật chất trở nên trong suốt. Khoảng mười ngàn cấu trúc 
tỉnh thể được ghi hình hàng năm. Ban đầu, người ta nhìn 
thấy các tinh thể rắn với sự sắp xếp các nguyên tử đều đặn; 
ví dụ như khảo sát các khoáng sản. Rồi khảo sát được vật 
chất sinh học như là các prôtê¡n hoặc DNA bằng cách biến 
chúng thành tinh thể. Việc phát triển các máy có thể phát 
ra ánh sáng và các tia X mạnh (synchrotron) làm cuộc cách 
mạng về ghỉ hình tỉnh thể trong sinh học, hóa học, vật lý, 
khoa học vật chất, địa chất và khảo cổ học. 


Ứng dụng bao trùm 


Sau 100 năm phát triển, ghi hình tinh thể bằng tia X 
trở thành kỹ thuật đứng đấu để nghiên cứu cấu trúc tỉnh 
thể của vật chất, trở thành trung tâm của các tiến bộ trong 
nhiều lĩnh vực khoa học. 

Thâm nhập vào đời sống thường ngày của chúng ta, Ghỉ 
hình Tĩnh thể bằng tia X là cái xương sống của công nghệ 
ngày càng cần các sản phẩm mới trong chế tạo xe hơi, mỹ 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


410 - Nguyễn Chấn Hùng 


phẩm, máy vi tính, cơ điện, dược phẩm, hầm mỏ, hàng hải, 
không gian và nông nghiệp. 

Khoáng sản học. Từ những năm 1920, đã định ra cấu trúc 
nguyên tử của nhiều khoáng sản và kim loại, đã biết về sự 
hình thành địa chất và lịch sử địa cấu. Các máy synchrotron. 
giúp các nhà khảo cổ xác định cấu tạo tuổi của cổ vật từ 
hàng chục ngàn năm, các nhà địa chất có thể định tuổi của 
các thiên thạch và đất đá từ mặt trăng. 

Chế tạo dược phẩm phải dựa vào ghi hình tỉnh thể. 
Muốn tìm tòi thuốc mới thì trước hết phải tìm ra một 
phân tử nhỏ có khả năng khóa tay các prôtê¡n của một vi 
khuẩn hoặc một virút đặc hiệu tấn công tế bào người. Biết 
được cấu trúc chính xác của prôtêin này các nhà khoa học 
mới thiết kế thuốc bám vào prôtêin và vô hiệu tác dụng 
độc hại. 

NASA đã trang bị cho vệ tỉnh Curiosity máy đo sự 
khuếch tán dùng ghi hình tỉnh thể vào tháng 10.2012 để 
phân tích các mẫu đất trên sao Hỏa. Đất trên sao Hỏa thì 
tương tự đất vùng núi lửa Hawaii. 


Thế giới chúng ta chắc không như ngày nay nếu không 
có phương pháp Ghi hình Tình thể bằng tỉa X. 


"hlps/flelun hoploerg 


Giải Nobel Hóa học 2014 


H, đã chế ra kính nanô 
(mắt thần nanô), từ đây 
con người thấy được virút 
sống và các phân tử ngao du ì 
oygf5/Đáo; Eric Betzig, Stefan W,Hel! 

Vào ngày 8.10.2014, giải và William E. Moerner 
Nobel Hóa học được trao 
cho ba nhà khoa học: Eric Betzig của Viện Y học Howard 
Hughes, Ashburn, Hoa Kỳ; Stefan Hell của Viện Max 
Planck ở Göttingen, Đức và William Moerner ở Đại học 
Stanford vì “phát minh ra phương pháp hiển vi huỳnh 
quang siêu phân giải” và "đã tìm ra cách vượt qua sự hạn 
chế phân giải Abbe? 





Kính hiển vi 

Phát mình thần kỳ: Vào năm 1674, Antonie van Leeuwenhoek 
người Hà Lan đã khám phá một thế giới mới. Dùng kính 
hiển vi thủ công của mình, nhỏ một giọt nước ao, ông thấy 
các sinh vật li tỉ lội tới lội lui. Thật là bất ngờ, sự sống có thể 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


412 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


hiện hữu dưới dạng nhỏ nhoi như vậy. Lần đầu tiên trong 
thời đại mới người ta thấy vi khuẩn, tảo hoặc tương tự. Từ 
đó kính hiển vi được dùng thật nhiều. 

Vẫn còn hạn chế. Năm 1873, nhà vật lý người Đức Ernst 
Abbe cho thấy là một kính hiển vi không thể thấy được 
những gì nhỏ hơn phân nửa độ dài sóng của ánh sáng 
dùng cho kính hiển vi. Đúng là không thấy được những 
gì nhỏ hơn 200 nm (nanomét) - 1 nm là 1 phần 200 triệu 
của millimét, Cũng không thể thấy các virút và chắc chắn là 
không thấy được các phân tử đơn lẻ. 


Tế bào h Các phân 
€onkiến Sơitóc loàicóvú Vikhuấn Tithế) Virút Prötến tửnhỏ 


` ÿ§ ®  @ @-Š 


X= Tạm Tom S“ O Tìm Đ— TÍNH 








Giới hạn khuếch tán của Abbe 


Mắt thần nanô: 
hiển vi huỳnh quang siêu phân giải 


.Mọi việc đã đổi thay, giáo điều một trăm năm chục năm 
đã sụp đổ. Ba nhà nghiên cứu Hugles, Moerner và Hell chế 
tạo mắt thần nanô giúp các nhà khoa học thấy được các con 
virút (Khoảng 100nm), thấy được đường đi của từng phân 
tử prôtêin (khoảng 1nm) trong các tế bào sống. Có thể thấy 
được làm thế nào các phân tử tạo ra các synáp giữa các tế bào 
thần kinh trong não; có thể theo đõi đường đi của các prôtêin 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -413 


dính líu tới bệnh Parkinson, 
Alzheimer và Huntington 
khi chúng tích tụ lại với 
nhau, theo đõi được các 
prôtêin riêng lẻ trong các 
trứng đã thụ tinh lúc phân 





ào thành các phôi. Các nhà khoa học khắp thế giới dùng 
k0 3ảa hiển vị huỳnh quang (kính nanô) 
Phương pháp STED. để khảo sát các mẫu sống 


Tiến sĩ Hell, dựa vào các tia 

lade để phát minh phương pháp có tên là STED (Stimulated 
Emission Depletion) năm 2000. Các tia lade có thể dùng 
làm cho một số phân tử rực sáng tạm thời trong quá trình 
phát huỳnh quang. Huỳnh quang này có thể bị che lấp bằng 
ánh sáng màu khác. Hệ thống của Hell dùng hai chùm tia 
kết hợp, một tạo huỳnh quang và chùm kia làm tắt huỳnh 
quang trên cùng một vùng - trừ phẩn tí ti ở trung tâm có thể 
tích nanô. Bằng cách quét cặp chùm tỉa qua một mẫu thử và 





Kính hiển vì 
thường Kinh hiến vì 
AC = 
tmhee 





Chùm lade |. Chúm lade 
kích hoặt. làm tắt 





Minh họa của: È Johan Jamestal/ The Royal Swedich Acedemny of Sciences 


Các nguyên lý của kính hiển vi STED 


"lps/leulun hoploerg 


414 - Nguyễn Chấn Hùng 


đo ánh sáng phát ra từ vài phân tử trung tâm còn lại, có thể 
thấy được những gì nhỏ hơn giới hạn Abbe. 

Quan sát một phân tử đơn lẻ. William Moerner và Eric 
Betzig nghiên cứu độc lập và phát minh ra phương pháp gọi 
là “quan sát hiển vi một phân tử đơn lẻ” Họ cũng dựa trên 
sự phát huỳnh quang và khái niệm vặn tắt vặn mở các phân 
tử riêng lẻ. Có thể quan sát một phân tử đơn độc. Moerner 
là người đầu tiên phát hiện các phân tử đơn lẻ vào khoảng 
một nanomét trong những năm 1990. 


Nguyên lý của kính hiển vi một phân tử đơn lẻ 


Khoảng cách giữa 
các prốtểin > 0.21Im 
Kinh hiến vì 
- 
Hình 
phân giải cao 

Prötễin - 
huỳnh quang 

đơn độc 


Minh họa của: © Johan Jarnestal / The Royal Swedish Acedemy of Sciences 


Quan sát sự sống nguyên hiện. Kính hiển vi điện tử 
có thể khảo sát các chỉ tiết nhỏ nhưng phải diễn ra trong 
chân không, nên chỉ phù hợp với các mẫu thử chết hoặc 
chưa bao giờ sống. Phát minh mắt thần nanô của các tiến 
sĩ Hell, Betzig và Moerner cho phép các nhà khoa học 


"lps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -415 


quan sát sự sống nguyên hiện, nhìn được các prôtêin tới 
lui quanh một tế bào hoặc nhìn các nơron giao tiếp với 
các nơron khác. 

Ngày nay, mắt thần nanô được dùng rộng rãi trên thế 
giới. Các vị đoạt giải Nobel tiếp tục soi rọi các bí mật sâu 
thẩm của sự sống. Stefen Hell vào sâu trong các tế bào. 
thần kinh sống để hiểu thêm các synáp trong não. W.E. 
Moerner tiếp tục nghiên cứu các prôtêin liên hệ với bệnh 
Huntington. Eric Betzig theo đõi các tế bào phân đôi bên 
trong các phôi. Đây chỉ là vài thí dụ. Họ đã đặt nền tảng 
cho sự phát triển hiểu biết về những gì quan yếu nhất cho 
nhân loại. 

Bây giờ chúng ta có thể quan sát vi khuẩn E.Coli mà 
không giết chúng, không nhuộm chúng. Chúng ta có thể 
khảo sát các tế bào ung thư sống và xem coi các tế bào này 
ứng phó lại thuốc ung thư ra sao. Chúng ta có thể khảo sát 
phản ứng giữa các virút và các tế bào. Kỹ thuật này đã được 
dùng để nghiên cứu HIV, virút gây bệnh HIV/AIDS. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Fukushima bốn năm sau 





Đ ¡ diện thảm họa Fukushima tháng 3.2011, chính 
quyển của Thủ tướng Nhật lúc đó là Naoto Kan kêu gọi 
từ bỏ nguồn năng lượng hạt nhân. Ba phần tư công chúng, 
Nhật ủng hộ. Lò hạt nhân cuối cùng của tổng số 48 lò hạt 
nhân đã ngừng chạy vào tháng 8 năm 2013. Phải dùng năng 
lượng từ than đá và dầu khí để bù lại. 

Báo Japan Time, ngày 3.10.2015 đưa tin, Công ty Kyushu 
sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân thứ hai. Lò đầu tiên 
tại nhà máy Sendai được tái khởi động vào tháng 8.2015. 


Thảm họa Fukushima 


Cả thế giới bị sốc. Nhật Bản nước công nghiệp thật cao, 
với mức an toàn cao, chịu đựng một thảm họa hạt nhân vào 
tháng 03 năm 2011. Sóng thần tiếp sau trận động đất mạnh 
ở bờ biển phía Đông nước Nhật giết gần 16.000 người. Liền 
sau đó lại tới thảm họa khác: các lò phản ứng của nhà máy 
hạt nhân Fukushima bị hư hại nặng. Sự rò rỉ phóng xạ khiến 
phải lập tức di tản cư dân. Nhiều thành phố bị bỏ hoang. 
Lượng phóng xạ lớn thải vào không khí và biển cả. 


"Hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -417 


Bốn năm sau. Theo báo Nature, ngày 29.9.2014, số lượng 
phóng xạ thải ra từ rò rỉ hạt nhân Fukushima năm 2011 đã 
vượt hơn thảm họa Chernobyl 1986 ở Liên Xô cũ. Lượng 
Cesium đồng vị phóng xạ cao hơn lượng thải ở Chernobyl 
11% cả trên mặt đất lẫn trong nước. Fukushima chẳng những 
đe dọa nhân loại vì gần đại dương, mà còn vì phóng xạ lan 
tràn khắp địa cẩu. Báo Times oƒ London, ngày 27.3.2015 
phỏng định nước Nhật cần 200 năm để làm sạch Fukushima. 
Tỉ lệ mắc ung thư đang chờ đợi tăng lên đối với những ai 
phơi nhiễm xạ. Đang kiểm tra 367.707 người trẻ dưới 18 tuổi 
sống ở đó lúc có rò rỉ hạt nhân. Các trẻ sinh sau đó cũng 
được lưu ý. Theo Nafwral News, ngày 29.5.2015 tỉ lệ ung thư 
tuyến giáp tăng vọt. Hơn 127 người nghỉ hoặc đã mắc loại 
ung thư này. 

Ngoài tẩm kiểm soát. Chất phóng xạ I-131 và Cesium-137 
bị tung vào bầu khí quyển, gây nhiễm xạ cho các vùng lân 
cận và được gió đưa đi xa hàng trăm dặm, nước nhiễm xạ đổ 
ra biển... lốt phóng xạ có thể gây ung thư tuyến giáp trạng, 
iốt phóng xạ trong vòng từ 7 - 20 ngày tan hết trong không, 
gian. Cesium-137 có thời gian bán hủy lâu đến 30 năm sẽ 
tổn tại lâu dài trong môi trường, phóng ra các tỉa gamma 
hại cơ thể. Trong năm năm có thể có cơn bùng phát ung thư 
máu (bệnh bạch cầu) và khoảng 15 năm có thể xuất hiện các 
loại ung thư khác: phổi, vú, não và xương. 

"Theo báo Natural News ngày 3.4.2015: Công ty điện lực 
Tokyo TEPCO (Tokyo Electric Power Company) đã giấu 
giếm trong một năm sự kiện là nước mang chất thải hạt 
nhân đã được âm thẩm đổ vào đại dương. Nước chứa mức 
phóng xạ cao gấp 10 lần nước thường. 


"hlps/llelun hoploerg 


418 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


- Da 
ST hung toc lông lu nó: M 
\ 





Cườm mắt... ˆ đem phóng 
Ung thư phổi xa ra biển 
Ungthưvú— ~_ 
Baotử——.~ \ 'ˆ =- 
Nônồi máu 
và tiêu chảy “.— 


` Hệ miễn dịch 
¬ sinh dục (Giảm các thành phẩn 
của máu 'Đại dương (mua, sóng) 
qườmh tuyến tiến đem phóng xạ trở 
tàn l Nhiễm xạnhẹ vào Nhật Bản 
ng uc 
Tnhoi buồng từng Viên mùa và tiu chảy 


Tác nhân của phóng xạ trên cơ thể người. 


Trăn trở và quyết tâm 


Người dân Nhật trăn trỏ. 75% công chúng kiên trì chống 
lại sự tái khởi động các nhà máy hạt nhân. Đầu tháng tư 
năm nay (2015), một phiên tòa ở nước Nhật đã dội một 
cú ngoạn mục vào kế hoạch của Thủ tướng Shinzõö Abe sử 
dụng lại năng lượng hạt nhân. Cơ quan kiểm tra hạt nhân 
quốc gia đã chuẩn y sự tái hoạt động của các lò phản ứng ở 
'Takahama. Các cư dân trong vùng cho rằng các quan chức 
hạt nhân đã coi nhẹ khả năng hư hại khi có động đất mạnh 
như ở Fukushima. Nguyên Thủ tướng Naoto Kan là người 
chống đối mạnh mẽ. Tòa cấm tái hoạt động hai lò phản ứng 
vì e ngại an toàn hạt nhân. 

Quyết tâm của chính phủ Shinzõ Abe. Sau khi Nhật Bản 
đóng cửa các nhà máy hạt nhân, thâm thủng thương mại 
phình to vì phải nhập khẩu nhiều than đá và dầu khí cho. 
nến kinh tế hàng thứ ba toàn cẩu. 4 năm sau, chính phủ 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống ~419 





Chính phủ Abe quyết tâm Người dân Nhật trăn trở 


Nhật có kế hoạch mở lại một số nhà máy sau khi đã ban 
hành luật lệ kiểm soát mới chặt chẽ hơn. Thủ tướng Abe 
khuyến cáo nước Nhật phải cho tái hoạt động ít nhất vài lò 
phản ứng để hỗ trợ hồi phục kinh tế. Chính quyển gấp rút 
tái khởi động các nhà máy hạt nhân. Sự chối bỏ năng lượng 
hạt nhân tạo lỗ hỗng trong việc cắt giảm lượng CO,. Vào 
tháng ba năm 2014, Bộ Môi trường cho biết khí thải CO, 
của nước Nhật cao hàng thứ hai toàn cẩu. Mục tiêu giảm 
khí thải vào năm 2030 của Nhật là 20% mức năm 2005 - còn 
thấp hơn nhiều nước phát triển khác. Đóng cửa các lò hạt 
nhân khiến phải hạ chỉ tiêu trước còn 3,8% mức của 2005 
vào năm 2020. Nước Nhật đã có kế hoạch dùng năng lượng 
hạt nhân để sản xuất phân nửa lượng điện vào năm 2030, 
Kế hoạch này giờ chỉ còn một phần năm vào lúc đó, Có thể 
hiểu được nước Nhật cần thực hiện lời cam kết quốc tế về 
cắt giảm hiệu ứng nhà kính. 

Thế giới nên thấy nhẹ lòng. Báo The Washington Post. 
Mục quan điểm (19.8.2015). “Tuần trước nước Nhật cho tái 
khởi động một lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Sendai. 
Sắp tới thêm nhiều đơn vị hạt nhân có thể khởi động lại. 
'Thế giới không nên lo ngại điều này, mà nên thấy nhẹ lòng” 





"hlps/llelun hoploerg 


420 - Nguyễn Chấn Hùng 


“Những ai bận tâm về sự thay đổi khi hậu hoặc ô nhiễm 
không khí, thì không thể chối bỏ năng lượng hạt nhân, nó 
tạo ra khối lượng năng lượng khổng lồ mà không sản sinh 
CO,. Năng lượng mặt trời và gió có thể thay thế, nhưng 
việc sản xuất không liên tục khiến khó đưa vào mạng 
năng lượng với cấp độ lớn, và có thể có giá thành đắt. 
Đóng cửa các nhà máy hạt nhân khiến sẽ phải dùng nhiều 
hơn các loại than đá, dầu khí thiên nhiên và tạo ô nhiễm 
nhiều hơn". 


Fukushima và thế giới 


Chỉ có Cộng hòa liên bang Đức đóng cửa 8 lò cũ liễn 
ngay sau Fukushima và sẽ dừng sản xuất năng lượng hạt 
nhân vào năm 2022. Thụy Sĩ chọn giải pháp tương tự và 
ngưng sản xuất năng lượng hạt nhân vào năm 2034. 

Pháp và Hoa Kỳ tái khẳng định đường lối năng lượng 
và tiếp tục đầu tư mạnh vào việc hoàn thiện tính an toàn. 
Nước Pháp sử dụng năng lượng hạt nhân để tạo lượng điện 
cao nhất thế giới. Hoa Kỷ, sản xuất năng lượng hạt nhân cao 
nhất thể giới, 100 lò đang hoạt động và 5 lò đang xây. 

Ấn Độ nhằm tỉ lệ 25%, Nga 45% lượng điện vào năm. 
2050, Braxin dự kiến xây 5 lò năm 2038. Trung Quốc có 21 
lò hoạt động và tăng gấp ba vào năm 2020. 

Động đất và sóng thẩm. Tường trình của CORDIS thuộc 
European Commission vẽ được bản đồ các vùng có nguy 
cơ cao sóng thần mạnh trên thế giới: 23 nhà máy hạt nhân 
với 74 lò phản ứng. Trung Quốc có 17 lò. Đài Loan 2 lò. 


"Hlps/llelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống ~421 


Ấn Độ 2 lò. Nhật Bản 19 
lò. Hàn Quốc có 5 lò. Hoa 
Kỳ vùng Cascadia, chạy từ 
đảo Vancouver đến Bắc 
California, có nguy cơ 
động đất nặng như ở Nhật 
và Chilê. 

Không ai cứu được. 
The Japan Tìmes, ngày 
15.4.2015 đưa tin, Trung Quốc có tham vọng hạt nhân nhất 
thế giới 500 lò mới vào năm 2050. Nhà vật lý hạt nhân uy 
tín He Zuoxiu không đồng tình "là nước ông đã sẵn sàng 
với sự tăng vọt này”. HeYu Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng 
Hạt nhân Nhà nước Trung Quốc chấp nhận chương trình 
tăng nguồn năng lượng không hầm mỏ đến 20% vào năm 
2030. Nhưng ông ta cảnh giác là đầu tư một loại ô nhiễm 
để thay thế loại ô nhiễm khác. “Nếu có một tai nạn xảy ra 
cho lò phản ứng được đề nghị xây trên bờ sông Dương Tử, rổ 
bánh mì của chúng ta, thì không một nước nào trên thế giới 
cứu chúng ta được”. 





Năng lượng hạt nhân, vốn được coi là dạng năng lượng 
sạch tương đối an toàn để sản xuất điện lực. Tránh bầu khí 
quyển nóng lên thì con người tìm đến năng lượng sạch với 
các nhà máy hạt nhân. Loài người vẫn trong vòng vây của 
chính mình. Cách đáp ứng tốt thảm họa Fukushima là bảo 
đảm các lò phản ứng có được tiêu chuẩn cao mà không làm 
khó hơn cho cuộc chiến chống thay đổi khí hậu. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Lờn kháng sinh, 
mối đe dọa gần kề 


Miu phấn khỏi không 
đài lâu. Penieilin được 
Alexander Fleming (1881 - > ì { 
1955) khám phá vào năm. 


1929. Hơn mười năm sau Œ 
mới có sản xuất đại trà. Kỷ J`_.Ý & 
nguyên kháng sinh bắt đầu. " 

Đúng là thấn dược! Các “Siêu trùng” lờn kháng sinh 
thuốc kháng sinh diệt trừ 

các vi khuẩn mà không gây hại cho người bệnh. Bệnh tật đã 
ở trong tấm kiểm soát của loài người. Than ôi! Chẳng bao 
lâu sau, thể giới vi khuẩn vi diệu phát huy khả năng thần kỳ 
đáp trả. Các vi khuẩn đã lờn thuốc kháng sinh. 


Mối đe dọa toàn cầu 


Báo cáo của WHO (2014) tổng hợp dữ liệu từ 114 nước 
cho thấy sự lờn thuốc kháng sinh hiện điện ở bất cứ vùng 
nào trên thế giới. Nghiên cứu này tập trung vào bảy loại vi 


"Hlp/flelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống ~423 


khuẩn khác nhau thường gây các bệnh nặng như viêm phổi, 
tiêu chảy và nhiễm trùng huyết. Carbapenem vốn là thuốc 
hiệu quả nhất trị các bệnh nhiễm trí mạng như viêm phổi, 
nhiễm trùng huyết và bệnh nhiễm trẻ sơ sinh, (do vi khuẩn 
K-pneumoniae) nay không còn tác dụng đối với hơn phân 
nửa số người được điều trị. Nhiễm trùng đường tiểu do vì 
khuẩn E.Coli lờn kháng sinh đã tăng lên tới mức không đến 
phân nữa số ca còn nhạy thuốc. Bệnh lậu lây lan theo đường 
tình dục trở thành cứng đầu hơn. Ở nước Anh có sự báo 
động mức lờn thuốc với bệnh lậu. Tình hình tương tự thấy 
ở Áo, Úc, Pháp, Nhật, Na Uy, Nam Phi và Thụy Điển. Bệnh 
lao lờn nhiều thuốc (MDR - Multidrug Resistance) đang 
tăng vọt trên toàn cẩu. Năm 2013, trên 100 quốc gia trên thế 
giới, ước lượng có 480.000 người mang các chủng lao lờn 
nhiều thuốc (MDR-TB). Điều trị lao cực kỳ phức tạp, cần 
tới hai năm dùng thuốc rất độc và rất đắt tiền. 

Kỹ nguyên hậu kháng sinh. “Vì khuẩn đã vuột khỏi tầm 
tay của các kháng sinh, các thứ bệnh thông thường như 
viêm họng hoặc trẻ bị xước da đầu gối lại có thể đe dọa mạng 
sống” - Đó là lời cảnh bảo của Margaret Chan, Tổng Giám 
đốc WHO tại một hội 
nghị ở Copenhagen, 
Đan Mạch từ giữa 
tháng 3.2012, ba năm 
trước. Mối đe dọa "có. 
tính toàn cẩu, cực kỳ 
nghiêm trọng và đang 
gia tăng” “Đây sẽ là kỷ 
nguyên hậu - kháng 





Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO. 


"hlp/flelun hoploerg 


424 - Nguyễn Chấn Hùng 


sinh. Điều này đồng nghĩa với việc chấm đút nền y học hiện 
đại như chúng ta biết. Những phẫu thuật phức tạp, như thay 
khớp háng, ghép tạng các loại, hóa trị ung thư... trở thành 
khó khăn hơn nhiều hoặc rất nguy hiểm”. 


Cuộc giằng co sinh tử: Sự lờn thuốc kháng sinh 


Lan truyền sự lờn thuốc 

Các kháng sinh tác động theo hai kiểu: giết chết các vi 
khuẩn hoặc ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. Tetracyclin 
bám dính vào các ribôsôm, vi khuẩn không chế tạo được 
prôtê¡n nên không tăng trưởng được. Thuốc penicillin ngăn 
sự sản xuất Peptidoglycan, một chất tạo vỏ vi khuẩn. 

Các siêu trùng. Có một kháng sinh mới thì có sự lờn 
thuốc, không tránh được. Tỷ lệ lờn thuốc gia tăng khủng 
khiếp. Vi khuẩn trở thành lờn thuốc với một ngón nghề rất 


8ơmr ®ạ® 






Enzym gây 
thoái hóa. 
kháng sinh , ⁄ 


Các cơ chế chống kháng sinh của vi khuẩn 


"Hlps/lelun hoploerg 


Sâu thẳm sự sống -425 


đơn giản: sự chọn lọc tự nhiên (dùng từ của Darwin). Lần 
đầu tiên gặp thuốc kháng sinh, hầu hết (có thể là tất cả) các 
vi khuẩn đều chết đi. Nếu như có một hoặc vải con sống sót 
thì có chuyện. Các trùng này lập tức sinh sôi nảy nở thành 
một dòng vi khuẩn mới. Mỗi vi khuẩn hậu duệ thừa kế sự 
kháng một loại thuốc đặc biệt nào đó. Đây là các siêu trùng 
(super bug). Có sự lan tràn các chủng lờn nhiều thuốc. Vài 
loại vi khuẩn có những chủng lờn nhiều thuốc đến độ coi 
như hết thuốc chữa. 


Siêu trùng có thể giết người nhiều hơn ung thư. Tháng 
4. 2015, chính quyền Obama khẩn cấp tìm đối sách ứng phó 
với siêu trùng. Tổ chức CDC Hoa Kỳ công bố, siêu trùng có 
thể giết nhiều người hơn ung thư vào năm 2050 nếu kháng 
sinh được dùng quá đáng. 









Vikhuẩn 
lờnkháng sinh 





Trớ trêu: con người trợ giúp các siêu trùng 

Các bệnh viện là môi trường lý tưởng cho vi trùng lờn 
thuốc. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường thuộc các loại bệnh 
nhiễm khó trị nhất. Lượng người bệnh dày đặc, sự sát trùng 


"hlps/flelun hoploerg 


426 - Nguyễn Chấn Hùng 


kém, HIV/AIDS và dùng nhiều kháng sinh gộp lại làm tăng 
nhanh đà tiến hóa của các siêu trùng (super bug), tên gọi 
mới dành cho vi khuẩn lờn thuốc. 

Chăn nuôi công nghiệp. Ở Hoa Kỳ gắn 80% các thuốc 
kháng sinh dùng cho công nghiệp chăn nuôi lấy thịt, nhiều 
gấp bội lượng thuốc điểu trị người bệnh. Dùng liểu thấp 
nuôi các súc vật khỏe để kích thích lớn mau và để hạn chế 
nhiễm khuẩn trong môi trường vệ sinh kém. Thật ngon lành 
cho siêu trùng gây nhiễm. 

Các trại dưỡng lão. Mật độ đông những người có hệ miễn. 
dịch yếu kém, các người già thường nhiễm trùng kéo dài, 
kháng sinh phòng ngửa. HIV/AIDS gây mức lờn thuốc 
kháng khuẩn rất cao. Bị suy giảm miễn dịch, các người bệnh 
dễ mắc bệnh nhiễm. 

Lúng túng. Đáng báo động là hiện nay chỉ có bốn công 
ty Dược đầu tư nghiên cứu và sản xuất các kháng sinh so 
với số 18 công ty vào 20 năm trước. Theo Hiệp hội Bệnh 
nhiễm Hoa Kỳ, công nghệ dược phẩm không còn mặn mà 
với việc phát triển các kháng sinh mới. Đây là một quyết 
định có tính kinh doanh: các thuốc trị thấp khớp hoặc giảm 
cholesterol được sử dụng hàng tháng, hàng năm và các 
thuốc chống ung thư mà người bệnh và bảo hiểm y tế chịu 
trả hầu hết phí tổn giúp thu hồi vốn và lợi nhuận tốt hơn. 
Còn đầu tư cho các thuốc kháng sinh rất tốn kém, chỉ biên 
toa vài ngày trong thời điểm nào đó thôi và thuốc kháng 
sinh không tránh được bị lờn. Làm sao các công ty được đầu 
tư nhiều cho việc nghiên cứu các bệnh nhiễm và các kháng 
sinh. Cộng đồng Y tế và các nhà khoa học không bỏ qua bài 
toán khó này. Kể từ tháng 4.2015, FDA đã chuẩn y 6 loại 


"lps/Nlelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống -427 


kháng sinh trong 11 tháng vừa qua, nới rộng sự lựa chọn 
cho các bác sĩ điểu trị bệnh nhiễm như MRSA. Trong tương 
lai tìm và sản xuất kháng sinh mới là một thách thức to lớn, 
nhưng chỉ mới được nửa cuộc chiến. Còn cần phải theo 
đõi tốt các chủng vi khuẩn lờn thuốc, kiểm soát tốt nhiễm 
khuẩn trong bệnh viện, quản lý đúng mức dùng kháng sinh 
trong nông nghiệp, giữ vệ sinh và vô trùng bệnh viện. 


Đáng mừng: nỗi lo của các lãnh đạo thế giới 


Tổng thống Barack Obama “Chúng ta phải làm sao bảo. 
đảm cho được là các kháng sinh vẫn có hiệu quả” Tòa Bạch 
Ốc công bố một kế hoạch mạnh mẽ để chống lại vi khuẩn 
lờn kháng sinh. Vấn để ngày một trầm trọng gây ra khoảng 
2 triệu người bệnh và 23.000 người chết hàng năm ở Hoa 
Kỳ. Kinh phí của chính phủ Obama dự trù hơn 1,2 tỉ USD 
để phòng chống sự kháng thuốc. (Washingfon post, ngày 
27.5.2015). 

Thủ tướng Anh David Cameron. "Nếu không hành động, 
chúng ta đang chứng kiến một kịch bản hầu như không ngờ 
được là các kháng sinh không còn hoạt động được nữa và 
chúng ta trở về thời tăm tối của y học mà các bệnh nhiễm 
và các vết thương lại sẽ giết ngưi ào đầu tháng 4.2014, 
Thủ tướng cho biết ông đã bàn với các nhà lãnh đạo G7 
biện pháp ứng phó và được sự ủng hộ đặc biệt của tổng 
thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Đức Angela Merkel. 
Kỳ họp năm 2015 của G7 sẽ bàn về: 1. sự gia tăng của dạng 
vi khuẩn lờn thuốc, 2. "thị trưởng thất bại” vì không có các 
loại kháng sinh mới từ hơn 25 năm qua, và 3. việc sử dụng 
khủng các kháng sinh trên toàn cầu. 





"Hlps/llelun hoploerg 


428 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Thời hoàng kim sắp chấm dứt. Giáo sử Farrar, nước Anh 
cảnh tỉnh mọi người là thời hoàng kim của các thuốc kháng 
sinh có thể cáo chung trừ phi con người có hành động thích 
đáng. Bà Sally Davies chức sắc y tế Cao cấp của nước Anh 
đã mô tả sự lờn thuốc như là một quả bom nổ chậm. 

“Thật là một cú sốc lớn khi các nhà nghiên cứu Cơ quan 
CDC Hoa Kỳ tổng kết, trong một năm rưỡi (201 1), ví trùng 
S.aureus kháng thuốc methiciline (MRSA-MethiciHin 
resistant §taphylococcus aureus) đã giết nhiều người (trên 
18.000 người mỗi năm) hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ. 

Nên nhớ ví khuẩn là cứ dân chính của địa cầu 

“Tổng khối sinh học của các vi khuẩn thì nặng hơn tất cả cây 
cối và động vật hợp lại. Các vi khuẩn sống trên địa cầu từ các 
đỉnh cao nhất đến các vực sâu thẩm của đại dương. Vỉ sinh vật 
đơn bào này là dạng thái sự sống thống trị trái đất. Hành tỉnh 
này là của các vi khuẩn, loài người chúng ta chỉ sống ké thôi. 

Đức ông Alexander Fleming mới khám phá thuốc 
penicillin chưa tới một thế kỷ. Còn các vi khuẩn hiện diện 
trên địa cầu trước con người và tiếp tục tiến hóa. 

Báo cáo năm 2011 của Viện Hàn lâm Vi sinh Hoa Kỳ mở 
đầu: “Cuộc vật lộn chống lại sự lờn thuốc là cuộc chiến mà 
chúng ta sẽ khó thắng được. Sức mạnh của hàng ngàn tỉ vỉ 
sinh vật, kết hợp với lực tiến hóa chắc chắn là ở thế thượng 
phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra”. 


"Hlps/lelun hoploerg 


Giải Nobel Sinh lý 
hoặc Y học năm 2015 


Nạy 5.10.2015, Hội đồng Nobel ở Viện Karolinska 
đã công bố quyết định trao giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 
năm nay. Phân nửa giải dành cho William C. Campbell 
(người Mỹ) và Satoshi Ômura (người Nhật), do sự khám 
phá phương pháp điểu trị mới chống các bệnh ký sinh 
trùng giun đũa. Phân nửa giải dành cho Youyou Tu 
(người Trung Quốc) vì sự khám phá phương pháp mới 
chống sốt rét. 





'WiliamC.Campbell  SatoshiÔmura 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


430 - Nguyễn Chấn Hùng 


Campbell và Ömura đã khám phá thuốc mới avermectin 
và thuốc dẫn xuất ivermectin giúp diệt Mù lòa Sông nước 
và bệnh Chân voi. Youyou Tu tìm ra thuốc artemisinin, loại 
thuốc làm giảm đáng kể tử vong của những người mang 
bệnh sốt rét. 


Ruồi muỗi và giun làm khổ con người 


Bệnh Mù lòa Sông nước (River blindness) 

Mù lòa Sông nước là bệnh 
về mắt và da do thủ phạm 
là loại giưn chỉ (flaria) có 
tên khoa học là Onchocerca 
volvulus. Một giống ruồi đen 
(loại simulium) cắn và truyền 
giun sang người. Loài ruổi này. 
sinh đẻ ở các sông và suối có 
nước chảy mạnh, lảm tăng 
nguy cơ bệnh mù cho những người sống ở vùng ven sông 
suối, từ đó có tên Mù lòa Sông nước. 





Mù lòa Sông nước 


Vào cơ thể con người, giun cái trưởng thành đẻ hàng 
ngàn giun con (ấu trùng) ngao du trong da và mắt. Các ấu 
trùng chết gây độc cho da và mắt, gây chứng ngứa da dữ đội 
và gây nhiều vết lở ở mắt. Về lâu về dài, mắt bị mù và da bị 
đổi màu như đa beo. Ở vài nước Tây Phi châu, có khoảng 
50% đàn ông trên tuổi 40 mang chứng Mù lòa. Bệnh hoành 
hành ở châu Phi (khoảng 90%), cũng có ở sáu nước thuộc 
Mỹ Latinh có lẽ là từ cuộc xuất khẩu nô lệ da đen. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thắm sự sống ~431 


Bệnh Chân voi (Elephantiasis) 
Là bệnh nhiễm ký sinh 
trùng giun chỉ Wuchereria bk 
bancrofti. Sống được 6-8 
năm, giun đẻ hàng triệu 
giun con (ấu trùng) nhỡn 
nhơ trong máu người. Các  chânvoi Phù bìu 
loại muỗi truyển bệnh 
gồm loại Culex hoành hành ở thành thị và bán thành thị, 
Anopheles ở vùng quê và Aedes ở các đảo Thái Bình Dương. 
Muỗi nhiễm các ấu trùng non khi hút máu người bị nhiễm. 
Ấu trùng non trưởng thành trong con muỗi. Khi cắn người, 
muỗi lại nhả ấu trùng qua da, giun bơi trong dòng bạch 
huyết, trở thành giun trưởng thành gây bệnh. Số giun trong 
cơ thể người ngày một nhiều, gây hư hại và làm tắc ngẽn các 
mạch bạch huyết, dần dần tạo ra hình dạng sưng to nhiều 
nơi trong cơ thể, về lâu dẫn đến các chứng đị hình quái đản: 
chân phình to như Chân voi và Bìu đái sưng phù. Bệnh 
hoành hành hơn 120 triệu người. 





Tìm ra thuốc trị bệnh từ vi khuẩn 


Ômura và Campbell. Satoshi Ômura, người Nhật nhà vi 
trùng học và chuyên gia chiết xuất các sản phẩm thiên nhiên, 
tập trung vào một nhóm vi khuẩn có tên là Streptomyces ở 
trong đất. Được biết là khuẩn này chế tạo các chất kháng 
khuẩn (giải Nobel 1952, trao cho Selman Waksman tìm ra 
thuốc Streptomycin trị bệnh lao). Với tài ba khéo léo, Õmura. 
phát minh nhiếu cách nuôi cấy đại trà các vi khuẩn, phân 


"Hlps/llelun hoploerg 


432 - Nguyễn Chấn Hùng 


lập nhiều dòng Streptomyces mới từ đất, rồi nuôi cấy trong 
labô. Ông chọn lọc được 50 dòng hứa hẹn nhất, để xem coi 
có hủy diệt được các vi sinh vật độc hại không. William C. 
Campbell, chuyên gia về sinh học ký sinh trùng làm việc ở 
Hoa Kỳ, tiếp nhận được các dòng Streptomyces do Ômura 
nuôi cấy. Từ một trong các dòng nuôi cấy Campbell tìm ra 
một chất diệt các ký sinh trùng ở các loài vật trong nhà và 
trong trang trại: Thành phần có hoạt tính sinh học được đặt 
tên là avermectin, sau lại được chuyển đổi thành một chất 
tên là ivermectin hiệu quả hơn. Ivermectin giết được các 
giun con (Microfilaria) trong người nhiễm giun. 






tẦ2Y-.. 

-.~-< }Ọ} s#” 

wemecin CT_ 
* 


Từ một trong các mẫu canh cấy của Ômura, 
'Wiliam C. Campbell tỉnh lọc chất avermectin 
Ảnh: Nobel.org.2015 


Biết bao người được hưởng. Báo Digital Journal, ngày 
4.10.2015 đưa tin nhờ thuốc ivermectin, Mêxicô là nước thứ 
ba thuộc Mỹ Latinh đã loại tận gốc bệnh Mù lòa Sông nước, 
sau Columbia năm 2013 và Ecuador năm 2014. 


"Hlps/llelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống ~433 


Vào năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới tung ra chương 
trình sức khỏe cộng đồng GPELE (Global Programme to 
Eliminate Lymphatic Filariasis) nhằm loại bỏ bệnh Chân 
voi trên điện rộng hàng năm cho cả dân số nguy cơ trong 
vùng; uống một liểu gốm 2 loại thuốc: albendazone (400mg) 
và ivermectin (150-200 mcg/kg). Từ năm 2000 đến 2013, có 
trên 5 tỉ liểu điểu trị cho dân số khoảng 984 triệu người 
trong 56 quốc gia. Ước tính mức truyền bệnh ở các dân số 
nguy cơ đã giảm 43%. Lợi ích kinh tế trong khoảng 2000 - 
2007 là 24 tỉ đôla Mỹ. 

Vậy là Õmura cùng Campbell tìm ra thần dược. Ngày 
nay ivermectin, được dùng ở khắp thế giới tại những nơi 
có bệnh hoành hành, rất hiệu quả ít tác dụng phụ và sẵn có 
trên toàn cấu, cải thiện sức khỏe và đời sống của hàng triệu 
người, nhất là những người nghèo nhất. 


Sốt rét đe dọa toàn cầu 


§ốt rét là bệnh truyển 
nhiễm có lịch sử xa xưa, 
được nhắc đến trong y văn 
cổ Ai Cập và Hy Lạp tử 2000 
năm trước Công Nguyên, 
cũng như trong sách cổ 
Trung Quốc. Thủ phạm 
sốt rét là ký sinh trùng đơn Muỗi truyền sốt rét 
bào Plasmodium, do muỗi 
Anophele truyển đi. Năm loại Plasmodium có thể gây 
nhiễm con người, gây sốt từng cơn và đồ mồ hôi. Tử vong 
và tai biến não thường là do Plasmodium falciparum, còn 
các loại khác gây bệnh nhẹ hơn. 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


434 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Năm 2013, có 198 triệu ca nhiễm, dẫn đến 584.000 ca 
chết. Sốt rét hoành hành nặng nhất ở châu Phi, gây 90% tử 
vong, chủ yếu ở các trẻ < 5 tuổi, chiếm 78% của tổng số tử 
vong (theo WHO, 2014). 


Tìm được thuốc từ cây cỏ 


Người ta dùng thuốc trị bệnh sốt rét từ bao thế kỷ rồi. 
Thuốc ký ninh (Quinine) tìm thấy vào năm 1820, được 
dùng cho đến Thế chiến 2. Thuốc chloroquine được chế 
tạo vào những năm 1930 dùng rộng rãi trong những năm. 
1960 - 1970. 






Artemnisia annua 
œ 
. 


'Youyou Tu tìm kiếm dược thảo trong sách y học cổ Trung Quốc, 
chiết xuất được artemisinin từ cây Artemisia annua. 
Ảnh: Nobel.org.2015 


Các thuốc trị sốt rét có một lịch sử dài lâu, nhưng sự lờn 


thuốc thì mới biết đây. Sốt rét do Plasmodium falciparum lờn 
chloroquine xuất hiện lần đầu ở Thái Lan vào năm 1957, rồi 


"hlps/flelun hoploarg 


Sâu thẩm sự sống -435 


lan khắp Đông Nam Á, đến những năm 1970 thì đến hạ - 
Sahara châu Phi và Nam Mỹ. 


Vào thời đó, Youyou Tu ở Trung Quốc quay lại Y học Cây 
Cổ truyền tìm cách trị sốt rét. Sàng lọc thật nhiều dược thảo. 
để thử trên loài vật nhiễm bệnh, rốt lại chất chiết xuất từ cây 
Artemisia annua cho thấy hứa hẹn, nhưng kết quả không 
chắc chắn. Bà Tu quay lại nghiên cứu sách thuốc cổ xưa và 
tìm thấy chìa khóa hướng dẫn bà chiết xuất thành công dược 
chất từ cây Artemisia annua. Bà Tu là người đầu tiên chứng 
minh là chất này (sau được gọi là artemisinin), có hiệu quả 
cao chống lại ký sinh trùng sốt rét, ở loài vật và ở con người. 
Artemisinin là thuốc mới kháng sốt rét giết được ký sinh 
trùng ở giai đoạn sớm, hiệu quả với sốt rét ác tính được khám 
phá từ những năm 1970 mà mãi đến những năm 1990 mới 
được dùng rộng rãi trên thế giới. Để tránh sự lờn các thuốc 
có gốc artemisinin, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên 
dùng artemisinin kết hợp với các thuốc kháng sốt rét khác 
gọi là ACT (Artemisinin Combination Therapy). Vào năm 
2010, ACT có hiệu quả với 97% kháng sốt rét falciparum gây 
chết người và trở thành liệu pháp ban đầu trị sốt rét ở nhiều 
nước. Ước lượng ACT làm giảm 20% tử vong và hơn 30% 
trẻ em. Riêng châu Phi hơn 100.000 người được cứu sống 
hàng năm. 

Lại lờn thuốc rồi 

Khổ thay, năm 2015 WHO lại báo động sự lờn thuốc. 


WHO (tháng 4.2015). Vào tháng 2 năm 2015, sự lờn 
thuốc artemisinin được xác nhận ở 5 nước của tiểu vùng 








"Hlps/flelun hoploerg 


436 - Nguyễn Chấn Hùng 


sông Mêkông gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái 
Lan và Việt Nam. Ở nhiều nơi, bệnh nhân mang ký sinh 
trùng lờn artemisinin vẫn hồi phục sau khi điểu trị với 
ACT. Nhưng dọc theo biên giới Thái - Campuchia thì P. 
falciparum trở thành lờn với hầu hết các thuốc kháng sốt 
rét hiện có. Nguy cơ lớn là sự lờn thuốc trầm trọng này sẽ 
lan truyền nhanh chóng đến các nơi khác của tiểu vùng. 
Đây là mối đe dọa cho nỗ lực làm giảm gánh nặng sốt rét 
toàn cẩu. Cẩn phải đầu tư để tìm và phát triển các thế hệ 
thuốc mới kháng sốt rét. 


Cảm ơn bà Youyou Tu về đóng góp lớn lao. Mừng bà 
kịp nhận giải lúc đã 85 tuổi. Chậm hơn thì sự lờn thuốc 
artemisinin và tuổi cao có làm vuột giải cao quý này không. 


"hlps/lelun hoploerg 


Vào nơi sâu thẳm của sự sống 


1L ni Lindahl, Paul 
Modrich và Aziz Sancar 
cho thấy làm thế nào các 
tế bào sửa chữa phân tử 
DNA và canh chừng mã đi 





' ĐX-; nghiệp Tomas Lindahl, Paul Modrich 
truyền, ở mức phân tử. Các và Aziz Sancar. 


công trình của họ đã cung 

cấp sự hiểu biết nền tảng làm thế nào một tế bào sống hoạt 
động và nhờ đó ứng dụng cho các liệu pháp mới chống ung 
thư. Ba nhà nghiên cứu đã đưa chúng ta vào nơi sâu thẳm 
của sự sống. 


Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố 
giải Nobel Hóa học năm 2015 trao cho Tomas Lindahl 
thuộc viện Francis Crick Institute và labô Clare Hall, 
Hertfordshire, Vương Quốc Anh. Pawl Modrich, thuộc 
Viện Y học Howard Hughes và trường đại học Y khoa 
Duke, Durham, NC, Hoa Kỳ và Aziz Samcar, thuộc đại 
học North Carolina, NC, Hoa Kỳ về *những nghiên cứu 
cơ chế sửa chữa DNA”. 


"hlps/lelun hoploerg 


438 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


Vào nơi sâu thẳm của sự sống 


Vào giữa thế kỷ 20, năm 1953 James Watson và Francis 
Crick đã khám phá ra mô hình xoắn đôi của phân tử 
DNA, họ nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962. 
Từ đây con người bắt đầu hành trình vào nơi sâu thẳm 
của sự sống. 

DNA cô lái đò đời đời chở vốn di truyền. Đây đúng là một 
sự khai thông cho thắc mắc bấy lâu là bằng cách nào mà vốn 
đi truyển có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ 
ràng phân tử DNA là phân tử cốt yếu của sự truyền đi, của 
sự tiến hóa. 





Thể nhiễm sắc 





Các thể nhiễm sắc, các gen và DNA 


Xoắn đôi DNA. 
©wosin(C) 
guanin (6) 


adenin (A) 
thưnin () 


Hai nhánh của xoắn đôi được gọi là đối song song, có 
nghĩa là chiểu đi của hai nhánh ngược nhau. Cái khung 
(đường-photphat) ở phần ngoài của xoắn đôi, còn các baz 
thì nằm bên trong. Cái khung có thể ví như một cái thang, 


các baz bên trong là các nấc thang. Mỗi nấc được cấu tạo 


"hlps/flelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -439 


bằng một cặp baz. Cặp A-T (adenin - thymin) thành một 
cầu nối, cặp G-C (guanin - cytosin) tạo cầu nối khác. Sự bắt 
cặp đôi baz rất chặt chẽ. Khi tế bào phân hai, phân tử DNA. 
nhân đôi. Xoắn đôi tách ra thành hai xoắn đơn gồm mỗi 
bên một nhánh. Chẳng khác nào mỗi bên là một cái lược 
chải tóc. Cái khung (đường - photphat) với các baz gắn vào, 
một đầu lơ lửng. Mỗi nhánh có được một nhánh mới bổ 
sung. Bộ máy sinh học trong tế bào đem các baz tới để bắt 
cặp xứng đôi A-T, G-C với nhánh xoắn vừa nứt ra. Ráp vào 
nhau thật trúng khía. Rốt cùng thì có được hai bản sao y hệt 
DNA gốc. Còn khi lầm lõi thì lại ráp trật khía. 

Sau khi học được làm thế nào để phiên dịch mật mã DNA. 
này, các nhà khoa học có thể hiểu được làm thế nào các gen 
hoạt động và làm thế nào chúng có thể bị hư hại. Các kỹ thuật 
hóa học và sinh học hiện đại giúp trả lời nhiều câu hỏi phức 
tạp về ung thư, 





Sự sửa chữa DNA 


Tomas Lindahl chứng mình là DNA phân hủy theo một 
tốc độ mà sự sống trên trái đất không thể tồn tại. Nhận định 
này thúc đẩy ông khám phá một bộ máy sửa chữa bảng việc 
cắt ráp các baz, ứng phó liên tục và tránh sự sụp đổ của phân 
tử DNA. 

Aziz Sancar đò ra vì sao các tế bào sửa chữa được các 
hư hại DNA đo tỉa cực tím. Có các gen wrA, wrB, wrC chỉ 
đạo sản xuất các enzym, có thể dò ra các hư hại DNA do 
bức xạ cực tím (UV) rồi cắt hai chỗ trong nhánh DNA, mỗi 
vết cắt ở một đầu tổn thương, bứng lấy một đoạn 12-13 


"hlps/llelun hoploerg 


440 - Nguyễn Chấn Hùng 


Sửa chữa DNA 





Sửa chữa DNA. 


nuclêôtid gồm cả đoạn hư. Đây gọi là sửa 
chữa DNA bằng cách cắt ráp nuclêôtid. 3 
Một thí dụ rõ ràng: hư hại bẩm sinh của UVB 
quá trình sửa chữa cắt bỏ nuclêôtid gây ra 





bệnh Xeroderma Pigmentosum. Người 

bệnh cực nhạy với bức xạ UV trong ánh 

nắng, sau một thời gian phơi nắng sẽ bị Hưhại DNA 
ung thư đa. 

Cuối những năm 1980, Paul Modrich chứng minh làm thế 
nào các tế bào sửa chữa các lầm lỗi xảy đến khi phân tử DNA. 
nhân đôi trong quá trình phân bào gọi là lẩm lỗi trật khía. 
Cơ chế sửa chữa này làm giảm thiểu mức lầm lỗi khi DNA. 
phân đôi đến cả ngàn lần. Mỗi lần phân bào, cách sửa chữa 


"lps/Nlelun hoploarg 


Sâu thắm sự sống ~441 


Nguyên phân 
Sự phân bào (cùng sự nhân đôi DNA) 





lầm lỗi "trật khía” uốn nắn lầm lỗi hàng ngày. Thí dụ rõ ràng 
trong trường hợp ung thư ruột gia truyền do khiếm khuyết 
bẩm sinh. 


Khiếm khuyết trong các hệ thống sửa chữa DNA 
dẫn đến ung thư 


Bên cạnh cách sửa chữa cất baz, cắt muclêôtid và cách 
sửa chữa sự trật khía, còn có vài cách khác bảo vệ DNA. 
Hàng ngày có hàng ngàn lầm lỗi do khói thuốc lá và các 
chất hại gen khác. Bộ máy sửa chữa liên tục đeo bám và gỡ 
rối cho phân tử DNA. Vốn di truyền của chúng ta sẽ sụm 
luôn nến không có các kiểu sửa chữa này. Chỉ một kiểu bị 
rối rắm, vốn di truyền lập tức thay đổi và nguy cơ ung thư 
gia tăng. 

Các nhà khoa học đã biết ung thư có thể bị gây ra do 
các hóa chất bức xạ và các virút, và có một số ít ung thư là 
gia truyền. Thật kỳ thú, ngày nay con người có thể xác định 
đúng chỗ hư hại gen trong DNA. 


"Hlps/Ölelun hoploerg 


442 - Nguyễn Chấn Hùng 


Các tế bào con lớn lên từ các tế bào mẹ mang gen đột 
biến sản sinh các tế bào bất thường (gọi là dòng tế bào). 
'Theo thời gian, do các các hư hại gen và các đột biến ngày 
càng nhiều các dòng đột biến chuyển thành các dòng ác hơn 
và các tế bào ung thư tiến triển. Sự khác biệt lớn giữa các mô 
bình thường và ung thư là các tế bào bình thường có DNA 
hư hại thì chết đi, trong khi các tế bào ung thư mang DNA. 
hư hại thì tránh né được cái chết và trở nên bất tử. Ở người 
bình thường, hư hại bị cắt bỏ đi nhờ enzym endonucleaz, 
rối enzym DNA polymeraz lấp đầy chỗ trống, và enzym 
ligaz may các đầu mối lại. Thật là ngộ, khác chỉ tay nghề của 
thợ máy. Khám phá sự khác biệt này giải đáp được nhiều 
câu hỏi làm nhức đấu các nhà khoa học từ nhiều năm. 

Đột biến gen và ung thư. Trong nhiều loại ung thư, một 
hoặc nhiều hệ thống sửa chữa DNA này bị khóa hoàn toàn, 





Sửa chữa DNA. 


, các đoạn ngắn) 








tHỊ 


phản ủng đột xuầỳ» Ung thư 











"lps/lelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -443 


hoặc một phần. Phân tử DNA của các tế bảo ung thư trở 
nên bất ổn, và thường bị đột biến liên tiếp. 

Việc nghiên cứu của các vị nhận giải Nobel Hóa học 
2015 chẳng những giúp hiểu sâu hơn những gì xảy ra 
trong cơ thể chúng ta mà còn giúp tìm ra những cách trị 
liệu cứu người. 

Người ta khám phá hai nhóm gen đột biến đặc biệt quan 
trọng liên quan tới ung thư. 

Các oncôgen (gen ung bướu). Thật kỳ thú. Có những tế 
bào ung thư được hình thành là do đột biến của vài gen 
bình thường gọi là các tiến oncôgen. Các tiển oncôgen 
chẳng phải xa lạ, mà chính là các gen có nhiệm vụ kiểm soát 
sự phân bào (các tế bào phân đôi) và sự biệt hóa (để nhận 
nhiệm vụ được giao). Bị hư hại hoặc đột biến, chính các tiển 
oncôgen biến thành các oncôgen rối trở mặt quậy phá, ra 
hiệu cho các tế bào phát triển vô tổ chức, trật đường rầy và 
trở thành các tế bào ung thư. 

Các gen đè nén bướu là các gen bình thường có nhiều 
vụ kiểm soát phân bào, sửa chữa các hư hại của DNA và ra 
lệnh cho các tế bào chết đúng lúc (gọi là cái chết tế bào theo 
lập trình hay là cái chết an bài). Khi các gen đè nén bướu bị 
hư hại, trở nên què quặt không hoàn thành nhiệm vụ xuôi 
tay cho các tế bào sinh sôi ngoài vòng cương tỏa, dẫn đến 
ung thư. 


Ung thư mọc từ nơi sâu thẳm. Các tế bào ung thư phát 
sinh từ các hư hại của phân tử DNA, đo phơi trải với cái gì 
đó trong môi trường sống, thí dụ như khói thuốc lá, rượu, 


"hlps/llelun hoploerg 


444 ~ Nguyễn Chấn Hùng 

















“Tấn công vào gen : 
"Từ nơi sâu thầm của sự sống 





các virút, ánh nắng... Vậy là ung thư bắt nguồn từ phân 
tử DNA trong nhân mỗi tế bào, nơi sâu thẳm của sự sống. 
Phần lớn các tác nhân gây ung (carcinôgen) tạo ra các đột 
biến gen dẫn đến các nhóm tế bào (các dòng tế bào) bất 
thường. Theo thời gian các dòng đột biến lại thành các dòng 
ác hơn. Nhiều đột biến làm ung thư mạnh lên. Nay người ta 
có thể dò đúng chỗ hư hại của gen. 

Liệu pháp nhắm trúng đích điểu chỉnh các đột biến gen 

Khoảng 20 - 30 năm nay, người ta mới nắm được một 
số mấu chốt của quá trình sinh ung: các đột biến gen trong 
các tế bào ung thư. Liệu pháp mới dùng các thuốc sinh học 
nhắm đúng các đích là các đột biến gen. Từ đó có liệu pháp 
nhắm đích phân tử hay liệu pháp nhắm trúng đích. Người ta 
đã chế tạo được các thuốc sinh học khác hẳn các hóa chất. 
Hướng điều trị mới còn nóng hổi. 

Liệu pháp nở rộ đã cải thiện kết quả điều trị một số ung 
thư. Trastuzumab giúp khoảng 20 - 30% phụ nữ có ung thư 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Sâu thẩm sự sống -445 


vú có oncôgen HER2+. Imatinib thật hiệu quả với một loại 
ung thư máu. Bao nhiêu là thuốc mới. Danh sách thuốc mỗi 
lúc một dài ra, được dùng điếu trị nhiều loại ung thư. 


Các đích phân tử 
18) 


Điều hỏa các xáo trộn gen. 





Những chuyện không ngờ 


Không được hưởng ánh nắng. Các tia cực tím trong ánh 
nắng liên tục làm hư hại phân tử DNA của các tế bào da, 
nhưng cơ thể liên tục ứng phó bằng cơ chế sửa chữa DNA. 


Bệnh Xeroderma Pigmentosum 
thường gọi tắt là XP, được Hebra 
và Kaposi mô tả vào năm 1874. Là 
một bệnh gia truyền mang đột biến 
gen sửa chữa DNA. Cực nhạy với 
tia UV trong ánh nắng, da sớm lão 
hóa chai cứng, dấy đặc tổn thương 





sắc tố. Các người bệnh có nguy cơ Một trẻ bị XP 
ì Ảnh: Ah Med, Dermatology, 
rất lớn mắc phải ung thư da. Nếu 'Oasis, 8.01.2014. 


"Hlps/flelun hoploerg 


446 ~ Nguyễn Chấn Hùng 


không tránh ánh nắng, 
khoảng phân nửa trẻ 
em XP mắc ung thư da 
vào khoảng 10 tuổi. 

Tỉ lệ bệnh XP là 1/1 
triệu người ở châu Âu 
James Watson và Hoa Kỳ, tỉ lệ này là 
1/22.000 người ở Nhật. 


Nực cười cha đẻ của DNA. James D. Watson, đồng khám 
phá cấu trúc xoắn đôi DNA vào năm 1953, cũng là người 
cùng Francis Crick đoạt giải Nobel năm 1962, đã có đóng góp 
lớn lao cho khoa học. Đầu tháng 10.2007, trong một cuộc 
phỏng vấn, Watson nói về "tương lai ảm đạm của châu Phi” 


và người da đen không thông minh bằng người da trắng. 





Ai ngờ Watson bị tổ trác. Công ty 454 lifes Sciences 
chỉ cẩn vài tháng giải xong trình tự genôm của Watson 
tốn 1 triệu USD. Ngày 9.12.2007, Kári Stefánsson thuộc 
đeCODE Genetics công bố trên mạng 16% vốn gen của 
Watson có nguồn gốc châu Phi và 6% gốc châu Á. Như vậy 
ông bà cố của lão giả bất trị Watson là người châu Phi. 
Chúc mừng cha đẻ DNA trở về cội nguồn châu Phi của 
loài người. Ông vẫn sống khỏe và năng động, được 87 tuổi 
năm 2015. 


"Hlps/Nlelun hoploerg 





EBH.UUVUUWUENR 





Đọc nhiều bài của GSBS Nguyễn Chấn Hùng, tôi 
nghiệm thấy tử đô không chỉ có chuyện sinh, lao, bệnh, 
tử của đời người mà dưỡng như qua từng bài viết tác giá. 
đã khéo léo lồng ghép những quan niệm sống, nhân 
sinh quan về cuộc đời, về con người trong từng câu chứ. 
Phải có trái tim nhân từ lắm, sống kỹ lắm, mới ngộ ra 
được từng ý niệm trong từng câu, từng chú, từng dầu 
chấm, dấu phấy. Cach viết của giáo sư cũng ngọt ngào, 
001/01) 20 1071017100210 100000000) 1/1 
FT 10100100 0000021100000 001/200777.1101.] 
tâm hồn của những người lớn đề lùc não suy nghĩ cũng. 
nguyên khôi như con trẻ. 
Phan Văn Thuần (0uờn #spØgns/cơn) 


Tưởng xa tlt chân trời ma lại gắn ngay trước mật. Hóa ra 
chuyên xa gần không phải la vấn đề địa lý mã là chuyện 
tâm tưởng của con người, mã tâm tướng lại do các tế 
bào thán kinh quyết định. Thật đau lòng khi thấy người 
thương không côn nhận ra mình. Điều nây làm tôi nhớ 
đến một bộ phim gán đây là "Dị nhân Benjamin”, khi 
người vợ thấy chống lơ ngơ như một đứa trẻ mã vừa. 
'thương cảm, xót xa cho chóng vửa buồn cho sự ngăn. 
cáchkhi vợ chóng không côn tươngtrí nữa. 
Khí Con (zhspweonol:l@yahoo cơn) 


*Nợ tang bồng trang trắng, vỏ tay reo...", đọc cầu này 
U2)4.))/./2.0091<0/.1.0/4)))/l0U240-2)40.0- 00 
0 vang lớn đến đâu rồi cũng tắt lịm. Tác giá đa làm tôi 
tháy buồn cả một buổi chiều, phải chăng đến một tuổi 
nào đô, đủ già đề cảm nhận mình đang sắp xãi hết 
khoảng đời tạo hóa cho mình, mình sẽ thấy dễ buồn như 
thế nay, dủ là khi đọc một bài viết vẽ sinh học. 


Hương Linh (ews sgsyue6)a0oo can) 


Đọc tất cä những bài viết của GŠ BS Nguyễn Chấn. 
Hùng, tôi thấy sở học của ông thật uyên bác, đủ tắm vóc 
đề noi về những tên tuổi lön bằng một ngôn tử và vị trí 
binh đẳng. Thâttai tình. 
Hoàng Trọng Tứ Minh (tzni28Mcr: vơi vn) 
(Đai học Bách khoa Thành phố Hồ ChÍMinh) 


.lpt ai hồt6 ly 





